PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


THERAVADA 
GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 
“ý /z .¿ 


¬..àồ 7n. 
-_„ C3 —— 

` 
4  (CITTAYAMAKA) 


Tác giả: Ngài Kondañña 
Dịch giả: Thượng Tọa Khải Minh 


(]] NHÀ XUÁT BẢN HÒNG ĐỨC 


LỜI NÓI ĐẦU 


Với mong ước mang những dịch phẩm thuở sinh thời 
được có Thượng tọa Khải Minh đã dày công phiên dịch ngày 
đêm mặc bao bệnh duyên cản trở đến với hội chúng, cũng 
như cô gắng tiếp tục hoàn thiện hành trình ấn tống những đề 
tài tiếp theo còn dang dở của Bộ Song Đối (Yamaka). Nay 
hội đủ duyên lành, chúng con vô cùng hoan hỷ được giới 
thiệu đến Chư Tôn Đức cùng quý thiện tín dịch phẩm Song 
Đối tiếp theo. Mong. rằng những đề tài còn lại sẽ sớm được 
hoàn tất để có thể bố sung vào hành trang tu học của tất cả 
quí học giả. 


Chúng con cũng xin thành kính tri ân Thượng tọa Chánh 
Minh và Thượng tọa Pháp Nhiên đã hỗ trợ trong suốt quá 
trình thực hiện. Cùng tri ân quí Phật tử gần xa đã chung hùn 
phước với tất cả tâm lòng. 

Bằng sự nỗ lực cỗ gắng như có thê nhưng chắc chăn sẽ 
không sao tránh khỏi những sai sót, chúng con kính mong 
các bậc hiền trí từ bi dung thứ và chỉ bảo. 

Cuối cùng, chúng con kính xin dâng phước báu này đến 
hương linh có Thượng toạ Khải Minh, mong rằng Thượng 
tọa có thể tiếp tục tiến bước trên hành trình giác ngộ giải 
thoát, sở nguyện dở dang mau chóng viên thành. 


Nguyện cầu tất cả chúng sanh thảy đều an vui! 


Kính But 


œ4cLL]e)») 


Tâm Song 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA 


TÂM SONG: Là bộ Song Đối thứ 8, trong tất cả Bộ 
Song Đối Đức Phật thuyết 10 Song là: 


IL. Căn Song (Mũilayamaka) 

H. Uẫn Song (Khandhayamaka) 

III. Xứ Song (Ayatanayamaka) 

IV. Giới Song (Dhãtuyamaka) 

V. Đề Song (Saccayamaka) 

VI. Hành Song (Sankhãärayamaka) 
VHI. Tùy Miền Song (Anusayayamaka) 
VIII. Tâm Song (Cittayamaka) 

IX. Pháp Song (Dhammayamaka) 

X. Quyền Song (Indriyayamaka). 


XI. Khi Đức Phật thuyết “Tùy Miên Song,” kết thúc thì 
Ngài thuyết “Tâm Song,” tiếp theo. Tâm Song có 2 loại là: 

1. XIÊN THUẬT (UDDESA) 

2. XIÊN MINH (NIDDESA) 

Đức Phật thuyết Xiến Thuật trước rồi Ngài mới thuyết 
Xiến Minh tiếp theo; Xiến thuật sẽ không trình bảy trong nơi 


§ Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


đây bởi vì Xiến Thuật tương tự giống như mục lục của Xiến 
Minh, trong Xiến Minh này có 3 loại: 
1. THUẢN TÂM THÔNG THƯỜNG 
(SUDDHACITTASAMAÑÑA'). 
2. TÂM PHÓI HỢP ĐẶC BIỆT 
THEO LÝ KINH 
(SUTTANTACITTAMISSAKAVISESA) 
3. TÂM PHÓI HỢP ĐẶC BIỆT 
THEO LÝ THÁNG PHÁP 
(ABHIDHAMMAMISSAKAVISESA). 

Trong 3 loại này Đức Phật thuyết: Thuần tâm thông 
thường trước rồi Ngài thuyết Tâm phối hợp đặc biệt theo Lý 
kinh theo tuần tự. Trong thuần tâm thông thường có 3 loại là: 

1. PHẢN NGƯỜI (PUGGALAVARA) 

2. PHẢN PHÁP (DHAMMAVARA) 


3. PHÂN NGƯỜI VÀ PHÁP 
(PUGGALADHAMMAVÄARA). 


Đức Phật thuyết Phần Người trước rồi Ngài thuyết Phần 
Pháp tiếp theo tuần tự. Trong phần người có 14 phân là: 

I-PHẢN TƯƠNG QUAN THỜI SANH DIỆT 
(UPPADANIRODHAKÄLASAMBHEDAVARA) 


2-PHẢN ĐANG SANH HIỆN SANH 
(UPPADUPPANAVARA) (UPPADA+UPPANNAVARA) 


Thượng Tọa Khải Minh 9 


Tâm Song 


3 PHÁN ĐANG DIỆT HIỆN SANH 
(NIRODHUPPANNAVARA) (NIRODHA + 
UPPANNAVARA) 

4- PHẢN SANH (UPPÄDAVARA) 

5- PHẢN DIỆT (NIRODHAVÄRA) 

6- PHẢN SANH DIỆT (UPPADANIRODHAVARA) 


7- PHẢN ĐANG SANH KHÔNG ĐANG DIỆT 
(UPPAJJAMAÄNA NANIRODHAVÄARA) 


8 PHÁN ĐANG SANH HIỆN SANH 
(UPPAJJAMÄNUPPANNAVÄRA) (UPPAJJAMANA + 
UPPANNAVARA) 


-PHẦN ĐANG DIỆT HIỆN SANH 
(NIRUJJHAMANUPPANNAVARA) 
(NIRUJJHAMÄNUPPANNA + UPPANNAVÄRA) 


10- PHẢN HIỆN SANH SANH 
(UPPANNUPPADAVARA) (UPPANNA + 
UPPÄDAVÄARA) 


1I1- PHẢN QUÁ KHỨ VỊLAIATITANAÄGATAVARA) 


I2-PHẢN HIỆN SANH ĐANG SANH 
(UPPANNUPPAJJAMANAVARA)  (UPPANNA + 
UPPAJJAMÄNAVARA) 


13- PHẢN ĐÃ DIỆT ĐANG DIỆT 
(NIRUDDHANIRUJJAMÄANAVARA) (NIRUDDHA + 
NIRUJJQHAMÄNAVARA) 


10 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


14- PHẢN QUÁ THỜI (ATIKKANTAKÄLAVÄRA). 


Trong 14 phần này Đức Phật thuyết phần Tương Quan 
Thời Sanh Diệt trước rồi Ngài thuyết phần còn lại tiếp theo 
tuần tự. Trong phần Tương quan thời sanh — diệt này có 2 
loại là: 


1- THUẬN TÙNG (ANULOMA) 
2- ĐÓI LẬP (PACCANIKA) 


Đức Phật thuyết Thuận Tùng trước rồi Ngài thuyết phần 
Đối Lập tiếp theo. Trong thuận tùng có 2 loại là: 


1- Phần Xuôi (Anuloma) 
2- Phần Ngược (Patiloma). 


Đức Phật thuyết Phần Xuôi trước rồi Ngài thuyết Phần 
Ngược tiếp theo.Trong phần xuôi có 2 loại là: 


1- Phần Vấn (Pucchä) 
2- Phần Đáp (Vissajjanã). 


Đức Phật thuyết Vẫn trước rồi Ngài thuyết Đáp tiếp theo. 
Trong phần Vấn có 2 loại là: 


1- Câu Mở (Sanni((häna) 
2- Cầu Hỏi (Samsaya). 


Đức Phật thuyết Câu Mở trước rồi Ngài thuyết Câu Hồi 
tiếp theo. Trong Tâm Song có 4 cặp song là: 


Thượng Tọa Khải Minh 11 


Tâm Song 
THUẬN TÙNG - ĐÓI LẬP 1 CẶP 
XUÔI - NGƯỢC 1 CẶP 
VẤN - ĐÁP I CẶP 
VÀ CÂU MỞ - CÂU HỎI 1 CẶP 


œ4ÍLLlk) 


19 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


XIỂNMINH ` 
- z  (NIDDESA) 


^ 


z š A Øø - Ụ 
THUẦN TÂM THÔNG THƯỜNG 
(SUDDHACITTASAMANÑÑA) 


PHẦN NGƯỜI 
(PUGGÃLAVÄRA) 


1. PHẦN TƯƠNG QUAN 
THỜI SANH DIỆT 


THUẬN TÙNG (ANULOMA) 


Vấn xuôi: Yassa cittam uppajjati na nirujjhati, tassa 
cittam nirujjhissati na uppajjissafIti? 


Tâm của người nào đang sanh không đang diệt thì tâm 
của người ây sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: Pacchimacittassa uppädakkhane tesam cittam 


Thượng Tọa Khải Minh 15 


Tâm Song 


uppajjafi na nirujjhad nirujjhissati na uppajjissati, 
ifaresam ciffassa uppädakkhane tesam ci(tam uppajjati 
na nirujjhati nirujjhissati ceva uppajjissati ca. 


Vào sát na sanh của tâm chót, tâm của những người ấy 
đang sanh không phải đang diệt, nhưng sẽ diệt sẽ không sanh; 
Còn vào sát na sanh của tâm của những người ngoài ra đó, 
tâm của những người ây đang sanh không đang diệt nhưng 
sẽ diệt và sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhissati na 
uppajjissafi, tassa cittam uppajjati na nirujjhatiti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ diệt sẽ không sanh, thì tâm 
của người ây đang sanh không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào đang sanh 
không đang diệt (Yassa cittam uppajjati na nirujjhati) là 
Câu mở. 

Tâm của người ấy sẽ diệt sẽ không sanh (Tassa cittam 
nirujjhissati na uppajjissati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân 
tức ngay sát-na sanh của 89 tâm (trừ tâm chót) Và bậc A La 
Hán tức ngay sát-na sanh của tâm chót (Pacchimacittassa) 
là 13 tâm tử tam nhân. 


14 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu vấn này là Câu vấn hoàn bị 
(Paripunnapañhä), vấn rằng: “Tâm của người nào đang 
sanh không đang diệt, tâm của người ấy sẽ diệt sẽ không 
sanh phải chăng?” 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán ngay 
sát-na sanh của tâm chót nơi I3 tâm tử tam nhân là chi pháp 
của cả 2 là Câu mở và Câu hỏi lên trong về sau mà không có 
sự phản bác câu hỏi, như thuyết răng: “Vào sát-na sanh của 
tâm chót, tâm của những người ấy đang sanh không phải 
đang diệt nhưng sẽ diệt sẽ không sanh (Paccimacittassa 
uppädakkhane (tesam cifam uppajjaf na nirujjhati 
nirujjhissafi na uppajjissati),” rồi Ngài nêu lên 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân ngay sát-na sanh của 89 tâm (trừ 
tâm chót) là chi pháp duy nhất của Câu mở lên trong về sau 
có sự phản bác Câu hỏi, như thuyết răng: “Còn vào sát-na 
sanh của tầm nơi người ngoài ra đó, tầm của những người 
ấy đang sanh không đang diệt nhưng sẽ diệt và sẽ sanh 
(Ifaresam citfassa uppädakkhane tesam cittam uppajjati 
nanirujjhati nirujjhissati ceva uppajjissati ca),” (là Câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, là Câu đáp kết luận (Sarũpadassana 
vissajjanã) phân tích bằng cách gián tiếp đi vòng). 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ 
diệt sẽ không sanh (Yassa vã pana cittam nirujjhissati na 
uppajjissati) là Câu mở. Tâm của người ấy đang sanh không 


Thượng Tọa Khải Minh 15 


Tâm Song 


phải đang diệt (Tassa cittam uppajjati na nirujjhatfi) là 
Câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán tức ngay sát-na 
sanh của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Hậu Vấn (Pacchãpañhä), 
vân răng: “Hay là Tâm của người nào sẽ diệt sẽ không 
sanh, thì tâm của người ây đang sanh không phải đang diệt 
phải chăng?.” Đức Phật mới giải đáp băng cách Đáp Đông 
(Pativacanavisajjanäã) răng: “Phải rôi!” (Amantf8) là câu 
đáp châp nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì bậc A La Hán tức 
ngay sát-na sanh của tâm chót nơi 13 tâm tử tam nhân là chi 
pháp của các Câu mở cũng đang sanh không phải đang diệt. 


16 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Giải Thích Bồ Sung 


Citfassa Bhangakkhape: Sát-na diệt của tâm 


>* Cittassa Uppäadakkhane: Sát-na sanh của tâm 


Pacchimaciftassa Uppädakkhapc: 


Sát-na sanh của tầm chót 


Pacchimacittassa Bhangakkhapec: 


Sát-na diệt của tầm chót. 


Vào sát-na sanh của mỗi tâm thì tâm của những người 
ấy đang sanh không phải đang diệt và tất cả những tâm đó 
sẽ phải diệt ngay sát-na diệt, ngoại trừ tâm viên tịch Níp-bàn 
hoặc tâm tử của bậc A La Hán sẽ không sanh lên mới nữa, 
bởi vì chấm dứt Nhân chấm dứt Duyên làm cho tục sanh 


Thượng Tọa Khải Minh 17 


Tâm Song 
vào sanh hữu mới. Còn đôi với tâm ngoài ra đó sau khi đã 
diệt đi thì tâm mới chắc chăn sẽ phải khởi hiện, cho nên tâm 
chót tức tâm sau cùng là ám chỉ riêng biệt tâm tử của bậc A 
La Hán. 


xk 


ĐÓI LẬP (PACCANIKA) 


Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjati nirujjhati, tassa 
cittam na nirujjhissafi uppajjissafIti? 


Tâm của người nào không phải đang sanh đang diệt thì 
tâm của người ấy sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (No) 


Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na nirujjhissafti 
uppajjissafi, tassa cittam na uppajjati nirujjhatiti? 


Hay là Tâm của người nảo sẽ không diệt sẽ sanh thì tâm 
của người ấy không phải đang sanh đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi) 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không phải 
đang sanh đang diệt (Yassa cittam na uppajjati nirujjhati) 
là Câu mỡ. 


18 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Tâm của người ấy sẽ không diệt sẽ sanh (Tassa cittam na 
nirujjhissati uppajjissati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Không (Moghapañhä), 
vấn rằng: “Tâm của người nào không phải đang sanh 
đang diệt thì tâm của người ấy sẽ không diệt sẽ sanh phải 
chăng?.” Đức Phật mới giải đáp bằng cách “Đáp Bác Bỏ? 
(Patisedhavisajjanã), rằng: “Không phải!” (No), là câu đáp 
phản bác chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 Phàm nhân, § bậc 
Thánh nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm là chi pháp của 
Câu mở, cho dù tâm của những người ấy không phải đang 
sanh đang diệt nhưng tâm của những người ấy sẽ không diệt 
sẽ sanh cùng lúc thì không có. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ 
không diệt sẽ sanh (Yassa vã pana cittam na nirujjhissati 
uppajjissati) là Câu mở. 

Tâm của người ấy không phải đang sanh đang diệt (Tassa 
cittam na uppajjati nirujjhati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì Chỉ pháp của cầu hỏi:Cũng không có 
giống nhau. 


Vì vậy câu vấn này là Câu Vấn Không (Moghapañhä), 


Thượng Tọa Khải Minh 19 


Tâm Song 


vấn răng: “Tâm của người nào sẽ không diệt sẽ sanh, thì 
tâm của người ấy không phải đang sanh đang diệt phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Hạn Chế 
(Patikkhepavisajjanã), rằng: “Không có!” (Natthi), là câu 
vấn ngăn lại chỉ pháp của Câu mở, bởi vì người mà tâm sẽ 
không diệt nhưng sẽ sanh thì không có. 


Giải Thích Bồ Sung 

Vào sát-na diệt của mỗi tâm thì tâm của những người ấy 
không đang sanh đang diệt, tất cả các tâm ấy (ngoại trừ tâm 
chót) thì tâm mới sẽ khởi hiện nữa rồi các tâm mới khởi hiện 
này sẽ phải diệt chắc chắc (Uppajjissati, nirujjhissati); Còn 
đối với sát-na diệt của tâm chót thì không có tâm mới sanh lên 
và cũng sẽ không diệt (Na uppajjissati, na nirujjhissati), vì 
vậy chi pháp của Câu mở là sát-na diệt của tất cả 89 tâm mới 
không được trong câu hỏi. 


Tóm Lược Phân Tích Päli và Chỉ Pháp 
1. Sátna sanh của tâm chót (Pacchimacittassa 
uppädakkhane), chi pháp: bậc A La Hán tức sát-na sanh 
của tâm chót là I3 tâm tử tam nhân. 
2. Sátna diệt của tâm chót (Pacchimacittassa 
bhangakkhanpe), chi pháp: bậc A La Hán tức sát-na diệt 
của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 


920 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


I +2. Tâm chót (PacchimacittasamangInam), chi pháp: 
bậc A La Hán tức hội đủ sát-na (Khanattaya samang) của 
tâm chót nơi 13 tâm tử tam nhân. 

3. Sát-na sanh của tâm ngoài ra đó (Itaresam cittassa 
uppädakkhane), chi pháp: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của 89 tâm (trừ tâm chót). 

4. Sát-na diệt của tâm ngoài ra đó (Itaresam cittassa 
bhangakkhanpe), chi pháp: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của 89 tâm (trừ tâm chót). 

3 + 4. Chi pháp: 4 Phàm nhân, 8§ bậc Thánh nhân tức hội 
đủ sát na của 89 tâm (KhanattayasamanøT) (trừ tâm chót). 

I + 3. Sát-na sanh của tâm (ngoài ra đó) [Cittassa 
uppädakkhane|, chi pháp: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của tât cả 89 tâm. 

2 + 4. Sát-na diệt của tâm (ngoài ra đó) [Cittassa 
bhangakkhane], chi pháp: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của tât cả S9 tâm. 

I+ 2+ 3+4 Sátna đại của tâm (ngoài ra đó) 
[CittasamangInam]|, chi pháp: 4 Phàm nhân, § bậc Thánh 
nhân tức sát-na đại của §9 tâm. 

5-a. Nhập thiền diệt (Nirodhasamäpannãnam), chi 
pháp: bậc Bât Lai, bậc A La Hán đang nhập thiên. 

5-b. Phạm thiên Vô tưởng (Asaññasattanam), chi 
pháp: Người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng (ám chỉ đên 
người Lạc đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng). 


Thượng Tọa Khải Minh 91 


Tâm Song 


3049 
urÿ) 111)) 
UIÿ) 6§ 
62 ˆ''0p 
9 Ieo3u 
II} 612 
lộIp tu 
"JÿS -P 


(o2 
Iÿ} 111)) 
tIÿ} 68 
69 ˆˆ'0p 
9. Ieo2u 
ưu) 62 
ques #u 
-)ÿS-€ 
102 uIg) 
#2 JIp 
tu-JÿS-£ 


ở 


2 


 /¿ 


P° 


309 urÿ.L 
82 uts 


tu }ÿS-] 


(peuf† 
nu qqe[f 
gddn sN)) 

33p 
uI uES 
3u0u» 


(pess[f 
vddn 
Ð8ssIq[f 
nu 6N) 
ques 
95 J3ID 
3u0% 3S 


(ness1[f 
vddn 
Ð8ssq[f 
nu 8N) 
ques 
9S J3ID 
3u0w1 3S 


(neuf 
fn1u 
eu ne[† 
vddn) 
33p 
2uo1 
uI uS 


(pesst[f 


vddn ẽu 
I6ssHf 


n1IN) 
qus 


2u0W% 3S 
3jID 3S 


(ness4[f 


gddn gu 
qsøssI[fƒ 


n1IN) 
qus 


3u0 3s 
3ÖID 9S 


(neuf 
ƒnu 
øu It[f 
vddn) 
1p 
Øu0W% 
ưu qu6S 


Thượng Tọa Khải Minh 


22 


Tâm Song 


GHI CHÚ: o x Sẽ không diệt v Sẽ không sanh 
s* Sẽ diệt x Sẽ sanh. 
Kết Thúc Phần Tương Quan Sanh — Diệt. 


-f#-& 


Thượng Tọa Khải Minh 95 


Tâm Song 


2- PHẦN ĐANG SANH HIỆN SANH 
(Uppäduppannavära) 


THUẬN TÙNG (ANULOMA) 

Vấn xuôi: Yassa cittam uppajjati, tassa cỉittam 
uppannanfi? 

Tâm của người nào đang sanh thì tâm của người ấy đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Ãmantã) 

Vấn ngược: Yassa vä pana ciftam uppannam, fassa 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì tâm của người ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassa bhangakkhanpe tesam cittam uppannam 
no ca fesam ci(tam uppajjafi, cif(assa uppädakkhane 
tesam ciftam uppannañceva uppajjafi ca. 

Vào sát-na diệt của tâm nơi những người ấy đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm của những người ây 
không phải đang sanh; Còn vào sát-na sanh của tâm thì tâm 
của những người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào đang sanh 
(Yassa cittam uppajjati) là Câu mỡ. 


94 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Tâm của người ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại (Tassa cittam uppannam) là Câu hỏi. 


Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu vấn này là Câu Hậu Vấn (Pacchãpañhä), 
vân răng: “âm của người nào đang sanh, thì tâm của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Đồng 
(Pativacanavijjanã), rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp 
nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức sát-na sanh của tât cả 89 tâm là chi pháp của Câu 
mở cũng đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại. 

Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại (Yassa vã pana cittam 
uppannam) là Câu mở. Tâm của người ấy đang sanh (Tassa 
cittam uppajjati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm Và 4 Phàm nhân, 
8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tât cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị 
(Paripunnapañhã), vấn rằng: “Hay là Tâm của người 
nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì tâm của 


Thượng Tọa Khải Minh 95 


Tâm Song 


người ấy đang sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách nêu lên 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức sát- 
na diệt của tất cả 89 tâm là duy nhất chỉ pháp của Câu mở 
lên trong về trước có sự phản bác như thuyết rằng: “Vào 
sát-na diệt của tâm nơi những người ấy đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tầm của những người 
ấy không phải đang sanh (Cittassa bhangakkhane tesam 
cittam uppannam no ca tesam cittam uppajjati),” rồi 
Ngài nêu lên 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức sát-na sanh 
của tất cả 89 tâm là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên 
trong về sau không có sự phản bác câu hỏi, như thuyết rằng: 
“Còn vào sát-na sanh của tâm thì tầm của những người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại đang sanh 
(Citftassa uppädakkhane tesam ciftam uppannañceva 
uppajjati ca).” (Câu đáp trong câu vấn ngược này là Đáp 
Kết Luận (Sarũpadassana vissajjanäã) phân tích bằng cách 
trực tiếp đi ngay). 


Giải Thích Bồ Sung 

Từ “Uppannam,” trong ngôn ngữ Thái thường dịch là 
“Đã sanh,” thuộc thời quá khứ, nhưng trong Bộ NÑissaya của 
Miến Điện Ngài dịch là “Đang vừa đủ 3 sát-na,” nghĩa là 
đang vừa đủ l sát-na nào trong 3 sát-na tức đang vừa đủ 
sát-na sanh, sát-na trụ hoặc sát-na diệt thuộc thời hiện tại 
(Paccuppannakäla), cho nên trong nơi đây mới dịch là 
“Đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc thời hiện tại.” 


CC 42.2) 


96 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP (PACCANIKA) 


Vấn xuôi:Yassa cittam na uppajjati, tassa cittam na 
uppannanti? 


Tâm của người nào không phải đang sanh thì tâm của 
người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: Cittassa bhangakkhape tesam ciftam na uppajjati 
no ca fesam cittam na uppannam, nirodhasamäãpannänam 
asaññasattänam tesam ci(tam na ceva uppajjati na ca 
uppannam. 


Vào sát-na diệt của tâm thì tâm của những người ấy không 
phải đang sanh nhưng tâm của những người ấy đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn đối với người đang nhập 
Thiền diệt hay người ở trong cõi Vô tưởng tâm của những 
người ấy không phải đang sanh và không phải đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 


Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na uppannam, fassa 
cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm của người ây không 
phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Thượng Tọa Khải Minh 97 


Tâm Song 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không đang 
sanh (Yassa cittam na uppajjati) là Câu mở. 


Tâm của người ấy không đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại (Tassa cittam na uppannam) là 
Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm Và bậc Bắt Lai, bậc 
A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân đang ở 
cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vẫn rằng: 
“âm của người nào không phải đang sanh, thì tâm của 
người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách nêu lên 4 Phàm nhân, § bậc Thánh nhân tức vào 
sát-na diệt của tất cả 89 tâm là chi pháp duy nhất của Câu 
mở lên trong về trước có sự phản bác câu hỏi, như thuyết 
rằng: “Vào sát-na diệt của tâm thì tâm của những người 
ấy không phải đang sanh nhưng tâm của những người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại (Cittassa 
bhangakkhane tesam ci(tam na uppajjafi no ca tesam 
cittam na uppannam),” rồi Ngài nêu lên bậc Bất Lai, bậc A 
La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi 
Vô tưởng là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về 


98 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


sau mà không có sự phản bác câu hỏi, như thuyết rằng: “Còn 
đối với người đang nhập Thiền diệt hay người ở trong cõi 
Vô tưởng tâm của những người ấy không phải đang sanh 
và không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại (Nirodhasamäapannaãnam asaññasattãänam 
tesam cittam na ceva uppajjati na ca uppannam),” (câu 
đáp trong câu vấn xuôi là Câu Đáp Kết Luận phân tích bằng 
cách trực tiếp đi ngay). 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào không 
phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại 
(Yassa vã pana cittam na uppannam), là Câu mở. 


Tâm của người ấy không phải đang sanh (Tassa cittam 
na uppajjati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân đang ở cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu hỏi này là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Hay 
là Tâm của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm của người ấy 
không phải đang sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!” Là câu đáp chấp 
nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì bậc Bất Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân đang ở cõi Vô 
tưởng là chi pháp của Câu mở răng: Tâm của những người 
ấy cũng không phải đang sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 29 


Tâm Song 


2u01 0A 


(nữ 
ffeddn 
8N) 
u#S 
3u0oq% 


(dieu 
ueddn 
8N) 
ques 
u3!H 
3uo» 


(dieu 
uezddn 
tN) 
ques 
u3!H 
3u0ou» 


(ne 
ffeddn 
tN) 
u#S 
3uou% 


(ne{fe 
vddn) 
que 


(dizuu 

vddn) 
ques 

uU3!IH 


v* 


(dieuu 

vddn) 
ques 

uÖ!IH 


v* 


Thượng Tọa Khải Minh 


30 


Tâm Song 


3- PHẦN ĐANG DIỆT HIỆN SANH 


(Nirodhuppannavära) 


THUẬN TÙNG (ANULOMA) 

Vấn xuôi: YVassa cittam nirujjhati, tassa cỉttam 
uppannanti? 

Tâm của người nào đang diệt thì tâm của những người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cỉttam uppannam, tassa 
cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì tâm của người ây đang diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassa uppädakkhane tesam cittam uppannam 


no ca tesam ci(tam nirujjhati, ciftassa bhangakkhane 
tesam ciftam uppannañceva nirujjhati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm của những người ấy đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm của những người 
ấy không phải đang diệt; Còn vào sát-na diệt của tâm thì tâm 
nơi những người ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
cùng đang diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 31 


Tâm Song 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào đang diệt 
(Yassa cittam nirujjhati) là Câu mở. Tâm của những người 
ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại (Tassa cittam 
uppannam) là Câu hỏi. 


Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu vấn này là Câu Hậu Vấn, vẫn rằng: “Tâm 
của người nào đang diệt thì tâm của người ấy đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng?” Đức Phật 
mới giải đáp bằng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu 
vấn đáp chấp nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì 4 Phàm nhân, 
8 bậc Thánh nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm là chỉ pháp 
của Câu mở cũng đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào 
đang vừa đú 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại (Yassa vã pana 
cittam uppannam) là Câu mở. Tâm của người ấy đangdiệt 
(tassa cittam nirujjhati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức sát-na sanh của tât cả 89 tâm Và 4 Phàm nhân, 8 
bậc Thánh nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 


Vì vậy, câu vân này là Câu Vân Hoàn Bị, vân răng: 


59 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


“âm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng?” Đức 
Phật mới giải đáp bằng cách nêu lên 4 Phàm nhân, § bậc 
Thánh nhân tức sát-na sanh của tất cả 89 tâm là chi pháp 
duy nhất của Câu mở lên trong về trước có sự phản bác 
Câu hỏi, như thuyết rằng: “Vào sát-na sanh của tâm, thì 
tâm của những người ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại nhưng tâm của những người ấy không phải đang 
diệt.” (Cittassa uppädakkhane tesam cittam uppannam 
no ca tesam cittam nirujjhati), rồi Ngài nêu lên 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhântức sát-na diệt của tất cả 89 tâm 
là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về sau mà 
không có sự phản bác Câu hỏi, như thuyết rằng: “Còn vào 
sát-na diệt của tâm thì tâm nơi những người ấy đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại cùng đang diệt (Cittassa 
bhangakkhane tesam ciftam uppannañceva nirujjhati 
ca), (câu vấn trong câu vẫn ngược này là Đáp Kết Luận phân 
tích bằng cách trực tiếp đi ngay). 


ĐÓI LẬP (PACCANIKA) 


Vấn xuôi: Yassa cïttam na nirujjhati, tassa cittam na 
uppannanfi? 

Tâm của người nảo không phải đang diệt thì tâm của 
người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 55 


Tâm Song 


Đáp: Ci(tassa uppädakkhanec tesam cifttam 
na nirujjhaf no ca tesam ciftam na uppannam, 
nirodhasamäpannaänam asaññasatfänam tesam ci(fam 
na ceva nirujjhati na ca uppannam. 


Vào sát-na sanh của tâm thì tâm của những người ấy 
không phải đang diệt nhưng tâm của những người ây đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn đôi với người đang 
nhập Thiên diệt, người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của 
những người ây không đang diệt cũng không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na uppannam, fassa 
cittam na nirujjhatridi? 

Hay là Tâm của những người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm của người 
ây không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không phải 
đang diệt (Yassa cittam na nirujjhati), là Câu mở. Tâm của 
người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại (Tassa cittam na uppannam), là Câu hỏi. 
Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức sát-na sanh của tất cả 89 tâm Và bậc Bắt Lai, bậc 


34 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong 
cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vẫn rằng: 
“ầm của người nào không phải đang diệt, thì tâm của 
người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách nêu lên 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức vào 
sát-na sanh của tất cả 89 tâm là chi pháp duy nhất của Câu 
mở lên trong về trước mà có sự phản bác Câu hỏi, như 
thuyết rằng: Vào sát-na sanh của tâm thì tâm của những 
người ấy không phải đang diệt mà tâm của những người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại” (Cittassa 
uppädakkhane tesam ciftam na nirujjhafi no ca tesam 
cittam na uppannam), rồi Ngài nêu lên bậc Bất Lai, bậc A 
La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi 
Vô tưởng là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về 
sau mả không có sự phản bác câu hỏi, như thuyết răng: “Còn 
đối với người đang nhập Thiền diệt, người ở trong cõi Vô 
tướng thì tâm của những người ấy không đang diệt cùng 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại (Nirodhasamäpannänam asaññasattänam tesam 
cittam na ceva nirujjhati na ca uppannam), (câu đáp trong 
câu vấn xuôi này là Đáp Kết Luận phân tích bằng cách trực 
tiếp đi ngay). 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của những người 


Thượng Tọa Khải Minh 55 


Tâm Song 


nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại (Yassa vã pana cittam na uppannam) là Câu mở. 


Tâm của người ấy không phải đang diệt (Tassa cittam na 
nirujjhati), là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Hậu Vấn, vẫn rằng: “Hay 
là Tâm của những người nào không phải đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm của người 
ấy không phải đang diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp 
nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì bậc Bất Lai, bậc A La Hán 
đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô 
tưởng là chi pháp của Câu mở nên Tâm của những người này 
cũng không phải đang diệt. 


36 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


201) 0A 
109 3u041J 
0 1013N 
3P 
uoId.L 
dÿuu 
SuEp 
1Qn5N-€ 


1É 

68 #2 
1E) En2 
1!q EN 

1#S-£ 


(neuff 
nIỊN EN) 
3đIp 8up 

3uou» 


(dieuued 
dne N) 
uss u14 
3uo3 


(dieuued 
dn 6s N) 
u8s uIq 
3u0u» 


(neuf† 
nIỊN EN) 
1ÖIp 2uep 

2u0ou% 


(neuf 
[n1IN) 
33Ip 
sướq 


(dieu 
uzddn) 
ques 


uưỷ!H 


(dieu 
urddn) 
ques 


uộ!H 


(neuf 
[n1IN) 
33jIp 
sướq 


tu 
68 92 

1E) 82 
1iuES 

EN-JfS-I 


37 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
4- PHẦN SANH (Uppädavära) 


Trong phần Sanh này có 3 loại là: 

I. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paceuppannäftavära) 
[Paccuppanna + atitavara]. Như: Yassa cittam uppajjati, 
fassa cittam uppajjitthãti? 

Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy từng 
sanh phải chăng? 

2.Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära) 
[Paccuppanna + anägatavara]. Như: Yassa cittam uppajjati, 
fassa cittam uppajjissatiti? 

Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
sanh phải chăng? 

3.Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitägatavära) [Atta + 
anagatavara]. Như: Yassa cittam upajjhittha, tassa cittam 
uppajjissafiti? 

Tâm của người nào từng sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
sanh phải chăng? 


4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa cỉtam uppajjati, tassa cỉittam 
uppajjitthãti? 


58 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy từng 
sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam upajjittha, tassa 
cittam uppajjafIti? 

__ Hay là Tâm của người nào từng sanh thì Tâm của người 
ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittfassa bhangakkhane nirodhasamäã pannãnam 
asaññasattänam tesam ciftam upajji(tha no ca tesam 
citam upajjafi, cittassa uppädakkhanc tesam ciftam 
upajjiftha ceva uppajjati ca. 

Vào sát-na diệt của tất cả tâm hay người đang nhập Thiền 
diệt hoặc người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của những 
người ấy từng sanh nhưng tâm của những Tgười ấy không 
phải đang sanh; Còn vào sát-na sanh của tất cả tâm thì tâm 
của những người ây từng sanh và cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào đang sanh 
(Yassa cittam uppajjati) là Câu mỡ. 

Tâm của người ấy từng sanh (Tassa cittam uppajjittha) 
là Câu Hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của tât cả 89 tâm. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 59 


Tâm Song 


Do đó, câu hỏi nảy là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Tâm 
của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy từng sanh 
phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Đồng, 
rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp nhận chi pháp của Câu 
mở, bởi vì 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na 
sanh của tất cả 89 tâm là chỉ pháp của Câu mở thì Tâm của 
những người ấy cũng từng sanh. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào từng 
sanh (Yassa vã pana cittam upajjittha) là Câu Mỡ. 


Tâm của người ấy đang sanh (Tassa cittam uppajjati) 
là Câu Hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm, bậc Bất Lai, bậc 
A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong 
cối Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức sát- 
na sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vấn rằng: 
“Tâm của người nào từng sanh, thì Tâm của người ấy 
đang sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
nêu lên 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt 
của tất cả 89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền 
diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng là chi pháp duy 
nhất của Câu mở lên trong về trước có sự phản bác câu hỏi, 
như thuyết rằng: “Vào sát-na diệt của tất cả tâm hay người 


40 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


đang nhập Thiền diệt hoặc người ở trong cõi Vô tưởng thì 
tâm của những người ấy từng sanh nhưng tâm của những 
người ấy không phải đang sanh” (Cittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannaänam asaññasatfänam tesam cittam 
upajjittha no ca tesam cittam upajjati), rồi Ngài nêu lên 4 
Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 
89 tâm là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về sau 
mà không có sự phản bác câu hỏi, như thuyết rằng: “Còn vào 
sát-na sanh của tất cả tâm thì tâm của những người ấy 
từng sanh và cũng đang sanh.” (Cïittassa uppaädakkhane 
tesam cittam upajjittha ceva uppajjati ca) (câu đáp trong 
cầu vấn ngược là Câu Đáp Kết Luận phân tích bằng cách trực 
tiếp đi ngay). 


ĐÓI LẬP (Paccanika) 
Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjati, tassa cittam na 
uppajjitthãti? 
Tâm của người nào không đang sanh thì Tâm của người 
ây không từng sanh phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na uppajjittha, tassa 
cittam na uppajjafiti? 


Hay là Tâm của người nào không từng sanh, thì Tâm của 
người ây không đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi). 


Thượng Tọa Khải Minh 41 


Tâm Song 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không đang 
sanh (Yassa cittam na uppajjati) là Câu mỡ. 


Tâm của người ấy không từng sanh (Tassa cittam na 
uppajjittha) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm, bậc Bất Lai, bậc 
A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong 
cối Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu vấn này là Câu Tiền Vấn (Purepañhä), vẫn 
rằng: “Tâm của người nào không đang sanh thì Tâm của 
người ấy không từng sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Ngược (Pal]Tgativisajjanã), rằng: “Từng 
sanh!,” là câu đáp đối nghịch lại với câu hỏi, bởi vì 4 Phàm 
nhân, § bậc Thánh nhântức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm, 
bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc 
vô nhân ở trong cõi Vô tưởng là chi pháp của Câu mở cho dù 
tâm của những người ấy không phải đang sanh nhưng cũng 
từng sanh. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào không 
từng sanh (Yassa vã pana cittam na uppajjittha) là Câu mỡ. 

Tâm của người ấy không đang sanh (Tassa ciftam na 
uppajjati) là Câu hỏi. 


49 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu mớ: Không có, khi chi pháp của Câu 
mở không có thì Chỉ pháp của Câu hỏïi:Cũng không có 
giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Không (Moghapañhä), 
vấn rằng: “Hay là Tâm của người nào không từng sanh, 
thì Tâm của người ấy không phải đang sanh phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Hạn Chế 
(Patikkhepavisajjanã), rằng: “Không có!” (Natthi), là câu 
đáp ngăn lại chi pháp của Câu mở, bởi vì Tâm của tất cả 
mọi người không từng sanh thì không có mà chỉ có Tâm của 
người từng sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 45 


Tâm Song 


“8u0m) 0A, 
102 8u0. 
9 10n5N 

“3IP 

u9L 
dÿqu 
SUEp 
IQ"SN 


(05 up) 
111) UIE) 


68 #2 3ÿ) 


(09 up) 
111) UIE) 
68 #92 30) 
#2 qus 
0u 1ÿS'€ 


102 uIg) 
#2 JIp 
gu 3ÿS'£ 


102 tự} 
#2 ques 
gu JES'] 


(nef† 
gddn sN) 
qu6s 
sướq 
3u0ou» 


(eu„IIT 
gddn eN)) 
u#S 
3u1, 
3uo» 


(eunwIf 


gddn ew)) | eddn #N)) 


quữS 
2u1L 


2u0q» 


(neff 


qu6s 
sướq 


2uou% 


Thượng Tọa Khải Minh 


44 


Tâm Song 
4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yassa cỉttam uppajjati, tassa cỉttam 
uppajjissafiti? 
Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
sanh phải chăng? 


Đáp: Pacchimacitfassa uppädakkhane tesam cittam 
uppajjafi no ca fesam ciftam uppajjissati, ifaresam 
cif(assa uppadakkhane tesam cifam uppajjaf ceva 
uppajjissafi ca. 


Vào sát-na sanh của tâm chót Tâm của những người ấy 
đang sanh nhưng tâm của người ấy sẽ không sanh; Còn vảo 
sát-na sanh của tâm ngoài ra những tâm chót ấy thì tâm của 
những người ấy đang sanh và cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam uppajjissati, tassa 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nảo sẽ sanh thì tâm của người ấy 
đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittfassa bhangakkhane nirodhasamäã pannãnam 
asaññasattänam tesam ci(tam uppajjissafi no ca tesam 


cittam uppajjafi, cittassa uppädakkhane fesam cittam 
uppajjissati ceva uppajjati ca. 


Thượng Tọa Khải Minh 45 


Tâm Song 


Vào sát-na diệt của Tâm trừ tâm chót ra, hay người đang 
nhập Thiên diệt, người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của những 
người ấy sẽ sanh nhưng tâm của những người ấy không phải 
đang sanh; Còn vào sát-na sanh của tâm trừ tâm chót ra thì 
Tâm của những người ấy sẽ sanh và cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào đang sanh 
(Yassa cittam uppajjati) là Câu mỡ. 


Tâm của người ấy sẽ sanh (tassa cittam uppajjissati) là 
Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La Hán tức ngay sát-na sanh 
của tâm chót là I3 tâm tử tam nhân Và 4 Phàm nhân. 8 bậc 
Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của 89 tâm (trừ tâm chót). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu vẫn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vấn rằng: “Tâm 
của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy sẽ sanh 
phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách nêu lênbậc 
A La Hán tức ngay sát-na sanh của tâm chót là 13 tâm tử tam 
nhân là chi pháp duy nhất của Câu mở lên trong về trước có 
sự phản bác của Câu hỏi, như thuyết rằng: “Vào sát-na sanh 
của tâm chót Tâm của những người ấy đang sanh nhưng 
tâm của người ấy sẽ không sanh,” (Pacchimacittassa 
uppädakkhape tesam cittam uppajjati no ca tesam cittam 


46 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


uppajjissati), rồi Ngài nêu lên 4 Phàm nhân, § bậc Thánh 
nhân tức sát-na sanh của 89 tâm (trừ tâm chót) là chi pháp 
của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về sau mà không có sự 
phản bác Câu hỏi, như thuyết rằng: “Còn vào sát-na sanh 
của tâm ngoài ra những tâm chót ấy thì Tâm của những 
người Ấy đang sanh và cũng sẽ sanh,” (itaresam cittassa 
uppadakkhane tesam cittam uppajjati ceva uppajjissati 
ca), (câu đáp trong câu vấn xuôi này là Câu Đáp Kết Luận 
phân tích bằng cách trực tiếp đi ngay). 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ 
sanh (Yassa vã pana cittam uppajjissati) là Câu mở. 


Tâm của người ấy đang sanh (Tassa cittam uppajjati) 
là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của 89 tâm (trừ tâm chót), bậc Bất 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8§ bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của 89 tâm (trừ tâm chót). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vấn rằng: “Hay 
là Tâm của người nào sẽ sanh thì tâm của người ấy đang 
sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách nêu lên 
4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của 89 
tâm (trừ tâm chót),bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền 
diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng là chi pháp duy 


Thượng Tọa Khải Minh 4? 


Tâm Song 


nhất của Câu mở lên trong về trước có sự phản bác câu hỏi, 
như thuyết rằng: “Vào sát-na diệt của Tâm trừ tâm chót 
ra, hay người đang nhập Thiên diệt, hoặc người ở trong 
cõi Vô tưởng thì tâm của những người ấy sẽ sanh nhưng 
tâm của những người ấy không phải đang sanh” (Cittassa 
bhangakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasattänam 
tesam cittam uppajjissati no ca tesam ciftam uppajjati), 
rồi Ngài nêu lên 4 Phàm nhân, § bậc Thánh nhân tức ngay 
sát-na sanh của 89 tâm (trừ tâm chót) là chi pháp của 2 Câu 
mở và Câu hỏi lên trong về sau mà không có sự phản bác câu 
hỏi, như thuyết rằng: “Còn vào sát-na sanh của tâm trừ tâm 
chót ra thì Tâm của những người ấy sẽ sanh và cũng đang 
sanh” (Cittassa uppädakkhane tesam ciftam uppajjissati 
ceva uppajjati ca), (câu đáp trong câu vẫn ngược này là Đáp 
Kết Luận phân tích bằng cách trực tiếp đi ngay). 


ĐÓI LẬP (Paccanika) 
Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjati, tassa cittam na 
uppajjissafiti? 
Tâm của người nào không phải đang sanh thì Tâm của 
người ây sẽ không sanh phải chăng? 
Đáp: Cittassa uppädakkhane nirodhasamäpannänam 
asaññasattänam tesam cifttam na uppajjati no ca tesam 


cittam na uppajjissati, pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam cittam na ceva uppajjafi na ca uppajjissati. 


48 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Vào sát-na diệt của tâm, người đang nhập Thiền diệt 
hay người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của những người ây 
không phải đang sanh nhưng Tâm của những người ây sẽ 
sanh; Còn vào sát-na diệt của tâm chót thì Tâm của những 
người ây không đang sanh và cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vä pana cittam na uppajjissati, 
fassa cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ không sanh thì Tâm của 
người ây không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp:  Pacchimacitassa uppädakkhanc  tesam 
cittam na uppajjissafi no ca fesam cittam na uppajjati, 
pacchimacittassa bhangakkhane tesam ciftam na ceva 
uppajjissafi na ca uppajjati. 

Vào sát-na sanh của tâm chót thì Tâm của những người 
ây sẽ không sanh nhưng Tâm của những người ây đang sanh; 
Còn vào sát-na diệt của tâm chót thì Tâm của những người ây 
sẽ không sanh và cũng không phải đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp và Về Câu 


-Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không phải 
đang sanh (Yassa cittam na uppajjati) là Câu mỡ. 

Tâm của người ấy sẽ không sanh (Tassa cittam na 
uppajjissati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 


Thượng Tọa Khải Minh 49 


Tâm Song 


nhân tức ngay sát-na diệt của 89 tâm (trừ tâm chót), bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cối Vô tưởng Và bậc A La Hán tức ngay sát- 
na điệt của tâm chót là I3 tâm tử tam nhân. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vẫn rằng: 
“âm của người nào không phải đang sanh thì Tâm của 
người ấy sẽ không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách nêu lên 4 Phàm nhân, § bậc Thánh nhân tức 
ngay sát-na diệt của 89 tâm (trừ tâm chót), bậcBắt Lai, bậc 
A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong 
cõi Vô tưởng là chỉ pháp duy nhất của Câu mở lên trong 
về trước có sự phản bác Câu hỏi, như thuyết. rằng: “Vào 
sát-na diệt của tâm, người đang nhập Thiền diệt hay 
người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của những người ấy 
không phải đang sanh nhưng Tâm của những người ấy sẽ 
diệt,” (Cittassa uppädakkhane nirodhasamãpannanam 
asaññasattänam tesam ciftam na uppajjati no ca tesam 
cittam na uppajjissafi), rồi Ngài nêu lên bậc A La Hán tức 
ngay sát-na diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân là chi pháp 
của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về sau mà không có sự 
phản bác Câu hỏi, như thuyết rằng: “Còn vào sát-na diệt của 
tâm chót thì Tâm của những người ấy không đang sanh 
và cũng sẽ không diệt,” (Pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam cittam na ceva uppajjati na ca uppajjissati), (câu 
đáp trong câu vấn xuôi này là Đáp Kết Luận phân tích bằng 
cách trực tiếp đi ngay). 


50 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ không 
sanh (Yassa vã pana cittam na uppajjissafi) là Câu mở. 


Tâm của người ấy không phải đang sanh (Tassa cittam 
na uppajjati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Bậc A La Hán tức ngay sát-na 
sanh của tâm chót là I3 tâm tử tam nhân Và bậc A La Hán 
tức ngay sát-na diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vấn rằng: “Hay 
là Tâm của người nào sẽ không sanh thì Tâm của người 
ấy không phải đang sanh phải chăng?” Đức Phật giải đáp 
băng cách nêu lên bậc A La Hán tức ngay sát-na sanh của tâm 
chót là 13 tâm tử tam nhân là chi pháp duy nhất của Câu mở 
lên trong về trước có sự phản bác Câu hỏi, như thuyết rằng: 
“Vào sát-na sanh của tâm chót thì Tâm của những người 
ấy sẽ không sanh nhưng Tâm của những người ấy đang 
sanh,” (Pacchimacifttassa uppädakkhanpe tesam cittam na 
uppajjissati no ca tesam cittam na uppajjati), rồi Ngài nêu 
lên bậc A La Hán tức ngay sát-na diệt của tâm chót là 13 tâm 
tử tam nhân là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong 
về sau mà không có sự phản bác câu hỏi, như thuyết rằng: 
“Còn vào sát-na diệt của tâm chót thì Tâm của những 
người ấy sẽ không sanh và cũng không phải đang sanh” 
(Pacchimacittassa bhangakkhane tesam ciftam na ceva 
uppajjissati na ca uppajjati), (câu đáp trong câu vẫn ngược 
này là Đáp Kết Luận phân tích bằng cách trực tiếp đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 51 


Tâm Song 


2u01 0A 
109 8uo. 
9 1018N 
“3IP 
uoIL 
dqu 
ĐUEp 
IQHSN'S 


(o2 
urÿ) 111)) 
UIE) 68 
#2 JIp 
#u 1ÿS'p 


(o2 
urÿ) 1111) 
UIE} 68 
#2 qus 


tu }ÿS"£ 


102 ug) 
#9 JIp 
gu 3ÿS'£ 


102 tự} 
#2 ques 
tu JÿS'] 


(pess[f 
gddn ehN)) 
ques 
3uo» 
9S 


(ness1[f 


(neff 


gddn gạw)) | eddn #N)) 


uửS 
3u0q» 
9S 


quẽs 
SuEp 


3uou% 


(nef 
feddn) 
qu6s 
sướq 


(nus 
sựffeddn) 
utS 3S 


(nøs 
sifeddn) 
uS 3S 


Thượng Tọa Khải Minh 


59 


Tâm Song 


4-3. Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa cittam uppajiftha, tassa cỉttam 
uppajissatiti? 

Tâm của người nào từng sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
sanh phải chăng? 

Đáp: PacchimacittasamangIinam tesam cifftam 
uppajji(tha no ca fesam ciftam uppajjissafi, ifaresam 
tesam cittam uppajjittha ceva uppajjissati ca. 

Người hội đủ 3 sát-na tâm chót thì tâm của những người 
ấy từng sanh nhưng tâm của những người ấy sẽ không sanh; 
Còn đối với người ngoải ra đó thì Tâm của những người ấy 
từng sanh và cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam uppajissati, tassa 
cittam uppajitthäti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ sanh thì Tâm của người ấy 
từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chi Pháp và Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào từng sanh 
(Yassa cittam uppajjittha) là Câu mỡ. 


Thượng Tọa Khải Minh 55 


Tâm Song 


Tâm của người ấy sẽ sanh (Tassa cittam uppajissati) là 
Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La Hán hội đủ 3 sát-na tâm 
của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân Và 4 Phàm nhân, 8 bậc 
Thánh nhân tức hội đủsát-natâm(KhanattayasamangInam) 
của 89 tâm (trừ tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vẫn Hoàn bị, vấn rằng: “Tâm 
của người nào từng sanh thì Tâm của người ấy sẽ sanh 
phải chăng?” Đức Phật mới nêu lên bậc A La Hán tức hội đủ 
sát-na tâm của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân là chi pháp duy 
nhất của Câu mở lên trong về trước có sự bác bỏ Câu hỏi, như 
thuyết rằng: “Người hội đủ 3 sát-na tâm chót thì tâm của 
những người ấy từng sanh nhưng tâm của những người 
ấy sẽ không sanh,” (Pacchimacittasamanginam tesam 
cittam uppajjittha no ca tesam cittam uppajjissafi), rồi 
Ngài nêu lên 4 Phàm nhân, § bậc Thánh nhân tức hội đủ 
sát-na tâm của §9 tâm (trừ tâm chót),bậc Bất Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi 
Vô tưởng là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về 
sau mà không có sự phản bác, như thuyết rằng: “Còn đối với 
người ngoài ra đó thì Tâm của những người ấy từng sanh 
và cũng sẽ sanh,” (Itaresam tesam cittam uppajjittha ceva 
uppajjissati ca), (câu đáp trong câu vấn xuôi này là Đáp Kết 
Luận phân tích bằng cách trực tiếp đi ngay). 


54 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ 
sanh (Yassa vã pana cittam uppajissati) là Câu mỡ. 


Tâm của người ấy từng sanh (Tassa cittam uppajittha) 
là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức hội đủ sát-na tâm của 89 tâm (trừ tâm chót), bậc 
Bất Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Hay là 
Tâm của người nào sẽ sanh thì Tâm của người ấy từng 
sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp 
Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp nhận chi pháp của 
Câu mở, bởi vì 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 
sát-na tâm của 89 tâm (trừ tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của Câu mở thì Tâm của những người ấy 
cũng từng sanh. 


ĐÓI LẬP (Paceanika) 


Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjittha, tassa cittam na 
uppajjissafiti? 

Tâm của người nào không từng sanh, thì Tâm của người 
ây sẽ không sanh phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 55 


Tâm Song 


Đáp: “Không có!” (Natthi). 

Vấn ngược: Yassa vä pana cittam na uppajjissati, 
ftassa cittam na uppajjitthäti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ không sanh thì Tâm của 
người ấy không từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không từng 
sanh (Yassa cittam na uppajjittha) là Câu mở. 

Tâm của người ấy sẽ không sanh (Tassa cittam na 
uppajjissati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của Câu 
mở không có, thì Chỉ pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: 
“ầm của người nào không từng sanh thì Tâm của người 
ấy sẽ không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng 
cách Đáp Hạn Chế, rằng: “Không có!,” là câu vấn ngăn lại 
chi pháp của Câu mở, bởi vì tâm của người mà không từng 
sanh thì không có mà chỉ có từng sanh. 


Trong câu Vận ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ 


56 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


không sanh (Yassa vã pana cittam na uppajjissafi) là 
Câu mở. 

Tâm của người ấy không từng sanh (Tassa cittam na 
uppajjittha) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La Hán tức hội đủ sát-na 
tâm của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy, câu vẫn này là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Tâm của 
người nào sẽ không sanh thì Tâm của người ây không từng 
sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp 
Ngược, răng: “Từng sanh!,” là cầu đáp đôi nghịch lại với Câu 
hỏi, bởi vì bậc A La Hán tức hội đủ sát-na tâm của tâm chót 
là 13 tâm tử tam nhân là chi pháp của Câu mở cho dù tâm của 
những người ây sẽ không sanh nhưng cũng từng sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 57 


Tâm Song 


°8u0N 0A 
102 8u0. 
9 1018N 
“3P 
uoIL 
dÿuu 
SUEp 
IQHSN 'S 


(you 
UIÿ) 111)) 
UIE) 68 
#2 JIp 
tu ÿS 'y 


(o2 
urÿ) 111)) 
UIE} 68 
82 us 
#u JÿS '£ 


1012 urg) 
#2 JIp 
gu 3ÿS '£ 


102 tự} 
#2 ques 
gu JES'] 


(pess[f 
vddn eN) 
quẽs 


3u0% 3S 


(ness1[f 
vddn eN)) 
qus 


3u0 2S 


(euIIf 
gvddn eN) 
qus 
2un 


3uou% 


(eumI[f 
vddn) 
ques 
3u1L 


(nessff 
vddn) 
1utS 3S 


(pess[f 
vddn) 
u#S 3S 


Thượng Tọa Khải Minh 


58 


Tâm Song 


Ghi Chú: Việc phân tích về câu trong câu đáp tiếp theo, 
nếu câu đáp nào từng được hướng dẫn trình bày thì sẽ không 
hướng dẫn trình bày lại nữa chỉ sẽ trình bày chi pháp mà thôi, 
bởi vì cách thức trình bày phân tích về câu giống nhau chỉ là 
thay đổi chỉ pháp. 


2# -& 


Thượng Tọa Khải Minh 59 


Tâm Song 


5- PHẦN DIỆT 
(Nirodhavära) 


Trong Phần Diệt Này 

Cũng Có 3 Loại Giống Nhau Là: 

1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäfftavära) 
[Paccuppanna + atitavara]. Như: Yassa cittam nirujjhati, 
fassa cittam nirujjhitthãti? 

Tâm của người nào đang diệt thì Tâm của người ấy từng 
diệt phải chăng? 

2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära) 
[Paccuppanna + anagatavara]. Như: Yassa cittam nirujjhati, 
fassa cittam nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào đang diệt thì Tâm của người ấy sẽ 
diệt phải chăng? 

3- Phần Quá Khứ Vị Lai (Atftãnägatavära). Như: 
Yassa ciftam nirujjhittha, fassa cittam nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào từng diệt thì Tâm của người ấy sẽ diệt 
phải chăng? 


60 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa cỉittam nirujjhati, tassa cittam 
nirujjhitthãti? 

Tâm của người nào đang diệt thì Tâm của người ấy từng 
diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhittha, tassa 
cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm của người nào từng diệt thì Tâm của người ấy 
đang diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassa uppädakkhape nirodhasamä pannãänam 
asaññasattänam tesam cittam nirujjhittha no ca tesam 


cittam nirujjhati, cittassa bhangakkhane tesam cittam 
nirujjhittha ceva nirujjhati ca. 


Vào sát-na sanh của tất cả tâm, người đang nhập Thiền 
diệt hay người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của những người 
ấy từng diệt nhưng Tâm của những người ấy không phải đang 
diệt; Còn vảo sát-na diệt của tất cả tâm thì tâm của những 
người ấy từng diệt và cũng đang diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 61 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả tâm. 


Chỉ pháp của Câu hồi: Giống nhau. (Câu tiền vấn đáp đồng). 


Trong câu vẫn ngược; Chi Pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 
89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, 
người Lạc vô nhân trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8 
bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP (Paccanika) 
Vấn xuôi: Yassa cïttam na nirujjhati, tassa cittam na 
nirujjhitthãti? 
Tâm của người nào không phải đang diệt thì Tâm của 
người ấy không từng diệt phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt!” (Nirujjhittha) 


Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na nirujjhittha, 
ftassa cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm của người nào không từng diệt thì Tâm của 
người ấy không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (Natthi) 


69 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 
tâm, bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Tâm 
của người nào không phải đang diệt thì Tâm của người 
ấy không từng diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách Đáp Ngược, rằng: “Từng diệt!,” là câu đáp đối 
nghịch lại với câu hỏi, bởi vì 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân 
tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô 
tưởng là chi pháp của câu mở cho dù tâm của những người 
ây không đang diệt nhưng cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Cũng 
không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Hay 
là Tâm của người nào không từng diệt thì Tâm của người 
ấy không phải đang diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Hạn Ché, rằng: “Không có!,” là câu đáp 
ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi vì tâm của người không 
từng diệt thì không có mà chỉ có từng diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 65 


Tâm Song 


2u01 0A 
109 8u01 
910n15N 
“3IP 
u9IL 
dụqu 
hìi 40) 
IQHISN'S 


(you2 
Iÿ} 14)) 
UIE) 68 
#9 JIp 
#u 3ÿS'p 


(o2 
uIÿ} 114)) 
UIE) 68 
82 us 
tu 3ÿS'E 


102 uIg) 
092 JIp 
gu 3ÿS"£ 


2 


„` 


102 uIự} 
#2 ques 
tu JÿS*J 


(peuff 
nu 6|) 
3Ip 2up 

3u0ou» 


(eu„uff 

nu #N) 

1ởIp 2un) 
2uo» 


(eunuff 

nu 6N) 

1Ip 2u 
3u0u» 


(eun„uff 
n1IN) 
33Ip 
3u1L 


(eu„u„uff 
n1IN) 
3ộIp 
2ưnT 


Thượng Tọa Khải Minh 


64 


Tâm Song 
5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa cỉittam nirujjhati, tassa cỉttam 
nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào đang diệt thì Tâm của người ấy sẽ 
diệt phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhapne tesam cittam 
nirujjhatd no ca fesam ci(tam nirujjhissafi, ifaresam 
ciftassa bhangakkhane tesam ci(tam nirujjhafi ceva 
nirujjhissati ca. 

Vào sát-na diệt của tâm chót tâm của người ấy đang diệt 
nhưng Tâm của những người ây sẽ không diệt; Còn vào sát- 
na diệt của tâm ngoài ra đó Tâm của những người ây đang 
diệt và cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhissati, tassa 
cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm của người nảo sẽ diệt thì Tâm của người ấy 
đang diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassa uppädakkhape nirodhasamä pannänam 
asaññasattänam tesam cittam nirujjhissafi no ca tesam 


cittam nirujjhati, cittassa bhangakkhane tesam cittam 
nirujjhissati ceva nirujjhati ca. 


Vào sát-na sanh của tât cả tâm, người đang nhập Thiên 


Thượng Tọa Khải Minh 65 


Tâm Song 


diệt hay người ở trong cõi Vô tưởng tâm của những người 
ấy sẽ diệt nhưng Tâm của những người ấy không đang diệt; 
Còn vào sát-na diệt của tâm thì Tâm của những người ấy sẽ 
diệt và cũng đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hắn tức ngay sát-na diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân 
Và 4 Phàm nhân, § bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt 
của 89 tâm (trừ sát-na diệt của tâm chót). 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 
89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 
8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm (trừ 
sát-na diệt của tâm chót). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


66 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Giải Thích Bồ Sung 
Vấn: Vì sao trong câu đáp xuôi thì phân tích 2 câu Päli 
nên có từ “Ngoài ra đó,” (itaresam), nhưng trong câu đáp 
ngược thì lại không có chi pháp giông như vậy? 


Đáp: Bởi do trong câu vấn xuôi, chi pháp của Câu mở 
nêu ngay sát-na diệt lên vào trong 2 câu, như ngay sát-na diệt 
của tâm chót I câu, và ngay sát-na diệt của 89 tâm I câu còn 
lại. Nhưng trong câu đáp ngược chi pháp của Câu mở nêu 
ngay sát-na diệt chỉ I câu riêng biệt ngay sát-na diệt của 89 
tâm (trừ tâm chót), vì vậy khi sát-na diệt của tâm chót là chì 
pháp của Câu mở được chỉ I câu bị phân ra từ ngay sát-na 
diệt của 89 tâm còn lại là chi pháp của cả 2 câu, cho nên chi 
pháp phần lớn còn lại bị phân ra một phần nên phải có từ 
“Ngoài ra đó” (itaresam). Nhưng trong câu ngược không có 
việc phân ra chi Pháp nên không có từ ïtaresam. 


ĐÓI LẬP (Paccanika) 
Vấn xuôi: Yassa cïttam na nirujjhati, tassa cittam na 
nirujjhissafiti? 
Tâm của người nào không phải đang diệt thì Tâm của 
người ây sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: “Sẽ diệt!” (Nirujjhissati) 
Vấn ngược: Yassa vã pana cỉttam na nirujjhissati, 


tassa cittam na nirujjhatiti? 


Thượng Tọa Khải Minh G7 


Tâm Song 


Hay là Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của 
người ấy không phải đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Đang diệt!” (Nirujjhati) 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không phải 
đang diệt (Yassa cittam na nirujjhati) là Câu mở. 


Tâm của người ấy sẽ không diệt (Tassa cittam na 
nirujjhissati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 tâm, bậc Bắt Lai, 
bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở 
trong cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Tâm 
của người nào không đang diệt thì Tâm của người ấy sẽ 
không diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
Đáp Ngược, rằng: “Sẽ diệt!,” là câu đáp đối nghịch lại với 
câu vấn, bởi vì 4 Phàm nhân, § bậc Thánh nhân tức ngay sát- 
na sanh của tất cả 89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng là 
chỉ pháp của Câu mở cho dủ tâm của những người ấy không 
phải đang diệt nhưng cũng sẽ diệt. 


68 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ không 
diệt (Yassa vã pana cittam na nirujjhissati) là Câu mỡ. 


Tâm của người ấy không phải đang diệt (Tassa cittam na 
nirujjhati) là Câu hỏi. 

Chi pháp của Câu mở: bậc A La Hán tức ngay sát-na 
diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy, câu vấn nảy là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Hay là 
Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của người ây 
không phải đang diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách Đáp Ngược, rằng: “Đang diệt!,” là câu đáp đối 
nghịch lại với câu vân, bởi vì bậc A La Hán tức ngay sát-na 
diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân là chi pháp của Câu 
mở cho dù tâm của những người ây sẽ không diệt nhưng 
cũng đang diỆt. 


Giải Thích Bồ Sung 
Khi cả 2 câu vấn xuôi và câu vấn ngược trong Thuận 
Tùng đã trình bày đầy đủ hết chi pháp thì chi pháp của 2 
câu trong Đối Lập phải chắc chăn không có theo đường lối 
ngược lại nhau, nếu trong Thuận Tùng trình bày không hết 
chi pháp thì chi pháp còn lại chắc chắn sẽ phải là chi pháp 
của 2 câu trong Đối Lập. 


Và chi pháp của chỉ l câu trong câu vân xuôi trong Thuận 


Thượng Tọa Khải Minh 69 


Tâm Song 


Tùng sẽ phải là chi pháp của chỉ 1 câu của câu vẫn ngược 
trong Đối Lập, chi pháp của chỉ 1 câu của câu vấn ngược 
trong Thuận Tùng sẽ phải là chi pháp của chỉ I câu của câu 
vấn xuôi trong Đối Lập luôn luôn (Nghĩa là chi pháp của chỉ 
1 câu sẽ xen kẻ lẫn nhau hoặc chéo nhau). 


70 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


2u01 0A 
102 8u0. 
9 1018N 
“3IP 
u9L 
dÿqu 
ĐUEp 
IQHSN'S 


(o2 
Iÿ) 111)) 
UIE) 68 
#2 JIp 
#u 1ÿS'p 


(o2 
urÿ) 111)) 
UIE} 68 
82 u8s 
#u 1ÿS"£ 


1012 ug) 
#9 JIp 
gu 3ÿS'£ 


JKt 


„ 


102 tự} 
#2 ques 
gu JES'] 


(neuff 
n1 #N) 
3Ip 2up 

3u0ou» 


(nesstuff 
nu 8N) 
13p 
3u0% 3S 


(pessruff 
nu 6N) 
33Ip 
2u0 3S 


(peuff 
nu 6N) 
1Ip 2up 

2uou% 


(pessruff 
n1IN) 
3jID 9S 


(nessuff 
nIỊN) 
131D 3S 


71 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
5-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa cittam nirujjhittha, tassa cittam 
nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào từng diệt thì Tâm của người ấy sẽ diệt 
phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhane tesam cittam 


nirujjhittha no ca fesam ciftam nirujjhissati, ifaresam 
tesam cittam nirujjhittha ceva nirujjhissati ca. 

Vào sát-na diệt của tâm chót tâm của những người ấy 
từng diệt nhưng Tâm của những người ây sẽ không diệt; Còn 
đôi với tâm của người ngoài ra sát-na diệt của tâm chót thì 
từng diệt và cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhissati, tassa 
cittam nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm của người nảo sẽ diệt thì Tâm của người ấy 
từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán tức ngay sát-na diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam 
nhân Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 3 sát- 


79 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


na (KhattayasamanøT) của §9 tâm (trừ sát-na diệt của tâm 
chót), bậc Bât Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiêp đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 3 sát-na của 89 tâm (trừ 
sát-na diệt của tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Là câu hậu vấn 
đáp đông). 


ĐÓI LẬP (Paccanika) 


Vấn xuôi: Yassa cittam na nirujjhittha, tassa cittam 
na nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào không từng diệt thì Tâm của người ấy 
sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana cỉittam na nirujjhissati, 
ftassa cittam na nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của 
người ây không từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” 


Thượng Tọa Khải Minh 75 


Tâm Song 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không từng 
diệt (Yassa cittam na nirujjhittha) là Câu mỡ. 


Tâm của người ấy sẽ không diệt (Tassa cittam na 
nirujjhissatfi) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì Chỉ pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Do đó câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Tâm 
của người nào không từng diệt thì Tâm của người ây sẽ 
không diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
Đáp Hạn Chế, rằng: “Không có!,” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của Câu mở, bởi vì tâm của người mà không từng diệt 
thì không có mà chỉ có từng diệt. 

Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ không 
diệt (Yassa vã pana cittam na nirujjhissafi) là Câu mở. 

Tâm của người ấy không từng diệt (Tassa cittam na 
nirujjhittha) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La Hán tức ngay sát-na 
diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy câu vấn này là Câu Tiền Vấn, vấn răng: “Hay là 


Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của người ây 


74 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


không từng diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng 
cách Đáp Ngược, rằng: “Từng diệt!,” là câu đáp đối nghịch 
lại với câu vấn, bởi vì bậc A La Hán tức ngay sát-na diệt của 
tâm chót là 13 tâm tử tam nhân thuộc chi pháp của Câu mở 
cho dù tâm của những người ấy sẽ không diệt nhưng cũng 
từng diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 75 


Tâm Song 


2u01 0A 
102 8u0. 
9 1018N 
“3IP 
uoIL 
dÿqu 
hìi 40) 
IQHSN'S 


(o2 
Iÿ) 111)) 
UIE) 68 
#2 JIp 
#u 1ÿS'p 


(o2 
urÿ) 111)) 
UIE} 68 
82 us 
#u 1ÿS"£ 


1012 urg) 
#2 JIp 
gu 3ÿS'£ 


- 


„ 


. 


- 


102 tự} 
#2 ques 
tu JES'] 


(eunuff 

n1 #N) 

1Ip 2u 
3u0ou» 


(nesstuff 
nu 6N) 
13p 
3u0% 3S 


(pessruff 
nu 8N) 
33p 
2u01 3S 


sunuff 
nu 6N) 
1Ip 2u 

3u0ou% 


(eu„u„uff 
n1IN) 
3ộIp 
3u 


(pesstuff 
n1IN) 
3jID 3S 


(nesstuff 
nIỊN) 
1jIP 3S 


(eunuff 
nIN) 
33Ip 
3u 


Thượng Tọa Khải Minh 


?6 


Tâm Song 


6. PHẦN SANH DIỆT 
(Uppädanirodhavära) 


Trong Phần Diệt Này 

Cũng Có 3 Loại Giống Nhau Là: 

1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära) 
(Paccuppanna + afItavära). Như: Yassa cittam uppajjati, 
fassa cittam nirujjhitthãti? 

Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy từng 
diệt phải chăng? 

2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära) 
(Paccuppanna + anägatavära) Như: Yassa cittam 
uppajjati, tfassa cittam nirujjhissafIiti? 

Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
diệt phải chăng? 

3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavära) (afitä 
+anäøataväara). Như: Yassa cittam uppajjittha, tassa 
cittam nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào từng sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
diệt phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 7? 


Tâm Song 


6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa cittam uppajjati, tassa cittam 
nirujjhitthãti? 

Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy từng 
diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhittha, tassa 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nào từng diệt thì Tâm của người ấy 
đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassa bhangakkhane nirodhasamäa 


pannänam asaññasattänam fesam cittam nirujjhittha 
no ca fesam ci(fam uppajjafi, cif(assa uppädakkhane 
tesam cittam nirujjhittha ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tất cả tâm, người đang nhập Thiền 
diệt hay người ở trong cõi Vô tưởng, tâm của những người ấy 
từng diệt nhưng Tâm của những người ấy không phải đang 
sanh; Còn vào sát-na sanh của tất cả tâm Tâm của những 
người ấy từng diệt và cũng đang sanh. 


78 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 
89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 
89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởngVà 4 Phàm nhân, 
8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Là câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjati, tassa cittam na 
nirujjhitthãti? 
Tâm của người nào không phải đang sanh thì Tâm của 
người ấy không từng diệt phải chăng? 
Đáp: “Tùng diệt!” 
Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na nirujjhittha, 


fassa cittam na uppajjafiti? 


Thượng Tọa Khải Minh 79 


Tâm Song 


Hay là Tâm của người nào không từng diệt thì Tâm của 
người ấy không phải đang sanh phải chăng? 
Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 
89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó câu vấn này là Câu Tiền Vấn, vấn răng: “Tâm 
của người nào không phải đang sanh thì Tâm của người 
ấy không từng diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách Đáp Ngược, rằng: “Từng diệt!,” là câu đáp đối 
nghịch lại với câu vấn,bởi vì 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân 
tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm, bậc Bất Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô 
tưởng là chi pháp của Câu mở cho dù Tâm của những người 
ấy không đang sanh nhưng cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của Câu mở không có thì Chỉ pháp của Câu 
hỏi: Cũng không có giông nhau. 

Vì vậy câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Hay 
là Tâm của người nào không từng diệt thì Tâm của người 


§0 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ấy không phải đang sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Hạn Ché, rằng: “Không có!,” là câu đáp 
ngăn lại chi pháp của Câu mở, bởi vì tâm của người không 
từng diệt thì không có mà chỉ có Tâm từng diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh §1 


Tâm Song 


đượ1) 0A, 
109 8uo. 
9 10n5N 
“3IP 
uoIL 
dÿqu 
SuEp 
IQ"SN'S 


(o2 
UIÿ) 111)) 
UIE) 68 
#2 JIp 
#u 1ÿS'p 


(o2 
urÿ) 111)) 
UIE} 68 
82 us 
#u 1ÿS"£ 


102 urg) 
#9 JIp 
gu 3ÿS'£ 


„ 


. 


102 Uự} 
#2 ques 
tu JÿS 'J 


(nef† 
gddn sN) 
qus 
up 


3u0q» 


(eun\ff 

nu 8N) 

1ởIp 2un) 
3uo» 


(eun„uff 
n1IN) 
33Ip 
3u1L 


(suuuuff 
nIỊN) 
13Ip 
3u1L 


Thượng Tọa Khải Minh 


82 


Tâm Song 


6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa cittam uppajjati, tassa cittam 
nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhissati, tassa 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nảo sẽ diệt thì Tâm của người ấy 
đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassa bhangakkhape nirodhasamäpannänam 
asaññasattänam tesam cittfam nirujjhissafi no ca tesam 


cittam uppajjafi, cittassa uppädakkhane fesam cittam 
nirujjhissati ceva uppajjatfi ca. 


Vào sát-na diệt của tâm, người đang nhập Thiền diệt hay 
người ở trong cõi Vô tưởng, tâm của những người ấy sẽ diệt 
nhưng Tâm của những người ấy không phải đang sanh; Còn 
vào sát-na sanh của tất cả tâm thì Tâm của những người ấy sẽ 
diệt và cũng đang sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh §5 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân. 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tât cả 
89 tâm. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Là câu hậu vấn, 
đáp đồng). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 
tâm (trừ sát-na diệt của tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi 
Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay 
sát-na sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Là câu vấn hoàn bị, đáp kết luận bằng cách trực tiếp đi ngay). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjati, tassa cittam na 
nirujjhissafiti? 
Tâm của người nào không phải đang sanh thì Tâm của 
người ây sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: Cittassa bhangakkhape nirodhasamäpannänam 
asaññasatftänam tesam ciftam na uppajjati no ca tesam 


ciftam na nirujjhissati, pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam cittam na ceva uppajjafi no ca nirujjhissati. 


§4 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Vào sát-na diệt của tâm, người đang nhập Thiền diệt hay 
người ở trong cõi Vô tưởng Tâm của những người ây không 
phải đang sanh nhưng Tâm của những người ây sẽ diệt; Còn 
vào sát-na diệt của tâm chót thì Tâm của những người ây 
không phải đang sanh và cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cỉittam na nirujjhissati, 
fassa cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của 
người ây không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm 
(trừ sát-na diệt của tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La Hán 
đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô 
tưởng Và bậc A La Hán tức ngay sát-na diệt của tâm chót là 
13 tâm tử tam nhân. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Trong câu Vấn ngược: Bậc A La Hán tức ngay sát-na 
diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


Thượng Tọa Khải Minh §5 


Tâm Song 


2u01 0A 
102 8u0. 
9 1018N 
“ðIP 
uoIL 
dÿqu 
SĐUEp 
IQHSN'S 


(you2 
UIÿ) 111)) 
UIE) 68 
#2 JIp 
#u 1ÿS"p 


(o2 
urÿ) 111)) 
UIE} 68 
82 us 
#u 1ÿS"£ 


102 ug) 
#9 JIp 
gu 3ÿS'£ 


„ 


. 


102 tự} 
#2 ques 
gu JÿS'] 


(nesstuff 
nu 8N) 
1p 
3u0% 3S 


(pesstuff 
nu 6N) 
33Ip 
2u01 3S 


(neff 
gddn eN)) 
qus 
SUEp 


2uou% 


(pesstuff 
n1IN) 
3jID 9S 


(nessuff 
nIỊN) 
131D 3S 


Thượng Tọa Khải Minh 


86 


Tâm Song 
6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa cittam uppajjittha, tassa cỉittam 
nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào từng sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
diệt phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhane tesam cittam 
uppajji(tha no ca tesam ciftam nirujjhissati, ifaresam 
tesam cittam uppajjittha ceva nirujjhissati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm chót Tâm của những người ấy 
từng diệt nhưng Tâm của những người ây sẽ không diệt; Còn 
đôi với tâm người ngoài ra đó thì từng sanh và cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhissati, tassa 
cittam uppajjitthäti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ diệt thì Tâm của người ấy 
từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hắn tức ngay sát-na diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân 
Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 3 sát-na của 


Thượng Tọa Khải Minh §7 


Tâm Song 


89 tâm (trừ sát-na diệt của tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 3 sát-na của 89 tâm (trừ 
sát-na diệt của tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp Câu hồi: Giống nhau (Câu hậu vấn, đáp đồng). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjittha, tassa cittam na 
nirujjhissafiti? 
Tâm của người nào không từng sanh thì Tâm của người 
ây sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana cỉttam na nirujjhissati, 
ftassa cittam na uppajjitthäti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của 
người ây không từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” 


§8 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không từng 
sanh (Yassa cittam na uppajjittha) là Câu mỡ. 


Tâm của người ấy sẽ không diệt (Tassa cittam na 
nirujjhissatfi) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì Chỉ pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Do đó câu vấn này là Câu Vẫn Không, vấn rằng: “Tâm 
của người nào không từng sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
không diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
Đáp Hạn Ché, rằng: “Không có!,” là chỉ pháp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì tâm của người không từng sanh thì 
không có mà chỉ có từng sanh. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ không 
diệt (Yassa vã pana cittam na nirujjhissafi) là Câu mở. 

Tâm của người ấy không từng sanh (Tassa cittam na 
uppajjittha) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La Hán tức ngay sát-na 
diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy câu vấn này là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Hay là 


Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của người âầy 


Thượng Tọa Khải Minh §9 


Tâm Song 


không từng sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng 
cách Đáp Ngược, rằng: “Từng sanh!,” là câu đáp đối nghịch 
lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán tức ngay sát-na diệt của 
tâm chót là I3 tâm tử tam nhân là chi pháp của Câu mở, cho dù 
tâm của những người ấy sẽ không diệt nhưng cũng từng sanh. 


90 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


2u01 0A 
102 8u0. 
9 1018N 
“3IP 
uoL 
dÿqu 
ĐUEp 
IQHSN'S 


(o2 
urÿ) 111)) 
UIE) 68 
#2 JIp 
#u 1ÿS'p 


(o2 
urÿ) 111)) 
UIE} 68 
82 us 
#u 1ÿS"£ 


102 urg) 
#2 JIp 
gu 3ÿS'£ 


„ 


. 


102 tự} 
#2 ques 
gu JES'] 


(nesstuff 
nu 8N) 
13p 
3u0% 3S 


(pessru[f 
nu 6N) 
33Ip 
2u0 3S 


(euIff 
gddn eN)) 
qus 
2un 


3u0ou% 


(pesstuff 
n1IN) 
3jID 9S 


(nessuff 
nIỊN) 
131D 3S 


91 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


7. Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 


(Uppajjamäna na nirodhavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa citam uppajjati, tassa cittam na 
nirujjh3tti? 

Tâm của người nảo đang sanh thì Tâm của người ây 
không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na nirujjhati, tassa 
cittam uppajjafIti? 

Hay là Tâm của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
của người ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Nirodhasamäpannanam asaññasaftfänam tesam 
cittam na nirujjhati no ca tesam cittam uppajjati, cittassa 
uppädakkhape tesam cïttam na nirujjhati ceva uppajjati ca. 

Người đang nhập Thiền diệt hay người ở trong cõi Vô 
tưởng Tâm của những người ây không phải đang diệt nhưng 
Tâm của những người ây cũng không phải đang sanh; Còn 
vào sát-na sanh của tất cả tâm thì Tâm của những người ấy 
không phải đang diệt và cũng đang sanh. 


99 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 
89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, § bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjati, tassa cittam 
nirujjhatiti? 

Tâm của người nào không phải đang sanh thì Tâm của 
người ấy đang diệt phải chăng? 

Đáp: Nirodhasamäpannanam asaññasatfänam tesam 
ciftam na uppajjati no ca fesam ciftam nirujjhati, cittassa 
bhangakkhape tesam cittam na uppajjafi ceva nirujjhati ca. 

Người đang nhập Thiền diệt hay người ở trong cõi Vô 
tưởng Tâm của những người ây không phải đang sanh nhưng 


Thượng Tọa Khải Minh 95 


Tâm Song 


Tâm của những người ấy cũng không phải đang diệt; Còn 
vào sát-na diệt của tât cả tâm thì Tâm của những người ây 
không phải đang sanh và cũng đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cỉttam nirujjhati, tassa 
cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nào đang diệt, thì Tâm của người 
ây không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
(đi ngay)]. 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


94 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


2u01 0A 
102 8u0. 
9 1018N 
“ð3IP 
uoIL 
dÿqu 
SĐUEp 
IQHSN'S 


(you 
UIÿ) 111)) 
UIE) 68 
#2 JIp 
#u 1ÿS"'p 


(you2 
urÿ) 111)) 
UIE} 68 
82 us 
#u 1ÿS"£ 


102 urg) 
#9 JIp 
gu 3ÿS'£ 


» 


ˆ 


102 tự} 
#2 ques 
gu JÿS'] 


neuf[ 
nIỊN 
33Ip 

sưửq 


neuf[ 
TIỊN EN 
1jIp 2uep 

3uo» 


(neffed 
-dn) 
ques 
sướq 


95 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


8. Phần Đang Sanh Hiện Sanh 


(Uppajjamãnuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa cittam uppajjamänam. tassa ciftam 
uppannanti? 


Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc là hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana cỉttam uppannam, tassa 
cittam uppajjamäãnanti? 


Hay là Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc là 
hiện tại thì Tâm của người ây đang sanh phải chăng? 


Đáp: Cittassa bhangakkhanpe tesam cittam uppannam 
nocafesam cittam uppajjamãnam, ciftassauppädakkhane 
tesam ciftfam uppannañceva uppajjamänañca. 


Vào sát-na diệt của tất cả tâm thì Tâm của những người 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng Tâm của 
những người ấy không phải đang sanh; Còn vào sát-na sanh 
của tất cả tâm thì Tâm của những người ấy vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại đang sanh. 


96 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 
tâm Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na 
sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjamãnam, tassa 
cittam na uppannanti? 

Tâm của người nào không phải đang sanh thì Tâm của 
người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không phải 
thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Ci(tassa bhangakkhane tesam cifam na 
uppajjamãnam no ca fesam ci(tam na uppannam, 


nirodhasamäpannaänam asaññasatfänam tesam cittam 
na ceva uppajjamänam na ca uppannam. 


Vào sát-na diệt của tât cả tâm thì Tâm của những người 


Thượng Tọa Khải Minh 97 


Tâm Song 


ấy không phải đang sanh nhưng tâm của những người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn đôi với người 
đang nhập Thiên diệt hay người ở trong cõi Vô tưởng thì 
Tâm của những người ây không phải đang sanh và không 
phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana ciftam na uppannam, fassa 
cittam na uppajjamänanti? 

Hay là Tâm của người nảo không phải đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm của người ây 
không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 
tâm Và bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của nhóm sau mà thôi. [Câu vẫn hoàn bị, đáp 
kêt luận phân tích băng cách trực tiêp (đi ngay)]|. 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


98 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


2u01 0A 
102 8u0. 
9 1018N 
“ðIP 
uoIL 
dụqu 
SĐUEp 
IQHSN'S 


(o2 
urÿ) 1111) 
UIE) 68 
#2 JIp 
#u 1ÿS'p 


(oq2 
urÿ) 111)) 
UIE} 68 
#2 qus 
#u 1ÿS"'£ 


102 ug) 
#2 JIp 
gu 3ÿS'£ 


+“ 


2 


102 tự} 
#2 ques 
tu JES'] 


tieugu 
vifcd 
dn 6w\J 
qus 
sướq 


3u0q» 


ieuu 
gddn ehN)) 
quẽs 
u3!H 
3uo» 


(dieuu 
gvddn eN)) 
qus 
u3!H 
3u0ou» 


(dieugu 
vifcd 
dn eN) 
qus 
sướq 


2u0u% 


tieugu 

vifcddn 
qus 
sướq 


(đieugu 
e[feddn) 
qus 
sướq 


99 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


9. Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirujjhamänuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa cittam nirujjhamänam, tfassa ciftam 
uppannanfi? 


Tâm của người nảo đang diệt thì Tâm của người ấy đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Ván ngược: Yassa vã pana ciftam uppannam, tassa 
cittam nirujjhamänanti? 


Hay là Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì Tâm của người ây đang diệt phải chăng? 


Đáp: Cittassa uppädakkhane tesam cittam uppannam 
nocafesamcittamnirujjhamänam,cittassabhangakkhane 
tesam ciftam uppannañceva nirujjhamänañca. 


Vào sát-na sanh của tất cả tâm thì Tâm của những người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng Tâm của 
những người ấy không phải đang diệt; Còn vào sát-na diệt 
của tất cả tâm thì Tâm của những người ấy đang vừa đủ 3 
sát-na hay thuộc hiện tại và cũng đang diệt. 


100 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn đáp đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 
tâm Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na 
diệt của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: YVassa cỉittam na nirujjhamãnam, tassa 
cittam na uppannanti? 

Tâm của người nào không đang diệt thì Tâm của người 
ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại phải chăng? 

Đáp: Cittassa uppädakkhane tesam cifam na 
nirujjihamaänam no ca tesam ciftam na uppannam, 


nirodhasamäpannaänam asaññasatfänam tesam ciftam 
na ceva nirujjhamänam na ca uppannam. 


Vào sát-na sanh của tât cả tâm thì Tâm của những người 


Thượng Tọa Khải Minh 101 


Tâm Song 


ấy không phải đang diệt nhưng Tâm của những người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn đôi với người 
đang nhập Thiền diệt hay người ở trong cõi Vô tưởng Tâm 
của những người ấy không đang diệt và không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana ciftam na uppannam, fassa 
cittam na nirujjhamänanti? 

Hay là Tâm của người nào không phải đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm của người ấy 
không phải đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tât cả 89 
tâm Và bậc Bât Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. (Câu 
vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 


-##-& 


109 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


2u01 0A 
102 8u0. 
9 1018N 
“3IP 
u9IL 
dÿqu 
ĐUEp 
IQHSN'S 


(you 
UIÿ} 111)) 
UIE) 68 
#2 JIp 
#u 1ÿS'p 


(o2 
urÿ) 111)) 
UIE} 68 
82 us 
#u 1ÿS"£ 


102 ug) 
#9 JIp 
gu 3ÿS'£ 


J4 


X 


„ 


102 tự} 
#2 ques 
gu JES'] 


tieu 
guIeuf[ 
191108204 
1ÖIp 2uep 
2u0ou% 


đieuued 
dn 6\J 
(us uậ† 
S,Ep 
3uo» 


(dieuued 
dn 6N) 


(dieu 
guIeu[{ 


quss uậig | nu 6N) 


ĐU_Ep 
3u0u» 


3Ip 8up 
2uou% 


(dieuguu 
guffn1N) 
13p 
sưuớq 


(dieu 
uzddn) 
(Jues u31 
sướq 


(dieu 
urddn) 
(Jues uậJ 
sướq 


(dieugu 
suf[n1N) 
33Ip 
sướq 


105 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


10. Phần Hiện Sanh - Sanh 
(Uppannuppädavära) 


Trong phần Hiện Sanh — Sanh có 2 loại: 


I- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannä fĩtavãra) 
(Paccuppanna + afitavära) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänä gatavära) 
(Paccuppanna + anäøatavära) 


10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa cittam uppannam, tassa cỉttam 
uppajjitthãti? 

Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại thì Tâm của người ây từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam uppajjittha, tassa 
cittam uppannanti? 


Hay là Tâm của người nào từng sanh thì Tâm của người 
ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: Nirodhasamäpannaãnam asaññasattänam tesam 
citam uppajjhittha no ca tesam cifam uppannam, 


104 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ci(asamangmam tesam ciam uppajjiha ceva 
uppannañca. 


Người đang nhập Thiền diệt hay người ở trong cõi Vô 
tưởng thì Tâm của những người ấy từng sanh nhưng Tâm 
của những người ấy không phải vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại; Còn đối với người hội đủ 3 sát-na tâm thì 
Tâm của những người ấy từng sanh và đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặcthuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: 4 
Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 3 sát-na tâm 
(KhanattayasamangT) của tất cả 89 tâm. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức hội đủ 3 sát-na tâm (KhanattayasamangT) của tất 
cả 69 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 105 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa cittam na uppannam, tassa cittam na 
uppajjitthãti? 
Tâm của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại thì Tâm của người ây không từng 
sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Vấn ngược: Yassa vã pana cïttam na uppajjittha, tassa 
cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm của người nào không từng sanh thì Tâm của 
người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại (Yassa 
cittam na uppannam) là Câu mở. 

Tâm của người ấy không từng sanh (Tassa cittam na 
uppajjittha) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiên diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 


106 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Do đó câu vấn này là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Tâm 
của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại thì Tâm của người ấy không 
từng sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
Đáp Ngược, rằng: “Từng sanh!,” là câu đáp đối nghịch lại 
với câu hỏi, bởi vì bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang nhập 
Thiền diệt, người Lạc vô nhânở trong cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của Câu mở, cho dù tâm của những người ấy không 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại nhưng 
Tâm của những người ấy cũng từng sanh. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào không 
từng sanh (Yassa vã pana cittam na uppajjittha) là Câu mỡ. 


thì Tâm của người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại (Tassa cittam na uppannam) 
là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì Chỉ pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Vì vậy câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Hay 
là Tâm của người nào không từng sanh thì Tâm của 
người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách Đáp Hạn Chế, răng: “Không có!,” là câu đáp 
ngăn lại chi pháp của Câu mở, bởi vì tâm của người không 
từng sanh thì không có mà chỉ có Tâm của người từng sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 107 


Tâm Song 


“8u0m) 0A, 
109 đuo1 
91015N 

“3IP 
u9IL 
dụqu 
SuEp 
IQ"SN'S 


(o2 
Iÿ} 111)) 
UIE) 68 
#9 JIp 
#u 3ÿS'p 


(02 
UIÿ} 14)) 
UIE) 68 
#9 qus 
tu 3ÿS'E 


102 uIg) 
092 JIp 
gu 3ÿS"£ 


102 uIự} 
#2 ques 
tu JÿS'J 


iezuu 
gddn 6wJ 
(uEs uảJ 

2uo» 


su„wuff 


gddn sw, | sddn #N) 


ques 
2un) 
3u0u% 


(euIIf 


ques 
2uN) 
3u0ou» 


(dieuu 
gddn eN)) 
(ues uậ† 

2uou% 


Thượng Tọa Khải Minh 


108 


Tâm Song 
10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa ciffam uppannam, tassa ciftam 
uppajjissafiti? 

Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại thì Tâm của người ây sẽ sanh phải chăng? 


Đáp: Pacchimacitasamansnam tesam ciffam 
uppannam no ca fesam ci(tam uppajjissati, itaresam 
ciftasamangøInam tesam cittam uppannañceva 
uppajjissati ca. 


Người hội đủ 3 sát-na tâm chót thì tâm của những người 
ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng Tâm của 
những người ây sẽ không sanh; Còn đôi với người hội đủ 3 
sát-na tâmngoài ra tâm chót thì tâm của những người ây đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại và cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam uppajjissati, tassa 
cittam uppannanti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ sanh thì Tâm của người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Nirodhasamäpannaänam asaññasattänam tesam 
cifam uppajjissati no ca fesam ciffam uppannam, 


citasamangmam tesam cifam uppajjissaf ceva 
uppannañca. 


Thượng Tọa Khải Minh 109 


Tâm Song 


Người đang nhập Thiền diệt hay người ở trong cõi Vô 
tưởng thì Tâm của những người ấy sẽ sanh nhưng Tâm của 
những người ấy không phải vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại; Còn đối với người hội đủ 3 sát-na thì Tâm của 
những người ấy sẽ sanh và đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán tức hội đủ 3 sát-na của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân 
Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 3 sát-na của 
89 tâm (trừ tâm chót). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8§ bậc Thánh 
nhân tức hội đủ 3 sát-na (Khanattayasamanø) của 89 tâm 
(trừ tâm chót). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 


110 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 


Ván xuôi: Yassa cittam na uppannam, fassa cifttam na 
uppajjissafiti? 


Tâm của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại thì Tâm của người ây sẽ không 
sanh phải chăng? 

Đáp: “Sẽ sanh!” (Uppajjissati). 


Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na uppajjissati, 
fassa cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm của người nào sẽ không sanh thì Tâm của 
người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
là hiện tại phải chăng? 

Đáp: Đang vừa đủ 3 sátna hoặc thuộc hiện tại 
(Uppannam)). 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của Câu hồi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp ngược). 


Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán tức hội đủ 3 sát-na của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 


Chỉ pháp của Câu hồi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp ngược). 


Thượng Tọa Khải Minh 111 


Tâm Song 


°8u0N 0A 
102 8u0. 
9 1018N 
“ðIP 
u9IL 
dÿqu 
SĐUEp 
IQHSN'S 


(you2 
Iÿ} 111)) 
UIE) 68 
#2 JIp 
#u 1ÿS"p 


(o2 
urÿ) 111)) 
UIE} 68 
82 us 
#u 1ÿS"£ 


1012 urg) 
#9 JIp 
gu 3ÿS'£ 


- 


102 tự} 
#2 ques 
tu JES'] 


(dieuued 
dn #N) 
(ues uậ† 
2u0ou% 


(ness4[f 
vddn eN)) 
qus 


3u0W%W 3S 


(ness1[f 


(dieuu 


gddn eạJ) | eddn #N)) 


ques 
3u0 2S 


(ues uậ† 
3u0u» 


(dieuu 
vddn) 
qus 


u3!H 


(nessff 
vddn) 
utS 3S 


(pess[f 
vddn) 
u#S 3S 


Thượng Tọa Khải Minh 


112 


Tâm Song 


11- Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitaänägatavära) 
(Phân Ra Từ Phần Hiện Sanh - Sanh 


[Uppannupppädavaral| Bởi Vì Thêm Vào: No Ca Tassa 
Cittam Uppannam) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa cïttam uppajjittha no ca tassa cittam 
uppannam, tassa ciftam uppajjissafiti? 


Tâm của người nào từng sanh nhưng tâm của người ấy 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện 
tại thì Tâm của người ây sẽ sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
Vấn ngược: Yassa vã pana cittam uppajjissati no ca 
fassa ci(tam uppannam, tassa ciftam uppajjitthãtï? 


Hay là Tâm của người nào sẽ sanh nhưng tâm của người 
ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại thì Tâm của người ây từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bât 


Thượng Tọa Khải Minh 115 


Tâm Song 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjittha, no ca tassa 
cittam na uppannam, tassa cittam na uppajjissatrtdi? 


Tâm của người nào không từng sanh nhưng tâm của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì Tâm 
của người ây sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana cïttam na uppajjissati no ca 
tesam cittam na uppannam. fassa cittam na uppajjitthãti? 


Hay là Tâm của người nào sẽ không sanh nhưng tâm của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì Tâm 
của những người ây không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


114 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Không có, 
khi chi pháp của câu mở không có thì Chi pháp của Câu 
hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Vì vậy câu vẫn này là Câu Vấn Không, vẫn rằng: “Tâm 
của người nào không từng sanh nhưng tâm của người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì Tâm của 
người ấy sẽ không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Hạn Ché, rằng: “Không có!,” là câu đáp 
ngăn lại chi pháp của Câu mở, bởi vì tâm của người không 
từng sanh thì không có mà chỉ có từng sanh. 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán tức hội đủ 3 sát-na của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó câu vẫn này là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Hay là 
Tâm của người nào sẽ không sanh nhưng tâm của người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì Tâm của 
những người ấy không từng sanh phải chăng?” Đức Phật 
mới giải đáp bằng cách Đáp Ngược, rằng: “Từng sanh!,” là 
câu đáp ngược lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán tức hội 
đủ 3 sát-na của tâm chót, là I3 tâm tử tam nhân thuộc chi 
pháp của câu mở, cho dù tâm của những người ấy sẽ không 
sanh, đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm của 
những người ấy cũng từng sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 115 


Tâm Song 


- 


'8u0n 0A 
102 8u0. 
0 10Q18N 

:ðIp uaIqL 

dệqu đuep 
IOnSN'G 


02 
II} 4111) 
1ÿ} 68 
02 3ŠIp 
8u3ÿS'b 


(o2 
II} 4111) 
1ÿ} 68 
#12 qus 
8u 3ÿS'£ 


1019 ug) 
02 3ŠIp 
gu 3ÿS'£ 


102 tự) 
812 ues 
gu }ÿS"T 


(eunwf 
gddn gạJ) 
quss đun 


3uoq» 


(dieu 
ueddn 
L 2)11) 

sddn sạJ) 
qus 
ưồI uts 


3u01 2S 


(pessi[[ed 
dn 6N) 
ques 


3u0u 4S 


(điưu 
ueddn 
là 0111) 
gddn gụNJ) 
ques uồ1 
quss 3un 
2uoq» 


(eunW† 
sddn) 
qus 
đun, 


(dươu 
ueddn 
EU IJESS 
qffeddn) 
(ues u3J 
3uo 
(us 3S 


(n6ssị 
[[eddn) 
(uES 3S 


(dieu 
ueddn 
6U 8U} 
ffeddn) 
ues uồ1 
3uoq3 
qus 


3uưn1 


Thượng Tọa Khải Minh 


116 


Tâm Song 


12- Phần Hiện Sanh Đang Sanh 
(Uppannuppajjamänavära) 
(Uppanna + uppajjamäna + vãra) 
THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Uppannam, uppajjamãnanti? 

Đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì đang sanh 
phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane uppannam no ca uppajjamänam, 
uppädakkhane uppannañceva uppajjamänañca. 


Vào sát-na diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
nhưng không phải đang sanh; Còn vào sát-na sanh đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại và cũng đang sanh. 


Vấn ngược: Uppajjamãänam, uppannanti? 


Đang sanh thì vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát- 
na tâm diệt Và ngay sát-na tầm sanh. 


Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: 


Thượng Tọa Khải Minh 117 


Tâm Song 


Ngay sát-na tâm diệt của người (Bhangakkhanecitta 
samangIinampugøala) Và ngay sát-na tâm sanh của người 
(UppädakkhanecittasamangTnampugøal3). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na tầm sanh. 


Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na tầm sanh của người. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng) 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na uppannam, na uppajjamãnanti? 


Không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại thì không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
Vấn ngược: Ña uppajjamãnam, na uppannanti? 


Không phải đang sanh thì không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: Bhangakkhance na uppajjamänam no ca na 


118 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


uppannam, afi(änägatam cỉftam na ceva uppajjamänam 
na ca uppannam. 

Vào sát-na diệt không phải đang sanh nhưng đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ vị lai không 
phải đang sanh cùng không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa: Chi pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ vị lai của người. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Cậu hậu vấn, 
đáp đông). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na tâm diệt Và tâm quá khứ vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mỡ: Ngay 
sát-na tâm diệt của người Và tầm quá khứ vị lai của người. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 119 


Tâm Song 


°8u0N 0A 
102 8u0. 
9 1018N 
“ðIP 
u9IL 
dÿqu 
hìi 40) 
IQHSN'S 


(o2 
Iÿ) 111)) 
UIE) 68 
#2 JIp 
#u 1ÿS'p 


(o2 
urÿ) 111)) 
UIE} 68 
82 us 
#u 1ÿS"£ 


102 urg) 
#2 JIp 
gu 3ÿS'£ 


„ 


102 tự} 
#2 ques 
tu JES'] 


(dieuued 
dn 6N) 
(ues u31 
3u0ou» 


(đIieuguIt 
Í[edn øN) 
quẽs 
SU,Ep 
3uo» 


(dreuguuvƒ 
fddn #N) 
ques 
SuEp 


2u0u% 


(dieuued 
dn eN)) 
(ues uậJ 
3uou% 


(dieugu 
#[[eddn) 
qugs 
sướq 


(dieugu 
e[feddn) 
quẽs 
sướq 


Thượng Tọa Khải Minh 


120 


Tâm Song 


13- Phần Đã Diệt Đang Diệt 
(Niruddhanirujjamäanavära) 
(Niruddha + nirujjamäna + vãra) 
THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Niruddham, nirujjhamãnanti? 
Đã diệt thì đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không Phải!” 
Vấn ngược: Nirujjhamãänam, niruddhanti? 
Đang diệt thì đã diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm quá khứ. 

Hoặc một lý khác nữa; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người (AfitacittasamangTpugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na tầm diệt. 

Hoặc một lý khác nữa;Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 


sát-na tâm diệt của người. 


Thượng Tọa Khải Minh 191 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na niruddham, na nirujjhamãnanti? 
Không phải đã diệt thì không phải đang diệt phải chăng? 
Đáp: Bhangakkhane na niruddham no ca na 


nirujjhamäanam, uppädakkhane anägatañca cittam na 
ceva niruddham na ca nirujjhamänam. 


Vào sát-na diệt không phải đã diệt nhưng đang diệt; Còn 
vào sát-na tâm sanh hay tâm vị lai không phải đã diệt cùng 
không phải đang diệt. 

Vấn ngược: Na nirujjhamãnam, na niruddhanti? 

Không phải đang diệt thì không phải đã diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam ciftam na nirujjihamänam no ca na 
niruddham, uppädakkhane anäøatañca ciftam na ceva 
nirujjhamäanam na ca niruddham. 

Tâm quá khứ không phải đang diệt nhưng đã diệt; Còn 
sát-na tâm sanh hay tâm vị lai không phải đang diệt cùng 
không phải đã diệt. 


199 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và sát-na tâm sanh, tâm vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na tâm diệt của người Và ngay sát-na tầm sanh của 
người, tâm vị lai của người. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ Và sát-na tâm sanh, tâm vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát na tâm quá khứ của người Và ngay sát-na tâm sanh 
của người, ngay sát na tâm vị lai của người. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 195 


Tâm Song 


1jIp 0g} 
2 ˆ b với EU }ÿS"y 
X X X X klpuy ni 24 
0u JÿS'€ 
X X X X bại, 
]A urÿ.J'£ 
m1 gnb 
(dieqpp (dieu (dieu (dIieqpp (dieu (dieu 
nu 6N) | gu1egƒ[ | gu1euqƒ[ | nu 6N) | (dieqp guieqƒ | uieu[ | (dieup 
tp ngu 6N) | n1u 6N) 13p pn1N) fn1N) [nnN) | pHIN) 
3uowW | JIp đuep | Jjtp đuep | 2uoq | 33IÐ#Œ #IP 1đIP !jIP £q 
sa 3uoqw | 3uou» sa 3utq 3utq 


Thượng Tọa Khải Minh 


124 


Tâm Song 
14- Phần Vượt Quá Thời 


THUẬN TÙNG 
(Atikkantakälavära = Atikkanta + kãla + vära) 


Vấn xuôi: Yassa cỉitam uppajjamãnam khanam 
khannam vi(ikkantam atikkantakãälam, nirujjhamänam 
khanam khanam vidkkantam atikkantakãlam tassa 
cittanti? 


Tâm của người nào vượt qua một sát-na như sát-na sanh 
gọi là vượt quá thời thì tâm của người ây đã vượt qua một 
sát-na như sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: 7 Bhangakkhanc ciam  uppädakkhane 
vIifikkantam bhangakkhane avrtikkantam, afTtam cittam 
uppädakkhanañca viikkantam bhangakkhanañca 
vIifikantam. 


Sát-na tâm diệt đã vượt qua sát-na sanh nhưng chưa vượt 
qua sát-na diệt; Còn tâm quá khứ thì đã vượt qua sát-na sanh 
lẫn vượt qua sát-na diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhamänam 
khanam khanpam  vi(ikkantam  afikkantakãlam, 
uppajjamãnam khanam khanam vifikkantam 
atikkantakälam tassa cittanti? 


Hay là Tâm của người nào vượt qua một sát-na như sát- 


Thượng Tọa Khải Minh 195 


Tâm Song 


na điệt gọi là đã vượt quá thời thì tâm của người ấy đã vượt 
qua một sát-na như sát-na sanh gọi là đã vượt quá thời phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Atitam cittam: Tâm quá khứ). 

Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và tâm quá khứ. 

Hoặc một lý khác nữa; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát- 
na tâm diệt của người Và ngay sát na tầm quá khứ của người. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
Câu vấn hoản bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 

Hoặc một lý khác nữa; Chỉ pháp của Câu mỡ: Ngay 
tâm quá khứ của người (AtitacittasamangIpugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Do đó, câu vấn này là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Hay là 
Tâm của người nào vượt qua một sát-na như sát-na diệt gọi 
là đã vượt quá thời thì tâm của người ấy đã vượt qua một 
sát-na như sát-na sanh gọi là đã vượt quá thời phải chăng?” 
Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” 
(Tâm quá khứ: Afftam cittam), là câu đáp chấp nhận chi pháp 


196 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


của câu mở, bởi vì tâm quá khứ hoặc tâm quá khứ của người là 
chi pháp của Câu mở cũng vượt qua sát-na sanh. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa cỉttam na uppajjamänam khanam 
khanam vItikkantam atikkantakãlam, na nirujjhamänam 
khanam khanam vidkkantam atikkantakãlam tassa 
cittanti? 


Tâm của người nào không vượt qua một sát-na như sát- 
na sanh gọi là đã không có vượt quá thời thì tâm của người 
ấy không vượt qua một sát-na như sát-na diệt gọi là đã không 
vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Uppädakkhane anãgatañca cittam: 
Sát-na tâm sanh và tâm vị lai). 


Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na nirujjhamänam 
khanam khanpam  vi(ikkantam  atikkantakãlam, 
na uppajjanmanam khanam khanam vi(ikkantam 
afikkantakãlam tassa cittanti? 

Hay là Tâm của người nào không vượt qua một sát-na 
như sát-na diệt gọi là đã không vượt quá thời thì tâm của 
người ấy không vượt qua một sát-na như sát-na sanh gọi là 
đã không vượt quá thời phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhanc ciam bhangakkhanam 
aviikkantam no ca uppädakkhanam avi(tikkantam, 


Thượng Tọa Khải Minh 197 


Tâm Song 


uppädakkhance anägatañca cittam bhangakkhanañca 
avitikkantam uppädakkhanañca avrtikkantam. 

Vào sát-na tâm diệt không vượt qua sát-na diệt nhưng đã 
vượt qua sát-na sanh; Còn vào sát-na sanh của tâm hay tâm 
vị lai không vượt quá sát-na diệt và cũng không vượt quá 
sát-na sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa; Chỉ pháp của Câu mỡ: Ngay 
sát-na tâm sanh của người, ngay sát na tâm vỊ lai của người. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và sát-na tâm sanh, tâm vị laI. 

Hoặc một lý khác nữa; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na tâm diệt của người Và ngay sát-na tầm sanh của 
người, tâm vị lai của người. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
(đi ngay). 


198 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


G452 


1018N Uÿtd 20M. 335 


X X X X mm. 
11 
z z »À „ Láng 
Ệ,[£ 
3910 tui) 
s - `  |tuJ§£ 
ques 
X X X X uIÉ} 6u 
3ÿS"I 
(die) (dizyue | (iu (die) (die) (de) : 
u#1IBIA | WNHIAt | WNHIAt |ueWNHA| (đới | uớị | -0ey ni n 
#ưIeủ ti6ủ it gư1ữủ | NHI | NHA NHA ng 
2uWep | eueố | upjJeố | 6WJEp ti6ủ ti6ủ tđieủ #ep 
gddn) | ủeug) | ủeug) | gddn) | euwwgep | euywe5 | euye | „ad n) 
ques 1P 1ÄIP quws | gddn) | ủeqg) | ủeug) 'JUES 
6u-JES 6u-JÿS | tu-JES 6u-JES ques JIp J3Ip 
snb nb nb nb 6u-JES 6U-JES | Eu-JES HA: : 
10nA 101A 1Ö0nA 1Ö0nA vnb vnb vnb km 
8uoq | 8uoqw | 8uoqw | 8uouw | „ỏnA | 3yỏnA | yỏnA | }P"A 


129 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Phân Pháp ' 
Z (Dhammavära) 


^ 


\ 


= 


`; ý@  ÿ 


_ 


1- Phần Tương Quan Thời Sanh Diệt 
(Uppädanirodhakälasambhedavära) 


THUẬN TÙNG 
(Anuloma). 
Vấn xuôi: Yam cỉttam uppajjati na nirujjhati, tam 
cittam nirujjhissati na uppajjissafIti? 


Tâm nảo đang sanh không phải đang diệt thì Tâm ấy sẽ 
diệt sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhissati na 
uppajjissati, tam cittam uppajjati na nirujjhatiti? 


Hay là Tâm nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm ấy đang 
sanh không phải đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


150 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: Tâm nào đang sanh không phải 
đang diệt (Yam cittam uppajjati na nirujjhati) là Câu mỡ. 

Tâm ấy sẽ diệt sẽ không sanh (Tam cittam nirujjhissati 
na uppajjissatfi) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Sátna tâm sanh 
(Uppädakkhanacitta). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu vẫn này là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Tâm 
nào đang sanh không phải đang diệt thì Tâm ấy sẽ diệt sẽ 
không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp nhận chi pháp 
của Câu mở, bởi vì sát-na tâm sanh là chi pháp của câu mở 
cũng sẽ diệt và cũng sẽ không sanh. 

Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm nảo sẽ diệt sẽ không 
sanh (Yam vã pana cittam nirujjhissati na uppajjissati) là 
chi pháp của Câu mỡ. 

Tâm ấy đang sanh không phải đang diệt (Tam cittam 
uppajjati na nirujjhati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na tâm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Hậu Vấn, vấn răng: “Hay 
là Tâm nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm ấy đang sanh 


Thượng Tọa Khải Minh 151 


Tâm Song 


không phải đang diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp 
nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì sát-na tâm sanh là chi pháp 
của câu mở cũng đang sanh và cũng không phải đang diệt. 


ĐÓI LẬP (Paccanika) 


Vấn xuôi: Yam cỉttam na uppajjati nirujjhati, tam 
cittam na nirujjhissati uppajjissafti? 


Tâm nào không phải đang sanh đang diệt thì Tâm ấy sẽ 
không diệt sẽ sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhissafi 
uppajjissati, tam cittam na uppajjati nirujjhatiti? 


Hay là Tâm nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm ấy không 
phải đang sanh đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm nào không phải đang sanh 
đang diệt (Yam cittam na uppajjati nirujjhati) là Câu mỡ. 
Tâmáy sẽ không diệt sẽ sanh (Tam cittam na nirujjhissati 


uppajjissati) là Câu hỏi. 


159 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu mở: Sátna tâm diệt 
(Bhangakkhanacitta) 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Không, vẫn răng: “Tâm 
nào không phải đang sanh đang diệt thì Tâm ấy sẽ không 
diệt sẽ sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
Đáp Bác Bỏ, rằng: “Không phải!,” là câu đáp phủ nhận chi 
pháp của Câu hỏi, bởi vì sát-na tâm diệt là chỉ pháp của Câu 
mở cho dù sát-na tâm diệt không phải đang sanh, đang diệt 
nhưng sẽ không diệt và cũng sẽ không sanh. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm nào sẽ không diệt sẽ 
sanh (Yam vã pana ci(tam na nirujjhissati uppajjissati) là 
Câu mở. 

Tâm ấy không phải đang sanh đang diệt (Tam cittam na 
uppajjati nirujjhati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có, thì Chi pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Hay 
là Tâm nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm ấy không phải 
đang sanh đang diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách Đáp Hạn Chế, răng: “Không có!,” là câu đáp 
ngăn lại chi pháp của Câu mở, bởi vì tâm sẽ không diệt mà 
sẽ sanh thì không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 155 


Tâm Song 


13Ip Ug) 
2 ˆ EU }ÿS "£ 
uEs UuIE} 
2 2 4 ^ | euy§S'I 
(OSNP Í (gwssl | (wessl | (euff | SE Í (pessf | @pessạ | (ĐSMI 
ng[fw d fcddn fcddn nau n6[ƒ lu ngÍT fcddn [ffeddn cù nờƒf 
tủ 8N) essuqgƒf | pesstuff | cddn #Nj) gdd ) 8uHESS | 6u JESSM | „ đủ ) 
sp 8uạp | [Rau 6N) | ngư ớN) | 3ộtp 8uep | án guạo | NIAN) | TBRN) [an g0 
JểIP 2U6P ques qus ques 1ắp 2uøp ques ques 1‡tp 3uwp 
8uep |„.99J4P | ø3ltp | Đuep Đón hà 8uou3 as | 8uouy ạs " 
8uogw | S042 | 2u0qJ2S | 5u0WI | guụạy | P3 | P3 | guygạ 


Thượng Tọa Khải Minh 


134 


Tâm Song 


2- Phần Sanh Hiện Sanh 
(Uppäduppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi Yam citam uppajjati, tam cỉtam 
uppannanti? 

Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppannam, tam 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
thì Tâm ấy đang sanh phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane ciftam uppannam no ca fam 
cittam uppajjati, uppädakkhanc ciftam uppannañceva 
uppajjati ca. 

Sát-na tâm diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
nhưng Tâm ấy không phải đang sanh; Còn sát-na tâm sanh 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh (Uppadakkhanacitta). 


Thượng Tọa Khải Minh 155 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hồi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và Sát-na tâm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjati, tam cittam na 
uppannanfi? 


Tâm nào không phải đang sanh thì Tâm ấy không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại phải 
chăng? 


Đáp: Bhangakkhane cittam na uppajjatfi no ca tam 
cifam na uppannam, afi(änägatam ciftam na ceva 
uppajjati na ca uppannam. 

Sát-na tâm diệt không phải đang sanh nhưng Tâm ấy vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ vị lai không 
phải đang sanh và không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppannam, tam 
cittam na uppajjafiti? 


156 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại thì Tâm ấy không phải đang sanh 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và tâm quá khứ vị lai. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 157 


Tâm Song 


“E1 ÍA 
° ˆ _ ' 'nựy gnb 
WIẸ,J"£ 
13Ip ulg) 
ú : : dã 6u 3ÿS"c 
jugs uIg} 
ˆ ø z | suyySI 
¿An t . . t2 léi (neff (dieuu (dieuu (neff 
ques án BN) —. qu6s ĐI) vddn) | vdda) | sddn) 
đuep k- S4 | k- bà Í đutp nh. quss (ques ques 
đuợgg | 29M | 20MM | quạạy | U⁄GŒ | tỆH | 0H | 309g 


Thượng Tọa Khải Minh 


138 


Tâm Song 


3- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirodhuppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yam cỉitam nirujjhat, tam cỉitam 
uppannanfi? 

Tâm nào đang diệt thì Tâm ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppannam, tam 
cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, 
thì tâm ây đang diệt phải chăng? 

Đáp: Uppäadakkhane cittam uppannam no ca fam 
cittam nirujjhati, bhangakkhane cifttam uppannañceva 
nirujjhati ca. 

Sát-na tâm sanh đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại nhưng Tâm ấy không phải đang diệt; Còn sát-na tâm diệt 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại cùng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
tâm diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 159 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hồi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và sát-na tầm diệt. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yam cỉttam na nirujjhati, tam cittam na 
uppannanti? 


Tâm nào không phải đang diệt thì Tâm ấy không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại phải 
chăng? 


Đáp: Uppäadakkhane ciffam na nirujjhafi no ca 
tam ci(tam na uppannam, afI(änäøatam ci(tam na ceva 
nirujjhati na ca uppannam. 


Sát-na tâm sanh không phải đang diệt nhưng tâm ấy đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ, vị lai 
không phải đang diệt cùng không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppannam, tam 
cittam na nirujjhatitdi? 


140 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại thì tâm ấy không phải đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 141 


Tâm Song 


IE[ÍA 
X X X X “nựụn gnb 
u.J'€ 
1jIp 0g} 
2 2 % „` tu 1ÿS'£ 
uts UuIE} 
xã = b X #u }ÿS"J 
(neuf[_ | (dieuued | (đieuurd | (neuf[[ (neuf (dieu (dieuu (neuf 
nu 6N) | dne#N) dngw) | nu #N) ƒn1INJ) -ueddn) vddn) ƒn.u) 
3jIp 2uep | ques uậtq | ques tải | 1jtp 2uep | 33p ques ques 1P 
duouw | 2uouw | 3uouw | 3uog% 3utq u3!H u3!H 3utq 


Thượng Tọa Khải Minh 


142 


Tâm Song 
4- Phần Sanh (Uppädavära) 


Trong Phần Sanh này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftaväãra: 
Paccuppanna + afTta + vära). Như: Yam cittam uppajjati, 
tam cittam uppajjitthãti? 


Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy từng sanh phải chăng? 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannãnägatavära: 
Paccuppanna + anäga(a + väãra). Như: Yam cifttam 
uppajjati, tam cittam uppajjissafiti? 


Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy sẽ sanh phải chăng? 


3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavãra: Afita 
+ anägata + vära). Như: Yam ciftam uppajji(tha, tam 
cittam uppajjissafiti? 


Tâm nào từng sanh thì Tâm ấy sẽ sanh phải chăng? 


4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi Yam citam uppajjat, tam cỉittam 
uppajjitthãti? 


Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy từng sanh phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 145 


Tâm Song 


Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppajjittha, tam 
cittam uppajjafiti? 


Hay là Tâm nảo từng sanh, thì Tâm ấy đang sanh phải 
chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjati, tam cittam na 
uppajjitthãti? 
Tâm nào không phải đang sanh thì Tâm ấy không từng 
sanh phải chăng? 


144 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Đáp: Atitam cittam na uppajjati no ca tam cifttam na 
uppajji(tha, bhangakkhane anägafañca ciffam na ceva 
uppajjati na ca uppajjittha. 


Tâm quá khứ không phải đang sanh nhưng Tâm ấy từng 
sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không phải đang sanh 
và cũng không từng sanh. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppajjittha, tam 
cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào không từng sanh thì Tâm ấy không phải 
đang sanh phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane cittam na uppajji(tha no ca tam 
cittam na uppajjati, bhangakkhane anäøatañca cittam 
na ceva uppajjhittha na ca uppajjati. 

Sát-na tâm sanh không từng sanh nhưng Tâm ấy đang 
sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không từng sanh và 
cũng không phải đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ Và sát-na tâm diệt, tâm vị lai. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 145 


Tâm Song 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và sát-na tầm diệt, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
(đi ngay)]. 


146 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


HAI 


š - * ]A uEJ"p 
1w gnb 
Z tý ['£ 
X X X 1IP 0g) 
gu 3ÿS'£ 
(uES UIE} 
2 = * 2 Eu 3ÿS*] 
(neffed | (eupniffed | (euaiffed | (ne[fed (ne[f (nuwf (sen (nef[ 
dnøN) | dnwN) | dnsN) | đnveN) | gddn) | (edd) | (eddn) | sdản) 
¬ Ð  iG ° bượy kh ques l ques : qu#s ques 
TUBỤ TUẾ) TINI THEP sutq øun1[ hi! LR § sutq 
3uoqw | 2uouw | 3uouwW | 3uou% : : 


14? 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi Yam citam uppajjafi, tam cittam 
uppajjissafiti? 
Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy sẽ sanh phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppajjissati, tam 
cittam uppajjafiti? 


Hay là Tâm nảo sẽ sanh thì Tâm ấy đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


148 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjati, tam cittam na 
uppajjissafiti? 

Tâm nào không phải đang sanh thì Tâm ấy sẽ không sanh 
phải chăng? 

Đáp: Anägatam na uppajjafi na ca fam ciftam na 
uppajjissati, bhangakkhane afitañca na ceva uppajjati 
na ca uppajjissati. 


Tâm vị lai không phải đang sanh nhưng Tâm ấy sẽ sanh; 
Còn sát-na tâm diệt và tâm quá khứ không phải đang sanh và 
cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppajjissati, tam 
cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm nảo sẽ không sanh thì Tâm ấy không phải 
đang sanh phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhape cittam na uppajjissati no ca tam 
cittam na uppajjati, bhangakkhane afitañca ciftam na 
ceva uppajjissati na ca uppajjati. 

Sát-na tâm sanh sẽ không sanh nhưng Tâm ấy đang sanh; 
Còn sát-na tâm diệt và tâm quá khứ sẽ không sanh và cũng 
không phải đang sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 149 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
Và sát-na tâm diệt, tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và sát-na tầm diệt, tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


150 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


TEỊ 
2 jA 0g Ly 
uy gnb 
` ă A3 
X X 1IP 0g) 
0u ÿS”£ 
(JuES uIE} 
2 * * 2 Eu }ÿS"J 
(neff (ne{fed 
gddn #N) min TỦ b2 ng) dn eN) cn ì (n6ssị (pess | (neffed 
ues bà: tiữn ques X Tugb ffeddn) | ffeddn) | dn) ques 
SU_Ep TH : = 3 S,Ep bu utzseS | qutsaS sướq 
3uoq» 0W 9S 03 9S 8uo»ị q 


151 


Thượng Tọa Khải Minh 


lâmSong _———— 


4-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yam cỉitam uppajjittha, tam cittam 
uppajjissafiti? 


Tâm nào từng sanh thì Tâm ấy sẽ sanh phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppajjissati, tam 
cittam uppajjitthäti? 


Hay là Tâm nào sẽ sanh thì Tâm ấy từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá khứ. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


159 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjittha, tam cittam na 
uppajjissafiti? 

Tâm nào không từng sanh thì Tâm ấy sẽ không sanh phải 
chăng? 

Đáp: Anägatam cittam na uppajjiftha no ca tam na 
uppajjissafi, paccuppannam citfam na ceva uppajjittha 
na ca uppajjissati. 

Tâm vị lai không từng sanh nhưng Tâm ấy sẽ sanh; Còn 
tâm hiện tại không từng sanh và cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppajjissati, tam 
cittam na uppajjitthãti? 

Hay là Tâm nào sẽ không sanh thì Tâm ấy không từng 
sanh phải chăng? 

Đáp: Afitam cittam na uppajjissati no ca tam cittam na 
uppajjhittha, paccuppannam ci(tam na ceva uppajjissati 
no ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ sẽ không sanh nhưng tâm ấy từng sanh; 
Còn tâm hiện tại sẽ không sanh và cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong cầu vần xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
Và tâm hiện tại. 


Thượng Tọa Khải Minh 155 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ Và tâm hiện tại. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


154 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hài 
⁄ ]A g.["y 
1w gnb 
^ b9 tý,[*£ 
: ` ` 13Ip u) 
gu 1ÿS”£ 
: : : (uts uIg} 
gu 3ÿS*] 
(euanf[ed (nussị tivd 
nan) (nsssfl ifed [fed (0M | (ngssf (e0 
quøs | P£6@P EN)| dng N) dnzN) | feddn) [eddn) tấn) f[eddn) 
Sun) biet quzs bat TƯẺ | guesas |) TỦ | que 
5uonM | P"9W13S | 3uounị ạg Ki! lu CÔ | MA 


155 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
5- Phần Diệt (Nirodhavara) 


Trong Phần Diệt này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftaväãra: 
Paccuppamna + afi(a + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + väãra) 


3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavära: Afita + 
anägøafa + vãra) 


5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yam cỉitam nirujjhat, tam cittam 
nirujjhitthãti? 
Tâm nào đang diệt thì Tâm ấy từng diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhittha, tam 
cittam nirujjhatiti? 


Hay là Tâm nào từng diệt thì Tâm ấy đang diệt phải 
chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


156 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cỉttam na nirujjhati, tam cittam na 
nirujjhitthãti? 

Tâm nào không phải đang diệt thì Tâm ấy không từng 
diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam cittam na nirujjhati no ca tam cittam na 
nirujjhittha, uppãädakkhane anägatañca ciftam na ceva 
nirujjhati na ca nirujjhittha. 

Tâm quá khứ không phải đang diệt nhưng Tâm ấy từng 
diệt; Còn sát-na tâm sanh và tâm vị lai không phải đang diệt 
và cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhittha, tam 
cittam na nirujjhatidi? 


Thượng Tọa Khải Minh 157 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào không từng diệt thì Tâm ấy không phải 
đang diệt phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhape cittam na nirujjhittha no ca tam 
cittam na nirujjhati, uppädakkhane anägatañca ci(ttam 
na ceva nirujjhittha na ca nirujjhati. 

Sát-na tâm diệt không từng diệt nhưng Tâm ấy đang diệt; 
Còn sát-na tâm sanh và tâm vị lai không từng diệt và cũng 
không phải đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ Và sát-na tâm sanh, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và sát-na tâm sanh, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


158 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ải 
ö F ˆ ]A uE"p 
1w gnb 
2 uIÿ [*€ 
1jIp 0g} 
2 3 EU }ÿS"£ 
X X X X N55 IHẾT 
tu JÿS"J 
(euuwuf | (peuf (neụ (sguu[ | , („0w (neụ 
tệp 3uep | tệp 3un) | [nu 6N) | Pa sN) | BAN) | (mạ) | ỮnHN) | HHAN) 
3uoqw | 2uouw | 3p 2u | 3jtp 3uep | 33p : By 1jIP MUIU 
u01 u05 suớq ni nì øun[ sướq 


159 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yam cỉitam nirujjhat, tam cittam 
nirujjhissafiti? 
Tâm nào đang diệt thì Tâm ấy sẽ diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhissati, tam 
cittam nirujjhatiti? 


Hay là Tâm nào sẽ diệt thì Tâm ấy đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


160 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cỉttam na nirujjhati, tam cittam na 
nirujjhissafiti? 

Tâm nảo không đang diệt thì Tâm ấy sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane anäøatañca cittam na nirujjhati 
no ca tam citfam na nirujjhissafi, afItam ci(tam na ceva 
nirujjhati na ca nirujjhissati. 

Sát-na tâm sanh và tâm vị lai không phải đang diệt nhưng 
Tâm ây sẽ diệt; Còn tâm quá khứ không phải đang diệt và 
cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhissati, tam 
cittam na nirujjhatidi? 

Hay là Tâm nào sẽ không diệt thì Tâm ấy không phải 
đang diệt phải chăng? 


Đáp: Bhangakkhape cittam na nirujjhissafi no ca tam 
cittam na nirujjhati, aftam cittfam na ceva nirujjhissati 
na ca nirujjhati. 


Sát-na tâm diệt sẽ không diệt nhưng Tâm ấy đang diệt; 
Còn tâm quá khứ sẽ không diệt và cũng không phải đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai Và tâm quá khứ. 


Thượng Tọa Khải Minh 161 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


169 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ki 
2 jA urự,L'y 
X X X my gnb 
"LÀN 
1IP 0g) 
2 = EU 3ÿS*Z 
qus UuIE} 
2 b h 2 gu 3ÿS*T 
(pessuf |  (peuf (neuf 
tp 8uep | 3ộpp - |fnnueụ) | [nay eN) NhAÓ 0essttf | Hy [nIN) 
3uoqwg |3ueg4as[_ 3340 |3p3uep| ` IBDIN) | gjanae 13IP 
3uow1 3s | 3uouw 3ư ng !ÄIP 3S kiên 3u#q 


165 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
5-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yam cittam nirujjhittha, tam cittam 
nirujjhissafiti? 
Tâm nào từng diệt thì Tâm ấy sẽ diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhissati, tam 
cittam nirujjhatthäti? 


Hay là Tâm nào sẽ diệt, thì Tâm ấy từng diệt phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


164 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yam cittam na nirujjhittha, tam cittam na 
nirujjhissati? 
Tâm nào không từng diệtthì Tâm ấy sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: Uppädakkhaneanägatañcacittamnanirujjhittha 
na ca tam cittam na nirujjhissati, bhangakkhane cittam 
na ceva nirujjhittha na ca nirujjhissati. 


Sát-na tâm sanh và tâm vị lai không từng diệt nhưng Tâm 
ây sẽ diệt; Còn sát-na tâm diệt không từng diệt và cũng sẽ 
không diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhissati, tam 
cittam na nirujjhitthäti? 

Hay là Tâm nào sẽ không diệt, thì Tâm ấy không từng 
diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam cittam na nirujjhissati no ca tam cittam na 
nirujjhittha, bhangakkhane ciftam na ceva nirujjhissati 
na ca nirujjhittha. 

Tâm quá khứ sẽ không diệt nhưng Tâm ấy từng diệt; Còn 
sát-na tâm diệt sẽ không diệt và cũng không từng diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai Và sát-na tâm diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 165 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ Và sát-na tâm diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


166 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


kải 
vã A tỹ.Lˆy 
1w gnb 
2 ° tý J'£ 
X š % 1jIp 0g} 
tu 3ÿS'Z 
us UuIE} 
2 - b 2 EU 3ÿS*] 
(pessrqff | (eumuff | (euyygf (nesst (euụwf 
1p đun | 3$Ip ngu 6N) | ngu 6N) | [HHIN) (n6ssị Wnnw) | P1) 
3uoqw |2uoqqas|_ 3‡Ðp  |19#tp2um | 3$tp uffnng) | TƯ N 1P 
: 1IP 2S M 
3uow1 3s | 3uouw 3u IP 3S 3uq 


167 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


6- Phần Sanh Diệt 
(Uppädanirodhavära) 


Trong Phần Sanh Diệt này có 3 loại: 


1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra) 


3- Phần Quá Khứ Vị Lai (Atftãnägatavära: afita + 
anägafa + vãra). 


6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi Yam citam uppajjati, tam cittam 
nirujjhitthãti? 
Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy từng diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhittha, tam 
cittam uppajjafiti? 


Hay là Tâm nào từng diệt thì Tâm ấy đang sanh phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


168 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÔI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjati, tam cittam na 
nirujjhitthãti? 

Tâm nào không phải đang sanh thì Tâm ấy không từng 
diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam cittam na uppajjati no ca tam cifttam na 
nirujjhittha, bhangakkhane anäøatañca citfam na ceva 
uppajjati na ca nirujjhittha. 

Tâm quá khứ không phải đang sanh nhưng Tâm ấy từng 
diệt; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không phải đang sanh 
và cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhittha, tam 
cittam na uppajjafiti? 


Thượng Tọa Khải Minh 169 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào không từng diệt thì Tâm ấy không phải 
đang sanh phải chăng? 
Đáp: Uppädakkhape cittam na nirujjhittha no ca tam 


cittam na uppajjati, bhangakkhane anäøatañca ci(ttam 
na ceva nirujjhittha na ca uppajjati. 


Sát-na tâm sanh không từng diệt nhưng Tâm ấy đang 
sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không từng diệt và 
cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ Và sát-na tâm diệt, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và sát-na tầm diệt, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


170 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


KAI 
: ì ì {A tg.["y 
3 gnb 
ú uIÿ.J*€ 
X X X 1ÄIp 06g) 
gu JES"£ 
(uES UIE} 
4 ; › d 6u 3ÿSˆ] 
(suy | (ne[fed ii tøÏ 
uU |; [mr | dneN) | (pelfe | (eupH Kệ sp 
sup |!JhNU| mơN) | quá | đdầ | ÍMV) | ĐẠN | NNaaệ 
5u - TÊN GIDE. |, ,PUEP quẽs lỊP Sun 8uv 
3uouqw | 3uouy | 3ueq 3un, RL q 


171 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi Yam citam uppajjati, tam cỉitam 
nirujjhissafiti? 

Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhissati, tam 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm nảo sẽ diệt thì Tâm ấy đang sanh phải chăng? 


Đáp: Anägatam ciftam nirujjhissati no ca tam cittam 
uppajja(i, uppädakkhanc cifam nirujjhissaf ceva 
uppajjafi ca. 


Tâm vị lai sẽ diệt nhưng Tâm ấy không phải đang sanh; 
Còn sát-na tâm sanh sẽ diệt và cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị 
lai Và sát-na tầm sanh. 


179 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 


(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÔI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjati, tam cittam na 
nirujjhissafiti? 

Tâm nào không phải đang sanh thì Tâm ấy sẽ không diệt 
phải chăng? 

Đáp: Anägatam cittam na uppajjafi no ca tam ci(ttam 
na nirujjhissati, bhangakkhane afi(añca cittam na ceva 
uppajjati na ca nirujjhissati. 

Tâm vị lai không phải đang sanh nhưng Tâm ấy sẽ diệt; 
Còn sát-na tâm diệt và tâm quá khứ không phải đang sanh và 
cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhissati, tam 
cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào sẽ không diệt, thì Tâm ấy không phải 
đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Thượng Tọa Khải Minh 175 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
Và sát-na tâm diệt, tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt, tầm quá khứ. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


174 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hải 
xã jA ttý,J'y 
X X X 1 gnb 
A3 
* ` % 1Ip 0g) 
tu }ÿS'£ 
(JuES uIg} 
z7 2 % 2 tu 1ÿS'TI 
[fed 
(pwssu[ | (988 (nwf (nw{ 
h khjệu 33p ƒn1u 6) dn N) fcadn) | (pesstqƒ (esstuƒ fcddn) 
PIIP 8uoqJss| — tải È. khu “(JUES fnIN): [nIIN) "ES 
3uo»J 01 9S 8 9IP đutp q TIỊN 1ộIP 9S q 
"QWI2SÌ guoụy | 388G | 31P3S kuếu 3utq 


175 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yam cỉttam uppajjhittha, tam cittam 
nirujjhissafiti? 
Tâm nảo từng sanh thì Tâm ấy sẽ diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhissati, tam 
cittam uppajjitthäti? 


Hay là Tâm nào sẽ diệt, thì Tâm ấy từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tầm vị lai. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


176 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjittha, tam cittam na 
nirujjhissafiti? 
Tâm nào không từng sanh thì Tâm ấy sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: Uppädakkhane anäøatañca cittam nauppajjittha 
no ca tam cittam na nirujjhissati, bhangakkhape cittam 
na ceva uppajjittha na ca nirujjhissati. 


Sát-na tâm sanh và tâm vị lai không từng sanh nhưng 
Tâm ây sẽ diệt; Còn sát-na tâm diệt không từng sanh và cũng 
sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhissati, tam 
cittam na uppajjitthãti? 

Hay là Tâm nào sẽ không diệt, thì Tâm ấy không từng 
sanh phải chăng? 

Đáp: Atitam cittam na nirujjhissafi no ca tam cifttam 
na uppajjittha, bhangakkhape cittam na ceva nirujjhissati 
na ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ sẽ không diệt nhưng Tâm ấy từng sanh; 
Còn sát-na tâm diệt sẽ không diệt và cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai Và sát-na tâm diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 177 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ Và sát-na tâm diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


178 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


I8Ị 
2 jA urgJ"y 
X X my gnb 
UIEJˆ€ 
* ` % 1IPp 0g) 
tu 1ÿS'£ 
(uES uIE} 
2 b h 2 gu 3ÿS*T 
(eu 
quss : Ni [[ed (eumf (0#S (nes (eum{ 
3un) 1P tử 8N) dneN) | cddn) siuƒ SIIF feddn) 
Sang 3u0q13S| ˆ¡sr ques ues [n1N) [n1IN) ques 
lo 8uotpas | V2MM | 50ẠL | 103S | 36102 | 30L 
ý Y5 | 8u0uw 


179 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


7- Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 


(Uppajjamäna na nirodhavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yam cỉittam uppajjati, tam cittam na 
nirujjhatiti? 

Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy không phải đang diệt phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhati, tam 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào không phải đang diệt thì Tâm ấy đang 
sanh phải chăng? 

Đáp: Atitänägatam cittam na nirujjhafi no ca fam 
citam uppajjati, uppädakkhane ciftam na nirujjhati 
ceva uppajjati ca. 

Tâm quá khứ vị lai không phải đang diệt nhưng Tâm ấy 
không phải đang sanh; Còn sát-na tâm sanh không phải đang 
diệt mà đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh. 


180 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai Và sát-na tâm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjati, tam cittam 
nirujjhatiti? 

Tâm nào không đang sanh thì Tâm ấy đang diệt phải chăng? 

Đáp: Ati(änägatam cittam na uppajja(i no ca fam 
citam nirujjhati, bhangakkhanc ciftam na uppajjati 
ceva nirujjhati ca. 

Tâm quá khứ vị lai không phải đang sanh nhưng Tâm ấy 
không phải đang diệt; Còn sát-na tâm diệt không phải đang 
sanh mà đang diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhati, tam cittam 
na uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào đang diệt thì Tâm ấy không phải đang 
sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Thượng Tọa Khải Minh 181 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ vị lai Và sát-na tâm diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 


189 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


*E1ÍA 
ˆ X X ˆ “nuw gnb 
u1J'€ 
% % x % 1jIp 0g} 
#u 1ÿS'£ 
(uES UIE} 
2ˆ ⁄ % 2 tu 1ÿS'TI 
ffed 
(neffed (peq[ | (BE (neuf (peuf | (neffed 
dn #ụ) NÀU HN) |  HEN) | Gớ y | 8AEN) | [mau eN) | -đị) 
1JuES "tắm 33Ip Tung : Nhớ 3Ip 2uep | 3jIp 2uep | ques 
chạ8 Sư ng sướq 8uo» 3usq u01 Ø2u0 sướq 


185 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


8- Phần Đang Sanh Hiện Sanh 


(Uppajjamãnuppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yam cittam uppajjamãnam, tam cỉttam 
uppannanfi? 

Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppannam, tam 
cittam uppajjamäãnanti? 

Hay là Tâm nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, 
thì Tâm ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Bhaqgakkhance citam uppannam no ca 
tam cifam uppajjamänam, uppädakkhanc cittam 
uppannañiceva uppajjamänañca. 

Sát-na tâm diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
nhưng tâm ấy không phải đang sanh; Còn sát-na tâm sanh 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
tâm sanh. 


184 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và sát-na tầm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cïttam na uppajjamãnam, tam cittam 
na uppannanti? 

Tâm nào không phải đang sanh thì Tâm ấy không phải 
vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhape cittam na uppajjamänam no ca 
tam ci(tam na uppannam, afT{(änäsøatam ci(tam na ceva 
uppajjamäãnam na ca uppannam. 

Sát-na tâm diệt không phải đang sanh nhưng tâm ấy vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ vị lai không 
phải đang sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppannam, tam 
cittam na uppajjamäãnanti? 


Hay là Tâm nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 


Thượng Tọa Khải Minh 185 


Tâm Song 
không phải thuộc hiện tại, thì Tâm ấy không phải đang sanh 
phải chăng. 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


186 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


"E1 ÍA 
X X X X “nựụn gnb 
WE,.L'£ 
1jIp 0g} 
2 b G 2 EU ÿS"£ 
(JuES uIE} 
““ xã 2 2 øu }ÿS"] 
(dieugu 
66 (dieuued s[fcd (dieugu R (dieu (dieugu 
n quss uộiq | dn 6N) dneN) | s{feddn) ke urddn) | sƒfeddn) 
nh ni 2u0w | ques u31q ques ques _—. ues ques 
” u01 lo sưuớq HH uU3!H sướq 
u05 “ 


18? 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


9- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirujjhamänuppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yam cittam nirujjhamãnam, tam cỉttam 
uppannanti? 

Tâm nảo đang diệt thì Tâm ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppannam, tam 
cittam nirujjhamänanti? 

Hay là Tâm nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, 
thi Tâm ấy đang diệt phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhance ciffam uppannam no ca 
tam ciíam nirujjhamänam, bhangakkhanc cifttam 
uppanñanceva nirujjhamänañca. 

Sát-na tâm sanh đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại nhưng Tâm ấy không phải đang diệt; Còn sát-na tâm diệt 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt. 


188 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và sát-na tầm diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na nirujjhamänam, tam cittam 
na uppannanti? 

Tâm nào không phải đang diệt thì Tâm ấy không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane cittam na nirujjhamänam no ca 
tam ci(tam na uppannam, afT(änäøatam ci(tam na ceva 
nirujjhamänam na ca uppannam. 

Sát-na tâm sanh không phải đang diệt nhưng Tâm ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ vị 
lai không phải đang diệt lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppannam, tam 
cittam na nirujjhamänanti? 


Hay là Tâm nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 


Thượng Tọa Khải Minh 189 


Tâm Song 
không phải thuộc hiện tại, thì Tâm ấy không phải đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai. Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu 
hậu vân, đáp đông). 


190 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


I6[ ƒA UlE) 
X X X X “nụy gnb 
WÿjJ"€ 
1Ip 0g) 
2 2 % „` tu 1ÿS'£ 
(uES uIE} 
ỰP ° E VP #u }ÿS"J 
Ip 3ue ữS uộI má vi tJƒ (HH 1H tUIEE hku by HẠ 
Tin km ques tin . EN) sufn JIN)| ueddn) ueddn) k nà 
* k Suouyạ |1SP 3uep tp WuES |HUESƯH| guợa 
- 3u0u» 3utq u$!H 


191 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


10- Phần Hiện Sanh - Sanh 
(Uppannuppädavära) 


Trong Phần Hiện Sanh — Sanh có 2 loại là: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppanmna + afita + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra). 


10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yam cỉitam uppannam, tam cỉttam 
uppajjitthãti? 
Tâm nào đang vừa đủ 3 sát-na hay thuộc hiện tại thì Tâm 
ấy từng sanh phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (No). 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppajjittha, tam 
cittam uppannanti? 


Hay là Tâm nảo từng sanh thì Tâm ấy đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (No). 


199 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hiện tại. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yam cittam na uppannam tam cittam na 
uppajjitthãti? 
Tâm nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không 
phải thuộc hiện tại thì Tâm ấy không từng sanh phải chăng? 


Đáp: Atitam cittam na uppannam no ca tam ci(tam 
na uppajji(tha, anägatam cittam na ceva uppannam na 
ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không 
phải thuộc hiện tại nhưng Tâm ây từng sanh; Còn tâm vị lai 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện 
tại lẫn không từng sanh. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppajjittha, tam 
cittam na uppannanti? 


Thượng Tọa Khải Minh 195 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào không từng sanh thì Tâm ấy không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: Paccuppannam ciftam na uppajjittha no ca 
tam ciffam na uppannam, anägatam ciffam na ceva 
uppajjittha na ca uppannam. 


Tâm hiện tại không từng sanh nhưng Tâm ấy đang vừa đủ 
3 sát-na hay thuộc hiện tại; Còn tâm vị lai không từng sanh 
lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ Và tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hiện tại Và tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


194 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hội 


X X X # 
ƒA urg.["y 
3 gnb 
= u1EJ['€ 
1jIp 0g} 
= Ẻ 0u 1ÿS"£ 
(uES UIE} 
„ " * dã 6u 3ÿS"J 
(EẨf | quwuued | (dứ h h : 
quss | mddn gw) | (đeuuxd | (UUeu | (øm | (6u (ieu 
ques uIq đun) ques dn 8N) urddn) fcddn) fcddn) urddn) 
3u0» 3uoqwị öunẹ |WUESUjIM |  Quws (ques (Juss (ques 
¡ 8uousạ | 2U9WI | tỆH 3unL | uyL u$!H 


195 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yam cỉittam uppannam, tam cittam 
uppajjissafiti? 


Tâm nào đang vừa đủ 3 sát-na hay hiện tại thì Tâm ấy sẽ 
sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppajjissati, tam 
cittam uppannanti? 


Hay là Tâm nào sẽ sanh thì Tâm ấy đang vừa đủ 3 sát-na 
hay hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chi Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hiện tại. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


196 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na uppannam, tam cittam na 
uppajjissafiti? 

Tâm nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không 
phải thuộc hiện tại, thì Tâm ây sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: Anägatam cittam na uppannam no ca tam cittam 
na uppajjissati, afitam cif(am na ceva uppannam na ca 
uppajjissati. 

Tâm vị lai không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không 
phải thuộc hiện tại nhưng Tâm ây sẽ sanh; Còn tâm quá khứ 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện 
tại lần sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppajjissati, tam 
cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm nào sẽ không sanh, tâm ấy không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Paccuppannam cittam na uppajjissafi no ca tam 
ciftam na uppannam, afitam ci(ttam na ceva uppajjissati 
na ca uppannam. 

Tâm hiện tại sẽ không sanh nhưng tâm ấy đang vừa đủ 
3 sát-na hay thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ sẽ không sanh 
lân không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc 
hiện tại. 


Thượng Tọa Khải Minh 197 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
Và tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hiện tại Và tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


198 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


MẠI 

- - m ÌA tiýJ*y 

X X X X ke» Ha 

1jIp 0g} 

số * l SÓ EU 3ÿS*£ 

(JIES UIE} 

sở * * c EU }ÿS"J 
(tessffƒ | (dieuuvd (dieu (dieu 

quges uậIg ques gddn 6N) | dn 8N) urddn) tiđân) tipđân) urddn) 

øuouw | 3uoq)\ 3S ques ques uộIq ques MEN rSBBE¬ ques 
8uouyss | 8uogg | uậm | 19335 | 00335 ( uàm 


199 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


11-Phần Quá Khứ Vị Lai 
(Atitaänägatavära) 
THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yam cittam uppajjittha na ca tam cittam 
uppannam, tam cittam uppajjissafIti? 


Tâm nào từng sanh nhưng tâm ấy không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện tại thì Tâm ấy sẽ sanh 
phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cỉttam uppajjissati no ca 
tam cittam uppannam, tam cittam uppajjitthãtï? 


Hay là Tâm nào sẽ sanh nhưng tâm ấy không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện tại thì Tâm ấy 
từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm quá khứ. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai. 


900 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjittha no ca tam cittam 
na uppannam, tam cittam na uppajjissatiti? 


Tâm nào không từng sanh nhưng tâm ấy đang vừa đủ 3 
sát-na hay thuộc hiện tại thì Tâm ây sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppajjissati no ca 
tam cittam na uppannam, tam cittam na uppajitthãti? 


Hay là Tâm nào sẽ không sanh nhưng tâm ấy đang vừa 
đủ 3 sát-na hay thuộc hiện tại thì Tâm ây không từng sanh 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hiện tại. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


Trong câu vân ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hiện tại. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 


Thượng Tọa Khải Minh 901 


Tâm Song 


Hài 
* 2 A ttỹL*£ 
1w gnb 
= 2 uIÿ [*£ 
X X X X tổ) tệ 
E1] 
(dizuu JUIEN (dieu VU 
(eq»Mƒ | eddn nưs BEUNH urddn BEHON 
sddn øN) | siffed (nøssjf | vụnmfed | (EHDE Í gu ngg (que | EU sun„HT 
ques | dnewy) | °ddneN)[ dasN) | feddn) | mtedan) | yffeddn) | °ddn) 
qus qus qus Mai D sệc ques uỏIg 
đun lu vanx| “000136 | GốM gús| Bmại NA MMPS3S ( mạm 
Ỷ kê u11) lí qus 
2u01 3S 3uoq»% (uES 2S Sun], 


Thượng Tọa Khải Minh 


202 


Tâm Song 


12-Phần Hiện Sanh Đang Sanh 


(Uppannuppajjamänavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Uppannam, uppajjamãnanti? 
Đang vừa đủ 3 sát-na hay thuộc hiện tại thì đang sanh 
phải chăng? 
Đáp: Bhangakkhane uppannam no ca uppajjamänam, 
uppädakkhane uppannañceva uppajjamänañca. 


Sát-na diệt đang vừa đủ 3 sát-na hay thuộc hiện tại nhưng 
không phải đang sanh; Còn sát-na sanh đang vừa đủ 3 sát-na 
hay thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 

Vấn ngược: Uppajjamänam, uppannanti? 

Đang sanh thì đang vừa đủ 3 sát-na hay thuộc hiện tại 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt Và sát-na sanh. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 905 


Tâm Song 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na sanh. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Na uppannam na uppajjamänanti? 

Không phải vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện tại 
thì không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Ña uppajjamãnam, na uppannanti? 

Không phải đang sanh thì không phải vừa đủ 3 sát-na hay 
là không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane na uppajjamänam no ca na 


uppannam, afi(änägatam ciftam na ceva uppajjamänam 
na ca uppannam. 


Sát-na diệt không phải đang sanh nhưng đang vừa đủ 3 
sát-na hay thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ vị lai không phải 
đang sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không 
phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vần xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ, vị lai. 


904 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt Và tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 905 


Tâm Song 


“T6 ÍA 
X X X X “nụ gnb 
WE.L'£ 
1IP 
2 ` s 2 gu }ÿS"£ 
qugs 
(dieu 
liØš guff' | (đieuued (dieu (dieugu | (dieugui (dieu 
ques uIq LỆ gddn swN) | dn #N) urddn) | s{feddn) | sƒfeddn) | ueddn) 
u01 nạ ”.ề ques ques u14 ques ques ues ques 
* SuEp u01 uU3!H sướq sướq u3!H 
3u0ou» 


Thượng Tọa Khải Minh 


206 


Tâm Song 


13-Phần Đã Diệt Đang Diệt 
(Niruddhanirujjhamänavära) 
THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Niruddham, nirujjhamãnanti? 
Đã diệt thì đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 
Vấn ngược: Nirujjhamãänam, niruddhanti? 
Đang diệt thì đã diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


Thượng Tọa Khải Minh 907 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na niruddham, na nirujjhamãnanti? 
Không phải đã diệt thì không phải đang diệt phải chăng? 
Đáp: Bhangakkhane na niruddham no ca na 


nirujjhamäanam, uppadakkhane anägatañca cittam na 
ceva niruddham na ca nirujjhamänam. 


Sát-na diệt không phải đã diệt nhưng đang diệt; Còn sát-na 
sanh và tâm vỊ lai không phải đã diệt lân không phải đang diệt. 
Vấn ngược: Na nirujjhamãnam, na niruddhanti? 
Không phải đang diệt thì không phải đã diệt phải chăng? 
Đáp: Atfitam ciftam na nirujjihamänam no ca na 


niruddham, uppädakkhane anäøatañca ciftam na ceva 
nirujjhamänam na ca niruddham. 


Tâm quá khứ không phải đang diệt nhưng đã diệt; Còn 
sát-na sanh và tâm vị lai không phải đang diệt lẫn không phải 
đã diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt Và sát-na sanh, tâm vị lai. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


908 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ Và sát-na sanh, tâm vị lai. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 909 


Tâm Song 


X X X 
+2 X 
Z2 
X X X X k b6: 
#u 3ÿS"J 
— (dizp : (dreu 
` ` guIefÍ pnxu R tieu R 
#IP _ | #Ip đuep (dieup VuIEU (dieup 
gprpud | rwud ng bi hy pHIN) | pmạm) | [HN) | phIN) 
3uoqw | 3uouw "mwud gpreud | ??PEŒ | “sắm gập 1ÄIP #q 
3uouw | 3uou% 3utq b 


Thượng Tọa Khải Minh 


210 


Tâm Song 


14-Phần Vượt Quá Thời 
(Atikkantakälavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yam cittam uppajjamãnam khanam khanam 
viikkantam atikkantakãlam, nirujjhamänam khanam 
khanam vitikkantam atikkantakãlam tam cittanti? 


Tâm nảo vượt qua một sát-na như sát-na sanh gọi là đã 
vượt quá thời (sát-na) thì Tâm ấy đã vượt qua một sát-na là 
sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời phải chăng? 

Đáp: 7 Bhangakkhanc cifam uppädakkhanam 
viikkantam bhangakkhanam avitikkantam, afitam 
cittam uppädakkhanañca vItikkantam bhangakkhanañca 
vIifikkantam. 


Sát-na tâm diệt vượt qua sát-na sanh nhưng chưa vượt 
qua sát-na diệt; Còn tâm quá khứ đã vượt qua sát-na sanh lẫn 
vượt qua sát-na diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cỉtam nirujjhamänam 
khanam khanpam vi(ikkantam  atikkantakãlam, 
uppajjamãnam khanam khanam vIifikkantam 
atikkantakãlam tam cittanti? 


Hay là Tâm nào vượt qua một sát-na như sát-na diệt gọi 
là đã vượt quá thời thì Tâm ây đã vượt qua một sát-na là sát- 
na sanh, gọi là đã vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Atitam cittam: Tâm quá khứ). 


Thượng Tọa Khải Minh 911 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và tâm quá khứ. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn đáp 
đông). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yam cỉttam na uppajjamänam khanam 
khanam vifikkantam atikkantakãlam, na nirujjhamãnam 
khanam khanam vi(ikkantam atikkantakãlam tam cittanti? 


Tâm nào không vượt qua một sát-na như sát-na sanh gọi 
là không vượt quá thời thì Tâm ây không vượt qua một sát-na 
là sát-na diệt, gọi là đã không vượt quá thời phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Uppädakkhane anägatañca cittam: 
Sát-na tâm sanh và tâm vị la1). 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhamänam 
khanam khanam vi(ikkantam  atikkantakãlam, 
na uppajjamanam khanam khanam vi(tikkantam 
afikkantakãlam tam cittanti? 


919 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào không vượt qua một sát-na như sát-na 
diệt gọi là không vượt quá thời thì Tâm ấy không vượt qua 
một sát-na là sát-na sanh, gọi là đã không vượt quá thời phải 
chăng? 

Đáp: 2 Bhangakkhanc ciam bhangakkhanam 
avifikkantam no ca uppädakkhanam avri(ikkantam, 
uppädakkhane anägatañca cittam bhangakkhanañca 
avIfikkantam uppädakkhanañica avTItikkantam. 


Sát-na tâm diệt không vượt qua sát-na diệt nhưng vượt 
qua sát-na sanh; Còn sát-na tâm sanh hay tâm vị lai không 
vượt qua sát-na diệt lân không vượt qua sát-na sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và sát-na tâm sanh, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 915 


Tâm Song 


te 


dựuq ugdqa 20L 195 


TẾỊ 


X X X X i A UIE]"p 
1 gnb 
ˆ ˆ ˆ AN 
1ởIp tự) 
sổ = _ 2 eu }ÿS'£ 
X X X X MS) 
tu JÿS"[ 
(digryut | (dig3ue3 : F vi Š 
YIAt YHIAt (die) (die) (die) (die) 
ơu | ươu | UWIIHIA | HA | HEAPNMA | 09ĐMA 
qus 39IP #3 #JEp tieu tieu ưieu tieu 
6u 6S 6u }ÿS w8ủtug) | wddn) E6WEP 6u 6u LỎi bị bàU 
t#nb 16nA | enD 16.nA Fetbee lăÉ§ tư gddn) ø2ủeqg) | e8ủcuqg) gddn) 
u01 u01 Tônnh ky sưnb | WUESEu JIp eu 3ÿIp eu ues u 
kitH É* 5t gs enb 3s enb 1s enb gs enb 
3uoqw 3uou% 101A 101A 101A. 101A 


Thượng Tọa Khải Minh 


214 


Tâm Song 


4ê. /z _¿ 


` 


z 


.PHÂN NGƯỜI VÀ PHÁP ' 


Z.. (Pugsaladhammavära) 


sự 
`, ø Í 


, 


\ 


1- Phần Tương Quan Thời Sanh Diệt 
(Uppädanirodhakälasambhedavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjati na nirujjhati, 
fassa tam cittam nirujjhissati na uppajjissafTti? 

Tâm của người nào đang sanh không phải đang diệt thì 
Tâm ấy của người ấy sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhissati na 
uppajjissafi, tassa tam cittam uppajjati na nirujjhatitdi? 


Hay là Tâm nào của người nảo sẽ diệt sẽ không sanh thì 
Tâm ấy của người ấy đang sanh không phải đang diệt phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Thượng Tọa Khải Minh 915 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh (Uppadakkhanacitta) của người có tâm hội đủ 
ngay sát-na sanh (UppädakkhanasamangI pugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati nirujjhati, 
fassa tam ci(tam na nirujjhissati uppajjissafTti? 

Tâm nào của người nào không phải đang sanh đang diệt 
thì Tâm ây của người ây sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (No). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhissati 
uppajjissafi, tassa tam cittam na uppajjati nirujjhatitdi? 

Hay là Tâm nảo của người nảo sẽ không diệt sẽ sanh 
thì tâm ây của người ây không phải đang sanh đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (Natthi). 


916 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt (Bhangakkhanacitta) của người hội đủ ngay sát- 
na điệt (BhangakkhanasamansIpugsala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp 
hạn chê). 


Thượng Tọa Khải Minh 917 


Tâm Song 


191D UIE) 
2 ˆ EU ÿS"£ 
(JuES uIE} 
PA 2 ⁄% 2 tu 1ÿS*°I 
(neuff (nụ (neụ (neụ 
(nes (ness (ness (ntss 
nu ffn.u ffn.u ffn.u 
puÏed | Násggft | peeaj[ | ĐSHEẢ | EMDSÍT | su psee | gà me | MU 
dn zN) bếp AỘ: vE n đn zN) sddn) I nạn I Ifu. I gddn) 
yộIp 8uep 1u EN) 1u EN) tộtp 8uep | yậtp 8uep uffn1N) | f[n1N) 3Ip 8uep 
* ques ques * tý ques ques ý 
DỤEE 9S JôI 9S JôI HỤ 3u0n đuoq 3s | đuou{ 3s 3u0 
5u0p TT HH TT HH 30p 1059 nàn: S BH S 1099 
8uoq»ị u01 3S | đu0ị 3S 3uo»ị đutq 191D 9S 191D 9S 3ueq 


Thượng Tọa Khải Minh 


218 


Tâm Song 


2- Phần Sanh Hiện Sanh 
(Uppäduppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa tam cittam uppajjati, tassa tam cittam 
uppannanfi? 

Tâm nào của người nào đang sanh thì Tâm ấy của người 
ây vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Ãmant). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppannam, 
fassa tam cittam uppajjatiti? 

Hay là Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì Tâm của người ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhape cittam uppannam no ca fassa tam 
cittam uppajjati, uppädakkhanc ciftam uppannañceva 
uppajjafi ca. 

Sát-na tâm diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
nhưng tâm của người ấy không phải đang sanh; Còn sát-na tâm 
sanh đang vừa đủ 3 sát-na hay thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 919 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati, tassa tam 
cittam na uppannanti? 


Tâm nào của người nảo không phải đang sanh thì tâm ấy 
của người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane ciftam na uppajjati no ca fassa 
tam ci(tam na uppannam, afT(änäøatam ci(tam na ceva 
uppajjafi na ca uppannam. 

Sát-na tâm diệt không phải đang sanh nhưng tâm ấy của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm 
quá khứ, vị lai không phải đang sanh lẫn không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppannam, 
fassa tam cittam na uppajjafiti? 


990 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không phải đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm ây của người 
ây không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát- 
na tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và 
tâm quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai 
(AfifänägatacittasamangTpugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 991 


Tâm Song 


T1 ÏA 
X X X X “nụ gnb 
WE.L'€ 
1jIp 0g} 
vi b ˆ “ EU ÿS*£ 
(JUES UIE} 
2 % 4 2 tu 1ÿS°I 
(pvffed | (dieuucd | (dieuued | (neffcd (ne{ (dieu (dieu (ne{ 
dn #N)) dn 8) dn 6N) dn eN) [e đả n) ueddn) | ueddn) [e đả na) 
ques ques u14 | ques u3Ig ues "Sut ques ues " Ớg 
8uouw | 3uouw | äuogwg | 3uogg | 1S uộ!H uộ!H TU 


Thượng Tọa Khải Minh 


222 


Tâm Song 


3- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirodhuppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa yam cỉttam nirujjhati, tassa tam 
cittam uppannanti? 

Tâm nảo của người nào đang diệt thì Tâm ấy của người 
ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppannam, 
fassa tam cittam nirujjhatidi? 

Hay là Tâm nào của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì Tâm ây của người ây đang diệt phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhape cittam uppannam no ca tassa tam 
ciftam nirujjhati, bhangakkhane cifttam uppannañceva 
nirujjhati ca. 

Sát-na tâm sanh đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
nhưng tâm ây của người ây không phải đang diệt; Còn sát-na 
tâm diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lân đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát- 
na tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt 
(BhangakkhanasamansgTpugøala). 


Thượng Tọa Khải Minh 995 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và Sát- 
na tầm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na nirujjhati, tassa tam 
cittam na uppannanti? 

Tâm nào của người nảo không phải đang diệt thì Tâm ấy 
của người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhape cifttam na nirujjhati no ca fassa 


tam ci(tam na uppannam, afT(änäøatam ci(tam na ceva 
nirujjhati na ca uppannam. 


Sát-na tâm sanh không phải đang diệt nhưng tâm ấy của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm 
quá khứ, vị lai không phải đang diệt lẫn không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppannam, 
fassa tam ci(tam na nirujjhafiti? 


994 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không phải đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm ây của người 
ây không phải đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai 
(AfifänägatacittasamangTpugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 995 


Tâm Song 


"181A 
X X X X “nụ gnb 
u.[€ 
1IP 0g) 
2 Ƒ J/ ⁄ tu 19S'£ 
(uES UIE) 
2 3 = sẽ tu }ÿS"J 
(peuf[' | (dieuued | (dieuued | (peuf[f (neụ (dieu (dieu (neu 
nữ 6N) | dn 6N) dnew) | nu £N) | ÍnHIN) ueddn) | ueddn) f[n1IN) 
3ÖIp up | ques uậtq | ques u$g | 1jIp 3uep | 3$Ip ques ques 3P 
3uouw | 2uouw | 3uoqw | 3uog% 3utq u$!H u3!H 3utq 


Thượng Tọa Khải Minh 


226 


Tâm Song 
4- Phần Sanh (Uppädavära) 


Trong Phần Sanh Này có 3 loại: 


1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftaväãra: 
Paccuppanmna + afita + vära) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + väãra) 


3- Phần Quá Khứ Vị Lai (Atftãnägatavära: atita + 
anägøafa + vãra) 


4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjati, tassa tam 
cittam uppajjitthäti? 


Tâm nào của người nào đang sanh thì Tâm ây của người 
ây từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (No) 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppajjttha, 
fassa tam cittam uppajjatiti? 


Hay là Tâm nào của người nào từng sanh thì Tâm ấy của 
người ây đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Thượng Tọa Khải Minh 997 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược Chi pháp của Câu 
mở: Tâm quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ 
(A đi facitfasamangTpugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati, tassa tam 
cittam na uppajjitthãti? 

Tâm nào của người nào không phải đang sanh thì Tâm ấy 
của người ây không từng sanh phải chăng? 

Đáp: Afttam cittam na uppajjati no ca fassa fam 
cittam na uppajjittha, bhangakkhane anäøatañca cittam 
na ceva uppajjati na ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ không phải đang sanh nhưng tâm ấy của 
người ây từng sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không 
phải đang sanh lân không từng sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppajjittha, 
fassa tam cittam na uppajjafiti? 


928 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không từng sanh thì Tâm 
ấy của người ấy không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhance cittam na uppajji(tha no ca 
fassa tam ciftam na uppajjati, bhangakkhane anägatañca 
cittam na ceva uppajjiftha na ca uppajjati. 


Sát-na tâm sanh không từng sanh nhưng tâm ấy của người 
ây đang sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không từng 
sanh lẫn không phải đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và sát-na tầm diệt của 
người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tầm vị lai của người 
hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và sát- 
na tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tầm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 999 


Tâm Song 


T8Ị 


b * > - jA tý J'y 
1w gnb 
2 : 5 2 trýJ'€ 
x *š * 1IP 0g) 
#u JÿS'£ 
uEsS UIE} 
2 k b 8U JÿS"J 
(pefftd | (eumIf | (eumHIf | (@elfed [ 
dng#N) | eddn gN) | eddn te) | dn 6N) (nvị (sụn (sụn 
ques ques ques ques LAoxh) tednn) HIvd T1) 
dư 3u đun đưữ sàng b hRh ng 
p sài bá p sướq 3unL, sư, 
duouw | 2uouw | 3uouw | 3uog% ` ` 


Thượng Tọa Khải Minh 


250 


Tâm Song 
4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjati, tassa tam 
cittam uppajjissafiti? 


Tâm nào của người nào đang sanh thì Tâm ây của người 
ây sẽ sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (No) 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppajjissati, 
ftassa tam cittam uppajjatiti? 


Hay là Tâm nào của người nào sẽ sanh thì Tâm ây của 
người ây đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


Thượng Tọa Khải Minh 951 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati, tassa tam 
cittam na uppajjissafiti? 


Tâm nào của người nào không phải đang sanh thì Tâm ấy 
của người ây sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: Anägatam cittam na uppajjati no ca fassa tam 
cittam na uppajjissati, bhangakkhane afitañca cittam na 
ceva uppajjati na ca uppajjissati. 


Tâm vị lai không phải đang sanh nhưng Tâm ấy của người 
ây sẽ sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm quá khứ không phải 
đang sanh lẫn sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppajjissati, 
fassa tam cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào của người nảo sẽ không sanh thì Tâm ấy 
của người ây không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane ciftam na uppajjissafti no ca 
fassa tam ci(tam na uppajjati, bhangakkhane afi(añca 
cittam na ceva uppajjissati na ca uppajjati. 

Sát-na tâm sanh sẽ không sanh nhưng Tâm ấy của người 
ây đang sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm quá khứ sẽ không 
sanh lẫn không phải đang sanh. 


959 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
của người hội đủ tâm vị lai Và sát-na tâm diệt của người có 
tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tâm quá khứ của người hội đủ 
tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và sát- 
na tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 955 


Tâm Song 


kói 
- - m jA tiÿJ*y 
X X X X 8T YEP 
u1EJ'€ 
X X % % 1jIp 0g} 
#u 1ES'£ 
(uEs uIE} 
2” * * c EU ÿS*] 
(neffed ( (neffed 
The n6sSff | (g6ssff | (ne{ (ne{ 
TH gddn øN) | eddn øN) TT tgddn) tiđân) tipđân) [eddn) 
8utp ques ques 8utp ques tu 0s ạG tu 0S ạG ques 
8uo»ị 3u0% 3S | 2u0u% 3S 3uo» 3u#q 3utq 


Thượng Tọa Khải Minh 


254 


Tâm Song 
4-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjittha, tassa tam 
cittam uppajjissafiti? 


Tâm của người nào từng sanh thì Tâm ây của người ây sẽ 
sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppajjissati, 
ftassa tam cittam uppajjitthãti? 


Hay là Tâm nào của người nào sẽ sanh thì Tâm ây của 
người ây từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


Thượng Tọa Khải Minh 955 


Tâm Song 


ĐÔI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjittha, tassa tam 
cittam na uppajjissafiti? 

Tâm nào của người nào không từng sanh thì Tâm ấy của 
người ây sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: Anägatam cittam na uppajjittha no ca fassa tam 
cittam na uppajjissati, paccuppannam ciftam na ceva 
uppajjittha na ca uppajjissati. 

Tâm vị lai không từng sanh nhưng Tâm ấy của người ấy 
sẽ sanh; Còn tâm hiện tại không từng sanh lần sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppajjissati, 
ftassa tam cittam na uppajjitthäti? 

Hay là Tâm nảo của người nảo sẽ không sanh thì Tâm ấy 
của người ây không từng sanh phải chăng? 

Đáp: Atitam citftam na uppajjissati no ca fassa fam 
cittam na uppajjittha, paccuppannam ci(tam na ceva 
uppajjissafi na ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ sẽ không sanh nhưng Tâm ấy của người ấy 
từng sanh; Còn tâm hiện tại sẽ không sanh lân không từng sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong cầu vần xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
của người hội đủ tâm vị lai Và tâm hiện tại của người hội 
đủ tâm hiện tại. 


956 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và tâm hiện tại của 
người hội đủ tâm hiện tại. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 957 


Tâm Song 


"IEỊ 
# : ' z ]A uEJ"p 
X X 3 gnb 
ú Z tÿ.['£ 
X X X X 1ÄIp t0ig) 
tu }ES'Z 
X X X X (quzs uIg} 
0u }ÿS"J 
(eqff ( (eumIff 
se 0essff' | (essff sài (suy (suy 
ph SN | sdán ụ) | sdẩn øụ) | ấm BÀ) | igdán) |, | th | ieddn 
Sun ques ques 3 ques ... H1, (ues 
äuoq |2912S |3u0W9S | guoạy | 30A1 | P333 0335 1 đuạy 


Thượng Tọa Khải Minh 


258 


Tâm Song 
5-Phân Diệt (Nirodhavara) 


Trong Phần Diệt này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftaväãra: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppanänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra) 


3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavära: Atita + 
anägata + vãra). 


5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cỉttam nirujjhati, tassa tam 
cittam nirujjhitthãti? 

Tâm nảo của người nào đang diệt thì Tâm ấy của người 
ây từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhittha, 
fassa tam cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm nảo của người nào từng diệt thì Tâm ấy của 
người ây đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Thượng Tọa Khải Minh 959 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na nirujjhati, tassa tam 
cittam na nirujjhitthãti? 

Tâm nào của người nảo không phải đang diệt thì Tâm ấy 
của người ây không từng diệt phải chăng? 

Đáp: Atiftam ciftam na nirujjhati no ca tassa fam 
cittam na nirujjhittha, uppãdakkhane anägatañca cittam 
na ceva nirujjhati na ca nirujjhittha. 

Tâm quá khứ không phải đang diệt nhưng Tâm ấy của 
người ây từng diệt; Còn sát-na tâm sanh và tâm vị lai không 
phải đang diệt lẫn không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhittha, 
fassa tam cittam na nirujjhatiti? 


940 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không từng diệt thì Tâm 
ây của người ây không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhape cittam na nirujjhittha no ca fassa 
tam ci(tam na nirujjhati, uppädakkhane anägatañca 
cittam na ceva nirujjhittha na ca nirujjhati. 


Sát-na tâm diệt không từng diệt nhưng Tâm ấy của người 
ây đang diệt; Còn sát-na tâm sanh và tâm vị lai không từng 
diệt lẫn không phải đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và sát-na tâm sanh của 
người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tầm vị lai của người 
hội đủ tâm vị la. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 941 


Tâm Song 


Hài 
ˆ B E - ]A u.["y 
m1 gnb 
xã ' ' 2 "t§J'e 

1IPp tự) 

Số % EU }ÿS"£ 

X X X X N55 1M) 

u JÿS"J 
(peuqf' | (euyyuqff | (egsmff | (peuf (neuf (sưu | (euyq (peuf 
[nu 6N) | ngu 6N) | ngu 6N) | {ngu 6N) | EnHnN) | EnnN) | EnnN) [| EnHN) 

3Ip 8uep | J3Ip 3un) | Jảtp 201) | 1jtp 2up | 33p 3P 13IP 33Ip 

u01 u01 2u0SI u01 sướq øun1[ 2ưnT sướq 


Thượng Tọa Khải Minh 


242 


Tâm Song 
5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cỉttam nirujjhati, tassa tam 
cittam nirujjhissafiti? 

Tâm nảo của người nào đang diệt thì Tâm ấy của người 
ây sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhissati, 
fassa tam cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm nào của người nảo sẽ diệt thì Tâm ấy của 
người ây đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát- 
na tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt 
(BhangakkhanasamansgTpugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát- 
na tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh 
(UppadakkhanakkhanasamangIpugøsala), tâm vị lai của 
người hội đủ tâm vị lai (AnagatacittasamangIpugøala). 


Thượng Tọa Khải Minh 945 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na nirujjhati, tassa tam 
cittam na nirujjhissatiti? 

Tâm nào của người nảo không phải đang diệt thì Tâm ấy 
của người ây sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane anäøatañca ciftam na nirujjhati 
no ca fassa tam ciftam na nirujjhissafi, afftam ciftam na 
ceva nirujjhati na ca nirujjhissati. 


Sát-na tâm sanh và tâm vị lai không phải đang diệt nhưng 
Tâm ây của người ây sẽ diệt; Còn tâm quá khứ không phải 
đang diệt lần sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhissati, 
fassa tam cittam na nirujjhafi(i? 

Hay là Tâm nào của người nào sẽ không diệt thì Tâm ấy 
của người ây không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane ciftam na nirujjhissat no ca 
fassa tam cifftam na nirujjhati, afitam ciftam na ceva 
nirujjhissati na ca nirujjhati. 

Sát-na tâm diệt sẽ không diệt nhưng Tâm ấy của người 
ây đang diệt; Còn tâm quá khứ sẽ không diệt lẫn không phải 
đang diệt. 


944 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai Và tâm quá khứ của người 
hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 945 


Tâm Song 


"8] 
- - m ÌA tý Ly 
X X X X 9MB 
uÿ.[£ 
1IPp 0g) 
vẻ k l SÓ EU ÿS"£ 
quss up} 
Sẽ b : gu JÿS"] 
(peuffÐ | pessuqf[ | (pessuff | (neuff (neu (neu 
naú 6N) | na 6N) | ngu 6N) | ngu 6N) | f[DAN) Ni Nha [[naN) 
$ÖIp 2uep | _ 1$Ip ID  |1jp8urp| J$tp 3ắm 3 PS) 33Ip 
Suouw | 8uoqxyass | 8uouwas | 3uogg | äueg | ##P3S | 3⁄4P33 | sung 


Thượng Tọa Khải Minh 


246G 


Tâm Song 
5-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam nirujjhittha, tassa tam 
cittam nirujjhissafiti? 

Tâm nào của người nảo từng diệt thì Tâm ấy của người 
ấy sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhissati, 
fassa tam cittam niru]jjhitthãti? 

Hay là Tâm nào của người nảo sẽ diệt thì Tâm ấy của 
người ấy từng diệt phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 


Thượng Tọa Khải Minh 947 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na nirujjhittha, tassa tam 
cittam na nirujjhissatiti? 

Tâm nào của người nào không từng diệt thì Tâm ấy của 
người ấy sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhaneanäsøatañcacittamnanirujjhittha 
no ca fassa tam ci(tam na nirujjhissati, bhangakkhane 
cittam na ceva nirujjhittha na ca nirujjhissati. 


Sát-na tâm sanh và tâm vị lai không từng diệt nhưng Tâm 
ấy của người ấy sẽ diệt; Còn sát-na tâm diệt thì không từng 
diệt lần sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhissati, 
fassa tam cittam na nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm nào của người nào sẽ không diệt thì Tâm ấy 
của người ây không từng diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam cittam na nirujjhissati no ca ftassa tam 
ciftam na nirujjhit(tha, bhangakkhanc ciftam na ceva 
nirujjhissati na ca nirujjhittha. 

Tâm quá khứ sẽ không diệt nhưng Tâm ấy của người ấy 
từng diệt; Còn sát-na tâm diệt sẽ không diệt lẫn không từng diệt. 


948 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai Và sát-na tâm diệt của người 
có tâm hội đủ ngay sắát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và sát-na tầm diệt của 
người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 949 


Tâm Song 


"tị 
xã ` š 2 jA ug.Lˆy 
s. š my gnb 
2 sẻ uÿ.[£ 
% % ` % 1Ip 0g) 
tu 3ÿS*£ 
ues uIg} 
vã b = 2 gu 3ÿS"] 
(euuff | (pesstuff | (gessyqff | (eumyAdff | (6u (su 
n1gU 6N) | nay 6N) | nagu 6N) | ngu 6N) | [[BIN) AC) Nha [[nnN) 
3p 2unụ | 3$Ip lpP  |131p5un [| Jtp 3ắm 3 PS) 33Ip 
Suous | 8uoqxyass | 3uouwas | 3uogw | 3unk | #°S | 3P#S | sung 


Thượng Tọa Khải Minh 


250 


Tâm Song 


6-Phần Sanh Diệt 
(Uppädanirodhavära) 


Trong Phần Này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannãnägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra) 


3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavära: Atita + 
anägøafa + vãra) 


6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjati, tassa tam 
cittam nirujjhitthãti? 
__ Tâm nảo của người nào đang sanh thì Tâm ấy của người 
ây từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhittha, 
fassa tam cittam uppajjatiti? 

Hay là Tâm nào của người nảo từng diệt thì Tâm ấy của 
người ây đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Thượng Tọa Khải Minh 951 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÔI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati, tassa tam 
cittam na nirujjhitthãti? 

Tâm nào của người nào không phải đang sanh thì Tâm ấy 
của người ây không từng diệt phải chăng? 

Đáp: Afttam cifttam na uppajjati no ca fassa fam 
cittam na nirujjhittha, bhangakkhane anägatañca cittam 
na ceva uppajjati na ca nirujjhittha. 

Tâm quá khứ không phải đang sanh nhưng Tâm ấy của 
người ây từng diệt; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không 
phải đang sanh lẫn không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhittha, 
fassa tam cittam na uppajjafiti? 


959 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không từng diệt thì Tâm 
ấy của người ấy không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane ciftam na nirujjhittha no ca 
fassa tam ciftam na uppajjati, bhangakkhane anägatañca 
cittam na ceva nirujjhittha na ca uppajjati. 


Sát-na tâm sanh không từng diệt nhưng Tâm ấy của người 
ây đang sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không từng 
diệt lẫn không phải đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và sát-na tầm diệt của 
người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tầm vị lai của người 
hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và sát- 
na tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tầm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 955 


X X X ¬.. 

]A u.["y 

` X my gnb 

2 2 uIÿ [*€ 

X * % 1jIp 0g} 

0u 1ÿS'£ 

(uEs UIE} 

* * c EU }ÿS"J 
(ewu[T | (eumff gi Sổ (peff | (euwaq | (euwwu (neff 
key VN quøs ke, TN) TAN) sddn) 
lập M | TẠP 209) guụn ụ 3P 13IP (JUES 
uoqM 2u0SI 8uosị sướq øu1n1[ 2ưnT sướq 


Thượng Tọa Khải Minh 


254 


Tâm Song 


6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjati, tassa tam 
cittam nirujjhissafiti? 

Tâm nào của người nào đang sanh thì Tâm ấy của người 
ây sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhissati, 
fassa tam cittam uppajjatiti? 

Hay là Tâm nào của người nảo sẽ diệt thì Tâm ấy của 
người ây đang sanh phải chăng? 


Đáp: Anägatam cittam nirujjhissafi no ca fassa tam 
cittam uppajjati, uppädakkhape cittam nirujjhissati ceva 
uppajjati ca. 


Tâm vị lai sẽ diệt nhưng Tâm ấy của người ấy không phải 
đang sanh; Còn sát-na tâm sanh sẽ diệt lân đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong cầu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 955 


Tâm Song 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
vị lai của người hội đủ tâm vị lai Và sát-na tâm sanh của 
người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati, tassa tam 
cittam na nirujjhissatiti? 

Tâm nào của người nào không phải đang sanh thì Tâm ấy 
của người ấy sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Anägatam cittam na uppajjati no ca fassa tam 
cifttam na nirujjhissati, bhangakkhane afiftañca cittam na 
ceva uppajjati na ca nirujjhissati. 

Tâm vị lai không phải đang sanh nhưng Tâm ấy của người 
ây sẽ diệt; Còn sát-na tâm diệt và tâm quá khứ không phải 
đang sanh lẫn sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhissati, 
fassa tam cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào của người nào sẽ không diệt thì Tâm ấy 
của người ấy không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


956 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
của người hội đủ tâm vị lai Và sát-na tâm diệt của người có 
tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tâm quá khứ của người hội đủ 
tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na tâm diệt, tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 957 


Tâm Song 


"I8Ị 
V” b _ xã jA uÿJ"p 
X X X X Kê Ho 
X X X % 19p trợ} 
6u JÿS'£ 
uS UuIE} 
P áo ⁄ “ * tu 1ÿS'T 
(ne[f (nøssqq | (essq (ne[f 
gddn 6s) ffnu ffnau gddn eN)) bên " (pesstq (nessu n 
quws EN) EN) quss 1} | fmny) | [nnN) n 
b ` qus % Ầ quts 
2uEp 13p tp 2uEp Suwq ÉIP9S | 1IP3S Suwq 
3uouw | 2uouw as | 2uouxy ạs | 3uog3 


Thượng Tọa Khải Minh 


258 


Tâm Song 
6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjittha, tassa tam 
cittam nirujjhissafiti? 

Tâm nảo của người nảo từng sanh thì Tâm ấy của người 
ấy sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhissati, 
fassa tam cittam uppajjitthãti? 

Hay là Tâm nào của người nảo sẽ diệt thì Tâm ấy của 
người ấy từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 


Thượng Tọa Khải Minh 959 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjittha, tassa yam 
cittam na nirujjhissatiti? 


Tâm nào của người nào không từng sanh thì Tâm ấy của 
người ấy sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane anäøatañca cittam nauppajjittha 
no ca fassa tam ci(tam na nirujjhissati, bhangakkhane 
cittam na ceva uppajjiftha no ca nirujjhissati. 


Sát-na tâm sanh và tâm vị lai không từng sanh nhưng 
Tâm ấy của người ấy sẽ diệt; Còn sát-na tâm diệt không từng 
sanh lẫn sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhissati, 
ftassa tam cittam na uppajjitthäti? 

Hay là Tâm nào của người nào sẽ không diệt thì Tâm ấy 
của người ấy không từng sanh phải chăng? 

Đáp: Atitam cittam na nirujjhissafi no ca fassa tam 
citam na uppajjittha, bhangakkhane ciftam na ceva 
nirujjhissati na ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ sẽ không diệt nhưng Tâm ấy của người ấy từng 
sanh; Còn sát-na tâm diệt sẽ không diệt lẫn không từng sanh. 


960 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai Và sát-na tâm diệt của người 
có tâm hội đủ ngay sắát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và sát-na tầm diệt của 
người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 261 


Tâm Song 


ki 
ứ ì : = ÍA uợ["y 
z _ X ờ 1a gnb 
À3 
X X X X 1ÄIp trợ) 
8u JES'£ 
(uES UIE} 
ú ì Ẻ _ tu ÿS"J 
(gu (em 
[[ed (nes (qes Iftd = 
dn #N) suffna suffna dn #N) [[eddn) (pgssu (gssIq Ifed đn) 
uts tu §N) tu tN) ques (Juts HmụN) | PIN) |  wues 
3u |utP (| „ JÊP 3un) Sun | !P9S | !P3S | guny 
8uogs | 2U949S | 3001 9S Í auouw \ 


Thượng Tọa Khải Minh 


262 


Tâm Song 


7. Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 


(Uppajjamäna na nirodhavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjati, tassa tam 
cittam na nirujjhatitdi? 

Tâm nào của người nào đang sanh thì Tâm ấy của người 
ây không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cỉttam na nirujjhati, 
fassa tam cittam uppajjatiti? 

Hay là Tâm nào của người nào không phải đang diệt thì 
Tâm ây của người ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Atitänägatam cittam na nirujjhati no ca fassa 
tam cittam uppajjati, uppädakkhane ciftam na nirujjhati 
ceva uppajjati ca. 

Tâm quá khứ vị lai không phải đang diệt nhưng Tâm ấy 
của người ây không phải đang sanh; Còn sát-na tâm sanh 
không phải đang diệt lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong cầu vần xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na tâm 
sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 965 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai 
(AfitanägatacittasamangIpugøala) Và sát-na tâm sanh 
của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati, tassa tam 
cittam nirujjhatiti? 

Tâm nào của người nào không phải đang sanh thì Tâm ấy 
của người ấy đang diệt phải chăng? 

Đáp: Ati(änägatam ciftam na uppajjatfi no ca fassa 
tam cittam nirujjhati, bhangakkhape cittam na uppajjati 
ceva nirujjhati ca. 

Tâm quá khứ vị lai không phải đang sanh nhưng Tâm 
ấy của người ấy không phải đang diệt; Còn sát-na tâm diệt 
không phải đang sanh lẫn đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã yam pana cittam nirujjhati, 
fassa tam cittam na uppajjafiti? 


964 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
Hay là Tâm nào của người nào đang diệt thì Tâm ấy của 
người ây không phải đang sanh phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai Và sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 965 


Tâm Song 


*46[ ÍA 

ˆ X X ^ “nụ gnb 

u1J'€ 

X % % % 1jIp 0g} 

0u 1ÿS"£ 

uEs uI#} 

2 s 2 # øu 3ÿS"] 

(nef[f q (nef[f 

TA: eq (neu Tổ (neff (neuf (neuf (neff 
nến EN} | fimapy) | may) | PENEN)[ pdda) | faau eụ) | [aagu eN) | eddn) 
Sung lộIp lập Dten quws | Jjtp 8uep | Jộtp 8uep|  qus 
8uo» sướq sưửq 8uo» sướq Ø2u0SI Ø2u0S sướq 


Thượng Tọa Khải Minh 


266 


Tâm Song 


8. Phần Đang Sanh Hiện Sanh 


(Uppajjamãnuppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjamänam, tassa 
tam cittam uppannanti? 

Tâm nào của người nào đang sanh thì Tâm ấy của người 
ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã panna yam ciftam uppannam, 
fassa tam cittam uppajjamäananti? 

Hay là Tâm nào của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì Tâm ây của người ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane ciftam uppannam no ca fassa 
tam cifam uppajjamänam, uppädakkhanc ciftam 
uppannañiceva uppajjamänañca. 


Sát- na tâm diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại nhưng Tâm ấy của người ấy không phải đang sanh; Còn 
sát-na tâm sanh đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn 
đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 967 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 


Ván xuôi: Yassa yam cittam na uppajjamänam, tassa 
tam cittam na uppannanti? 


Tâm nào của người nào không phải đang sanh thì Tâm ấy 
của người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhape cittam na uppajjamänam no ca 
fassa tam ciftam na uppannam, afIi(änägatam ci(tam na 
ceva uppajjamänam na ca uppannam. 


Sát-na tâm diệt không phải đang sanh nhưng Tâm ấy của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm 
quá khứ, vị lai không phải đang sanh lẫn không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppannam, 
fassa tam cittam na uppajjamänanti? 


968 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không phải đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc không phải là hiện tại thì Tâm ây của người ây 
không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 969 


Tâm Song 


'T6TÍA 
X X X X “nụ gnb 
WE.L'€ 
1jIp 0g} 
xã ˆ b 2 EU ÿS*£ 
(JuES UIE} 
ˆ z lê Pa tu 1ÿS°I 
(dieu (dieu 
guIe[ƒ (dieuu (dieuu guIe[ƒ (dieugu (dizuu (dieuu (dieugu 
gddn s)J) | eddn gà) | gddn eNj) | eddn 60j) | gƒfeddn) | eddn) gddn) | sffeddn) 
qus quss uïq | ques u14 qus qus qugs quẽs qus 
SuEp 2u0 2u0SI SuEp sướq u3!H uU3!H sướq 
3u0ou» 3u0u» 


Thượng Tọa Khải Minh 


270 


Tâm Song 


9. Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirujjamãnuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam nirujjhamãnam, tassa 
tam cittam uppannanti? 

Tâm nảo của người nào đang diệt thì Tâm ấy của người 
ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppannam, 
fassa tam cittam nirujjhamäananti? 

Hay là Tâm nào của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại, thì Tâm ây của người ây đang diệt phải chăng? 

Đáp: Uppäadakkhance ciffam uppannam no ca 
fassa cifam nirujjhamäanam, bhangakkhanc ciftam 
uppannañiceva nirujjhamanaïca. 

Sát-na tâm sanh đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại nhưng Tâm ây của người ây không phải đang diệt; Còn 
sát-na tâm diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn 
đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong cầu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 971 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và sát- 
na tầm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
Câu vấn hoản bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 


Ván xuôi: Yassa yam cittam na nirujjhamänam, tassa 
tam cittam na uppannanti? 


Tâm nào của người nào không phải đang diệt, thì Tâm ấy 
của người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane cittam na nirujjhamänam no ca 
fassa ciftam na uppannam, afi(änägøatam ciftam na ceva 
nirujjhamänam na ca uppannam. 


Sát-na tâm sanh không phải đang diệt nhưng Tâm ấy của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm 
quá khứ vị lai không phải đang diệt lẫn không phải vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppannam, 
ftassa tam cittam na nirujjhamänanti? 


979 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không phải đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại, thì Tâm ây của người 
ây không phải đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 975 


Tâm Song 


TTEỊÍA 
X X X X “nụ ụnb 
tMẸJ"€ 
1jIp 0g} 
sa 2 2 Z2 tu }ESˆ£ 
(ES Up} 
4 z 6u 3§S"J 
keệy (dieuued | (dieuued vn (dieugui (dieu (dieu (dieugui 
nayu EN) đn #N) dn #N) n11u EN)) g[fnnw) | ueddn) | ueddn) | s[fn1IN) 
yộIp 8uep kê? uộtq Nhàn ưu yảIp 8uep sắp us qjues qạm 
3uoq»ị uou% u01 8uoq»% uớ u93!1H U3!H utq 


Thượng Tọa Khải Minh 


974 


Tâm Song 


10. Phần Hiện Sanh Sanh 
(Uppannuppädavära) 


Trong phần Hiện Sanh — Sanh có 2 loại: 


1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afita + väãra) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + väãra) 


10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppannam, tassa tam 
cittam uppajjitthãti? 


Tâm nào của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại thì Tâm ây của người ây từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa yam vã pana cittam uppajjittha, 
fassa tam cittam uppannanti? 


Hay là Tâm nào của người nào từng sanh thì Tâm ấy của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Thượng Tọa Khải Minh 975 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hiện 
tại của người hội đủ tâm hiện tại. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppannam, tassa tam 
cittam na uppajjitthãti? 


Tâm nào của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm ây của người ây 
không từng sanh phải chăng? 


Đáp: Atitam cittam na uppannam no ca fassa ci(tam 
na uppajji(tha, anägatam cittam na ceva uppannam na 
ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại nhưng Tâm ấy của người ấy từng 
sanh; Còn tâm vị lai không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại lẫn không từng sanh. 


976 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Vấn ngược: Yassa yam vã pana cittam na uppajjittha, 
fassa tam cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm nào của người nào không từng sanh thì Tâm 
ấy của người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Paccuppannam cittam na uppajjittha no ca 
fassa tam ciftam na uppannam, anäøatam cittam na ceva 
uppajjittha na ca uppannam. 


Tâm hiện tại không từng sanh nhưng Tâm ấy của người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còntâm vị lai 
không từng sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và tâm vị lai của người 
hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hiện tại của người hội đủ tâm hiện tại Và tâm vị lai của 
người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
(đi ngay)]. 


Thượng Tọa Khải Minh 977 


Tâm Song 


HAI 


= b ` * ]A ý"y 
1) gnb 
1jIp 0g} 
số * l SÓ EU ÿS"£ 
(JIES UIE} 
z l ' z gu }ÿS"] 
(£u (gu 
(dieuued [fed [feddn | (dieuuvd (dieu (#1 (£u„ (dieu 
dn #NJ) dn se) sN) dn eN)) urddn) | ffeddn) | Ifeddn) | ueddn) 
ques u14 qus qugs ques uộIq qus qugs quẽs qus 
3u0q» 3um 3un) 3u0ou% u3!H 3u1[, 3unL u3!H 
3uouw | 3uou3 


Thượng Tọa Khải Minh 


278 


Tâm Song 
10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppannam, tassa tam 
cittam uppajjissafiti? 


Tâm nào của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại thì Tâm ây của người ây sẽ sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppajjissati, 
fassa tam cittam uppannanti? 


Hay là Tâm nào của người nào sẽ sanh thì Tâm ây của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hiện 
tại của người hội đủ tâm hiện tại. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


Thượng Tọa Khải Minh 979 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppannam, tassa tam 
cittam na uppajjissafiti? 


Tâm nào của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm ây của người ây sẽ 
không sanh phải chăng? 


Đáp: Anägatam cỉïttam na uppannam no ca fassa tam 
cittam na uppajjissafi, afItam cittam na ceva uppannam 
na ca uppajjissati. 


Tâm vị lai không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại nhưng Tâm ấy của người ấy sẽ sanh; Còn 
tâm quá khứ không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại lẫn sẽ không sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppajjissati, 
fassa tam cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm nảo của người nảo sẽ không sanh thì Tâm ấy 
của người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Paccuppannam ci(tam na uppajjissafi no ca 
fassa tam ciffam na uppannam, afiftam cittam na ceva 
uppajjissafi na ca uppannam. 

Tâm hiện tại sẽ không sanh nhưng Tâm ấy của người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ sẽ 
không sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại. 


980 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
của người hội đủ tâm vị lai Và tâm quá khứ của người hội 
đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hiện tại của người hội đủ tâm hiện tại Và tâm quá khứ của 
người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 981 


Tâm Song 


Hài 
số - ` 2 jA ug.Lˆy 
X X X X 8T YEP 
tiý.["£ 

1jIp 0g} 

; * l SÓ EU ÿS"£ 

(qJutS uIÿ) 

2” * * c EU ÿS*] 
(dieuu (nes (BS (dieuu (dieuu (dieuu 

sựffed suffed (eessf' | (qessf 
que nấu | đUEN) | đâềN) |quwsug| quới | (IdN) | PEddD | Tguụp 
Sàn ues ues v& . 3 
3u0HM |suowwss | 3uouyass | 290M | tộm | P”33S (1/335 1 uảm 


Thượng Tọa Khải Minh 


282 


Tâm Song 


11. Phần Quá Khứ Vị Lai 
(Atitägatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cỉttam uppajjittha na ca tassa 
tam cifttam uppannam, tassa tam ci(tam uppajjissafIti? 


Tâm nào của người nào từng sanh nhưng tâm ấy của 
người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại thì Tâm ây của người ây sẽ sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppajjissati 
no ca fassa fam ciffam uppannam, fassa fam ciftam 
uppajjitthãti? 

Hay là Tâm nào của người nào sẽ sanh nhưng tâm ấy của 
người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại thì Tâm ây của người ây từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


Thượng Tọa Khải Minh 985 


Tâm Song 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa yam cỉttam na uppajjittha na ca 
fassa tam ci(tam na uppannam, fassa fam cifftam na 
uppajjissafiti? 
Tâm nào của người nào không từng sanh nhưng tâm ấy 
của người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì 
Tâm ấy của người ấy sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppajjissati 
no ca fassa tam cittam na uppannam, tassa tam cittam na 
uppajjitthãti? 

Hay là Tâm nào của người nào sẽ không sanh nhưng tâm 
ây của người ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì 
Tâm ấy của người ấy không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 


984 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hiện 
tại của người hội đủ tâm hiện tại. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hiện tại của người hội đủ tâm hiện tại. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


Thượng Tọa Khải Minh 985 


Tâm Song 


Hải 

B “ A tý,J'€ 

1w gnb 

* Z ĐANG 

X X X X tổ) tậm 

1ÿ] 
(dieuu (50M (dizuu UU°I 
(eunIf gddn (0ssI RRNH gddn 15000 
gddn sN) | pvssHƒ ffrd. Kệ * ĐIÊN #U IJESSI (gessI r5 Hiệu 
I0: gddn øN) | dn tN) Nhớ Ti, [feddn) | f[eddn) | quụs nỉ 
hi 8u0o HE 8unL 


Thượng Tọa Khải Minh 


286 


Tâm Song 


12. Phần Hiện Sanh Đang Sanh 


(Uppannuppajjamänavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Uppannam uppajjamãnanti? 
Đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì đang sanh 
phải chăng? 
Đáp: Bhangakkhane uppannam no ca uppajjamänam, 
uppädakkhane uppannañceva uppajjamänañca. 


Sát-na diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
nhưng không phải đang sanh; Còn sát-na sanh đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc thuộc hiện tại lần đang sanh. 

Vấn ngược: Uppajjamãänam, uppannanti? 

Đang sanh, thì đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt Và sát-na sanh. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 987 


Tâm Song 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na sanh. 


Chỉ pháp của Câu hồi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng) 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Na uppannam, na uppajjamãnanti? 

Không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại thì không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Na uppajjamãnam, na uppannanti? 

Không phải đang sanh thì không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane na uppajjamänam no ca na 


uppannam, afi(änägatam ciftam na ceva uppajjamänam 
na ca uppannam. 


Sát-na diệt không phải đang sanh nhưng đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ vị lai không phải 
đang sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vần xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ, vị lai. 


988 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hồi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng) 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt Và tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 989 


Tâm Song 


TEỊÍA 
X X X X “mu ẹnb 
WE.L'€ 
13Ip 
2 - ` 2 eu 3ÿS*£ 
qugs 
(đieuguue | (dieugu6 
(dieuu [fed [fed (dieuu (dieuu | (dieuguue | (đieuguie | (đieuu 
gddn sN) | dne#N) dngN) [|vddneN) | vddn) ffeddn) | ffeddn) gddn) 
ques u14 qus qugs ques uIq qus qugs quẽs qus 
2u0q SuEp S,Ep u01 u3!H sướq sướq u3!H 
3uouqw | 3uou3 


Thượng Tọa Khải Minh 


290 


Tâm Song 


13. Phần Đã Diệt Đang Diệt 
(Nirudhanirujjhamäanavära) 
THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Niruddham, nirujjhamãnanti? 
Đã diệt thì đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 
Vấn ngược: Nirujjhamãänam, niruddhanti? 
Đang diệt thì đã diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


Thượng Tọa Khải Minh 991 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na niruddham, na nirujjhamãnanti? 
Không phải đã diệt thì không phải đang diệt phải chăng? 
Đáp: Bhangakkhane na niruddham no ca na 


nirujjhamäanam, uppädakkhane anägatañca cittam na 
ceva niruddham na ca nirujjhamäanam. 


Sát-na diệt không phải đã diệt nhưng đang diệt; Còn sát-na 
sanh và tâm vỊ lai không phải đã diệt lân không phải đang diệt. 
Vấn ngược: Na nirujjhamãnam, na niruddhanti? 
Không phải đang diệt thì không phải đã diệt phải chăng? 
Đáp: Atfitam ciftam na nirujjihamänam no ca na 


niruddham, uppädakkhane anäøatañca ciftam na ceva 
nirujjhamänam na ca niruddham. 


Tâm quá khứ không phải đang diệt nhưng đã diệt; Còn 
sát-na sanh và tâm vị lai không phải đang diệt lẫn không phải 
đã diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt Và sát-na sanh, tâm vị lai. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


999 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở:Tâm 
quá khứ Và sát-na sanh, tâm vị lai. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 995 


X X X ¬.. 
]A g.["y 
1w gnb 
b & Sổ tý J'£ 
1jIP 
vã b ° 2 tu ÿS*£ 
X X X ques 
#u 1ÿS"J 
(dieu (dieu (đieqpp R 
gureq{[ | gureuf[ | nayu 6N) | (diejpp ti TN] tin mạ) | (18p 
na†u 6N) | "1u EN) 1ảIP nIỊN) Jộip lắp nỊN) 
1ổIp 2uep | 1jIp đuep | đuoqjq | 33IÐp£Œ m Su” 13IP #@ 
8uowg | 5uou» tq = = 


Thượng Tọa Khải Minh 


294 


Tâm Song 


14. Phần Quá Thời 
(Atikkantakälavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjamänam khanam 
khanam vi(ikkantam atikkantakãlam, nirujjhamãnam 
khanam khanam vi(ikkantam atikkantakãlam tassa 
tam cittanti? 


Tâm nảo của người nào vượt qua một sát-na như sát-na 
sanh gọi là đã vượt quá thời thì Tâm ấy của người ấy đã vượt 
qua một sát-na là sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời phải 
chăng? 


Đáp: 7 Bhangakkhanc cifam uppädakkhanam 
viikkantam bhangakkhanam atikkantakãlam, afitam 
cittam uppädakkhanañca vItikkantam bhangakkhanañca 
vIifikkantam. 


Sát-na tâm diệt vượt qua sát-na sanh nhưng chưa vượt 
qua sát-na diệt; Còn tâm quá khứ thì vượt qua sát-na sanh lân 
vượt qua sát-na diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhamänam 
khanam khanam vi(ikkantam  afikkantakãlam, 
uppajjamänam khanam khanam vifikkantam 
atikkantakãlam tassa tam cittanti? 

Hay là Tâm nào của người nảo vượt qua một sát-na như 
sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời, thì Tâm ây của người ây 


Thượng Tọa Khải Minh 995 


Tâm Song 


đã vượt qua một sát-na là sát-na sanh gọi là đã vượt quá thời 
phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (Atitam citta: Tâm quá khứ). 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa am cïttam nauppajjamänam khanam 
khanam vItikkantam atikkantakãlam, na nirujjhamänam 
khanam khanam vitikkantam atikkantakãlam tassa tam 
cittanti? 


Tâm nào của người nào không vượt qua một sát-na như 
sát-na sanh gọi là không vượt quá thời thì Tâm ây của người 


996 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ấy không vượt qua một sát-na là sát-na diệt gọi là đã không 
vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: Sảt-na tâm sanh và tâm vị lai (Uppädakkhane 
anägatañca cittam). 


Vấn ngược Yassa vã pana yam citam na 
nirujjihamamam  khanam khanam  vi(ikkantam 
afikkantakãlam, na uppajjamanam khanam khanam 
vIifikkantam atikkantakãlam tassa tam cittanti? 


Hoặc là tâm nào của người nào không vượt qua một sát- 
na như sát-na diệt gọi là không vượt quá thời thì Tâm ấy của 
người ấy không vượt qua một sát-na là sát-na sanh gọi là 
không vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: 2 Bhangakkhanc ciam bhangakkhanam 
aviikkantam no ca uppädakkhanam avitikkantam, 
uppädakkhane anägatañca cittam bhangakkhanañca 
avritikkantam uppädakkhanañca avrtikkantam. 


Sát-na tâm diệt không vượt quá sát-na diệt nhưng đã vượt 
quá sát-na sanh; Còn sát-na tâm sanh hay tâm vị lai không 
vượt quá sát-na diệt lân không vượt sát-na sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 


Thượng Tọa Khải Minh 997 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


998 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


(#uueuIes#3)2£ppns) 2n [ 2uo[, urý[, uựúaq 20L 195 


toc ghi 2 


(g1gAguIuIep[eøängq) dựa 2 1ọon5N ueqda 20L 195 


MI 
š k ˆ ` ]A ug.["y 
1w gnb 
2 2 2 z tE]*€ 
1IPp 0g) 
X" _ = Sở EU }ÿS"£ 
(JuES UIE} 
X X X X YU]EG'[ 
(dieyuew | (dieyueW | (dieyuel | (dig3ue3| (die (de) (de (dư# 
¬— ¬.— ¬.— ¬.— -UEJNHIA | uEWNOHIA | DI | uENNHIA 
TA NJJ1g 11/73.  gjgg g1J điezủeu | đieủe | e6 | dieủ6 I1 
spgddn) w5Úw 1g) 5u) #pgddn) epgddn) | eöủcugg) | eöủcgg) | epgddn) 
kogÙ 161Ð 1P ko»i ques 33p 33p ques 
nh nh sẽ HS kết Kck ki là 6U-JES Éu-J0S u-}S 6U-JES 
wnb 1ỏnA | enb1ônA | enb 1ỏnA | enb 1ônA Ki lu 2 đ 
3uo 3uotsị 3uo»ị 3uo» #nb 1ỏnA | enb 1ỏnA | enb 1ỏnA | enb 16A, 


299 


Thượng Tọa Khải Minh 


œ4cLL]e)») 


Tâm Song 


TÂM PHỐI HỢP ĐẶC BIỆT THEO LÝ KINH 


(Suttantacittamissakavisesa) 


Khi Đức Phật thuyết “Thuần Tâm Thông Thường,” 
kết thúc; Ngài thuyết “Tâm Phối Hợp Đặc Biệt Theo Lý 
Kinh,” tiếp theo. 

Tâm Phối Hợp Đặc Biệt Theo Lý Kinh có 2 loại: 

1. Xiến Thuật (Uddesa). 

2. Xiến Minh (Niddesa). 


Đức Phật thuyết Xiến Thuật trước rồi Ngài mới thuyết 
Xiến Minh tiếp theo, xiển thuật không trình bày nơi đây, 
bởi vì Xin thuật tương tự như mục lục của Xiễn minh Đức 
Phật thuyết Xiên thuật tâm phối hợp đặc biệt theo Lý Kinh 
kế tiếp Xiến thuật thuần tâm biến hành cho đến kết thúc sau 
cùng là Xiến thuật tâm phối hợp đặc biệt theo Lý Thắng 
Pháp (Abhidhammacittamissakavisesauddesa) rồi Ngài 
mới thuyết Xiến minh tiếp theo]. 


Trong tâm Phối Hợp Đặc Biệt Theo Lý Kinh có 16 loại: 


1. Câu Hỗn Hợp hữu ái (Sarãägapadamissaka) =Chỉ 
pháp 8 tâm tham. 


2. Câu Hỗn Họp ly ái (Vĩtarägapadamissaka) =Chỉ 
pháp 81 tâm ly tham (trừ 8 tâm tham). 


3. Câu Hồn Hợp hữu sân (Sadosapadamissaka) =Chỉ 
pháp 2 tâm sân. 


Thượng Tọa Khải Minh 501 


Tâm Song 


4. Câu Hồn Hợp ly sân (VTtadosapadamissaka) =Chỉ 
pháp 87 tâm ly sân (trừ 2 tâm sân). 

5. Câu Hỗn Hợp hữu sỉ (Samohapadamissaka) =Chỉ 
pháp 2 tâm sỉ. 

6. Câu Hỗn Họp ly sỉ (Vĩtamohapadamissaka) =Chỉ 
pháp 87 tâm ly sỉ (trừ 2 tâm sỉ). 

7. Câu Hồn Hợp Tương Ưng phóng dật 
(Sankhittapadamissaka) = Chỉ pháp: Tâm tương 
ưng Phóng dật. 

8. Câu Hồn Hợp Bất Tương Ưng phóng dật 
(Vikhittapadamissaka) = Chi pháp: 88 tâm (trừ 
tâm tương ưng Phóng dật). 

9. Câu Hồn Hợp Đáo Đại (Mahaggatapadamissaka) 
= Chỉ pháp: 27 tâm Đáo đại. 

10.Câu Hồn Hợp Phi Đáo Đại 
(Amahagsatapadamissaka) = Chỉ pháp: 62 tâm 
(trừ 27 tâm Đáo đại). 

11.Câu Hồn Hợp Hữu Thượng (Sauttarapadamissaka) 
= Chỉ pháp: 81 tâm hiệp thế. 

12.Câu Hồn Hợp Vô Thượng (Anuttarapadamissaka) 
= Chỉ pháp: 8 tâm Siêu thế. 

13.Câu Hồn Hợp Kiên Cố (Samähitapadamissaka) = 
Chỉ pháp: 27 tâm Đáo Đại, 8 tâm Siêu thế. 

14.Câu Hồn Hợp Phi Kiên Cố 


509 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
15.(Asamähitapadamissaka) = Chỉ pháp: 54 tâm Dục 
Giới. 

16.Câu Hồn Hợp Giải Thoát (Vimuttapadamissaka) 

= Chỉ pháp: 8 tâm Siêu thế. 

I7.Câu Hỗn Hợp Phi Giải Thoát 

(Avimuttapadamissaka) = Chỉ pháp: 81 tâm 
Hiệp thế. 

Trong 16 loại này, Đức Phật thuyết Câu hồn hợp hữu 
ái trước rồi Ngài thuyết Câu hỗn hợp ly ái tuần tự tiếp theo. 

Trong Câu Hỗn Hợp Hữu Ái có 3 phần: 

1. Phần Người (Puggalavära) 

2. Phần Pháp (Dhammavära) 

3. Phần Người và Pháp (Puggala Dhammavãära) 

Đức Phật Ngài thuyết phần Người trước rồi Ngài 
thuyết phần Pháp tiếp theo tuần tự, trong phần Người 
có I4 phần là Phần Phân Tích Thời Sanh Diệt 
(Uppädanirodhakãlasambhedavära)...Đức Phật thuyết 
phần Phân Tích Thời Sanh Diệt trước, rồi Ngài thuyết phần 
còn lại tuần tự tiếp theo. 

Trong phần Phân Tích Thời Sanh Diệt có 2 loại: 

1- Thuận Tùng (Anuloma) 

2- Đối Lập (Paccanika) 


Thượng Tọa Khải Minh 505 


Tâm Song 

Đức Phật thuyết Thuận tùng trước, rồi Ngài thuyết Đối 
lập tiếp theo. Trong phần Thuận Tùng có 2 loại: 

1. Xuôi (Anuloma) 

2. Ngược (Patiloma). 


Đức Phật thuyết Xuôi trước, rồi Ngài thuyết Ngược tiếp 
theo. Trong xuôi có 2 loại: 


1- Vấn (Pucchä). 
2- Đáp (Vissajjan3). 


Đức Phật thuyết Vấn trước, rồi Ngài thuyết Đáp tiếp 
theo. Trong câu Vân có 2 loại: 


1. Câu Mớ (Sanni(thãna). 
2. Câu Hỏi (Samsaya). 


Đức Phật thuyết Câu mở trước rồi Ngài mới thuyết Câu 
hỏi tiêp theo. 


4C LL]e)) 


504 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


- XIỂNMINH ` 
Ì ~ z (NIDDESA) 


ì r ằ .ố : ý 
Tâm Phôi Hợp Đặc Biệt Theo Lý Kính 
(SUTTANTACTITTAMISSAKAVISESA) 


Câu Hồn Hợp Hữu Ái 
(SARAGAPADAMISSAKA) 


Phân Người 
(PUGGALAVÄRA) 


1- Phần Phân Tích Thời Sanh Diệt 
(Uppädanirodhakälasambhedavära) 
THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cỉttam uppajjati na 
nirujjhati, fassa sarägam ci(fam nirujjhissaf na 
uppajjissatrti? 


Thượng Tọa Khải Minh 505 


Tâm Song 


Tâm hữu ái của người nào đang sanh không phải đang diệt 
thì Tâm hữu ái của người ấy sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: Sarägapacchimacittassa uppädakkhane tesam 
saragam ci(tam uppajjati na nirujjhati nirujjhissafi na 
uppajjissafi, ifaresam sarägacitfassa uppädakkhane 
tesam sarãägam cittam uppajjati na nirujjhati nirujjhissati 
ceva uppajjissati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng, tâm 
hữu ái của những người ây đang sanh không phải đang diệt sẽ 
diệt sẽ không sanh; Còn vào sát-na sanh của tâm hữu á1 ngoài 
ra tâm hữu ái sanh lên lân sau cùng (Sarägapacchimacitta) 
thì Tâm hữu ái của những người ây đang sanh không phải 
đang diệt sẽ diệt lân sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam 
nirujjhissafi na uppajjissatfi, fassa sarägam ciffam 
uppajjati na nirujjhafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nảo sẽ diệt sẽ không sanh 
thì Tâm hữu ái của người ây đang sanh không phải đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: Tâm hữu ái của người nào đang 
sanh không phải đang diệt (Yassa saraägam cittam uppajjati 
na nirujjhati) là Câu mở. 


506 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Tâm hữu ái của người ấy sẽ diệt sẽ không sanh (Tassa 
saraägam cittam nirujjhissati na uppajjissati) là Câu hỏi. 
Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả 
hữu học tức ngay sát-na sanh của 8 tâm hữu ái (trừ tâm hữu 
ái sanh lên lần sau cùng) Và phàm Tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học tức ngay sát-na sanh của tâm hữu ái sanh lên lần 
sau cùng (UppädakkhanasamangI sarägapacchimacitta). 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
Do đó, câu vấn nảy là Câu Vấn Hoàn Bị 
(Puripunnapañhä), vẫn rằng: “Tâm hữu ái của người nào 
đang sanh không phải đang diệt thì Tâm hữu ái của người ấy sẽ 
diệt sẽ không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng 
cách nêu lên Phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
tức ngay sát-na sanh của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng là 
chỉ pháp của Câu mở và Câu hỏi lên trong về trước mà không 
có sự phản bác câu hỏi, như thuyết rằng: “Vào sát-na sanh 
của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng, tâm hữu ái của những 
người ấy đang sanh không phải đang diệt sẽ diệt sẽ không 
sanh (Sarägapacchimaci(tasa uppädakkhane tesam 
saragam ci(tam uppajjati na nirujjhati nirujjhissafi na 
uppajjissati),” rồi Ngài nêu lên 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học, tức ngay sát-na sanh của 8 tâm hữu ái (trừ 
tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng), là chi pháp duy nhất của 
Câu mở lên trong về sau có sự phản bác câu hỏi, như thuyết 
rằng: “Còn vào sát-na sanh của tâm hữu ái ngoài ra tâm hữu 
ái sanh lên lần sau cùng thì Tâm hữu ái của những người ấy 


Thượng Tọa Khải Minh 507 


Tâm Song 


đang sanh không phải đang diệt sẽ diệt lẫn sẽ sanh (ïtaresam 
sarägaci(fassa uppädakkhane fesam sarägam ci(fam 
uppajjati na nirujjhati nirujjhissati ceva uppajjissati ca) 
câu đáp trong câu vấn xuôi là Đáp Kết Luận (Sarũpadassana 
visajjanã) phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 


Trong câu vẫn ngược: Hay là Tâm hữu ái của người 
nào sẽ diệt sẽ không sanh (Yassa vã pana sarägam cittam 
nirujjhissati na uppajjissati) là Câu mở. 

Tâm hữu ái của người ấy đang sanh không phải đang diệt 
(Tassa sarägam cỉïttam uppajjati na nirujjhati) là Câu hồi. 


Chỉ pháp của Câu mở: Phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học, tức ngay sát-na sanh của tâm hữu ái sanh lên 
lần sau cùng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Hậu Vấn (Pacchãpañhä), 
vấn rằng: “Tâm hữu ái của người nào sẽ diệt sẽ không sanh 
thì Tâm hữu ái của người ấy đang sanh không phải đang diệt 
phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Đồng 
(Pativacanavisajjanäã) rằng: “Phải rồi!” (Ämantfä) là câu 
đáp chấp nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì Phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na sanh của tâm hữu 
ái sanh lên lần sau củng là chi pháp của câu mở ấy: Tâm hữu 
ái đang sanh không phải đang diệt. 


508 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ĐÔI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarãägam cỉttam na uppajjati 
nirujjhati, fassa sarägam ci(am na nirujjhissati 
uppajjissatrti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh đang 
diệt thì Tâm hữu ái của người ây sẽ không diệt sẽ sanh phải 
chăng? 

Đáp: “Không phải!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhissafi uppajjissat, tassa sarãägam ciffam na 
uppajjati nirujjhatiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nảo sẽ không diệt sẽ sanh 
thì Tâm hữu ái của người ây không phải đang sanh đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi:Tâm hữu ái của người nảo không 
phải đang sanh đang diệt (Yassa sarägam ciftam na 
uppajjati nirujjhati) là Câu mở. 

Tâm hữu ái của người ấy sẽ không diệt sẽ sanh (Tassa 
saraägam cittam na nirujjhissati uppajjissati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học tức ngay sát-na diệt của 8 tâm hữu ái. 


Thượng Tọa Khải Minh 509 


Tâm Song 


Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy, câu hỏi này là Câu Vấn Không (Moghapañhä), 
vấn rằng: “Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh 
đang diệt thì Tâm hữu ái của người ấy sẽ không diệt sẽ sanh 
phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Bác Bỏ 
(Patisedha visajjanä), rằng: “Không phải!” (No) là câu đáp 
đối lập lại chi pháp của Câu hỏi, bởi vì 4 Phàm nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học tức ngay sát-na diệt của § tâm hữu ái 
là chi pháp của Câu mở, cho dù tâm hữu ái của những người 
ấy không phải đang sanh mà đang diệt nhưng tâm hữu ái 
của những người ấy sẽ không diệt sẽ đồng sanh với nhau thì 
không có. 

Trong câu vẫn ngược: Hay là Tâm hữu ái của người nào 
sẽ không diệt sẽ sanh (Yassa vã pana sarägam cittam na 
nirujjhissati uppajjissati) là Câu mở. 

Tâm hữu ái của người ấy không phải đang sanh đang diệt 
(Tassa sarägam cỉïttam na uppajjati nirujjhati) là Câu hồi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có, thì Chi pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Không (Moghapañhä), 
vấn rằng: “Tâm hữu ái của người nào sẽ không diệt sẽ sanh 
thì Tâm hữu ái của người ấy không phải đang sanh đang diệt 
phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Hạn 
Chế (Pafikkhepa- visajjanã), rằng: “Không phải!,” là câu 


510 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
đáp ngăn lại chi pháp của Câu mở, bởi vì người mà tâm hữu 
ái sẽ không diệt nhưng sẽ sanh không có. 
GHICHÚ: + v Nghĩa là sẽ diệt 
© x Nghĩa là sẽ không diệt 
x Nghĩa là sẽ sanh 
v Nghĩa là sẽ không sanh 


Thượng Tọa Khải Minh 511 


Tâm Song 


"(1319 euq22gde8g+x 


#szủ#uwe8ủvgg) 
X đun2 nes 
ug[ uọ[ uws rý nnụ 
UIE} #12 }ŠIP #u JÿS*p 
“8un2 nes ug[ uọ[ 
h (JuES [ÿ In 0ÿ) 111) 
s* % (E1Ov8g1eseủ 
X A 626) 
1 nnụ 
UIE) E192 JÖIP Eu JÿS"€ 
(#£"gunq25edeög1 
#sữủ#u1gpvddn) 
zˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 3un2 ns ug[ tại queS 
1ÿ ñn I1) 
912 {ues #u JES"Z 
u12 n6s ưự[ ua[ 
(JES [ÿ ID tHIÿ) 111) 
s (E1Ov8g1eseủ 
Si 2 xepeddn) 
tự nụu uIÿ} 
#2 qugs u 3ÿS"T 
(neuf (neuf 
(Sợ | EM Í [ngụ | (wwssif | (pwssff | [mau 
sắp dnness | ngifed | °U ne[ | eddneu | egddneu | gu nẻỆ 
Tim quw | uuin; | dngN) feddn) | pessyqf | pessgqf | feddn) 
Lí 9S 1IDp HỆ) R 33Ip [n1IIN) [nIN) 33ID 
E khi 2uoq TN) n 3utp "es "ưEs đutp 
3uong | 2S | sssáp | quøs | J#4đ | 3uouy | 3uogj | pyạd 
Ỷ CA 3uouw | 3s33jIP | 3s3jIp | 2uouw 
5uoW | 2p | muụs 3S 3S qus 
3s uọw5 3utq dutq 


Thượng Tọa Khải Minh 


312 


Tâm Song 


2- Phần Đang Sanh Hiện Sanh 
(Uppäduppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarägam citta uppajjati, tassa 
saraägam ciftam uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào đang sanh thì Tâm hữu ái của 
người ây vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam uppannam, 
fassa sarãgam cittam uppajjafiti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người ây đang sanh 
phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa bhangakkhane fesam sarãgam 
cittam uppannam no ca fesam sarägam cittam uppajjati, 
sarägaciffassa uppädakkhane fesam sarägam ciffam 
uppannañceva uppajjatfi ca. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái, tâm của những người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng Tâm hữu ái 
của những người ấy không phải đang sanh; Còn vào sát-na 
sanh của tâm hữu ái thì tâm của những người ấy đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 515 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học, tức ngay sát-na sanh 
(Uppadakkhanasamang) của 6 tâm hữu ải. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. [Câu hậu vấn 
(Pacchäpañhä), đáp đồng (Pativacanavisajjanã)]. 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học, tức ngay sát-na diệt 
(Bhangakkhanasamanz1) của 8 tâm hữu ái. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học, tức ngay 
sát-na sanh của 8 tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu hoàn bị, đáp kết luận phân tích, bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjati, tassa 
saraägam ciftam na uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người ấy không phải vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Saräøacittassa bhangakkhane tesam 


saragam ci(tam na uppajjafi no ca fesam sarãgam 
cam na uppannam, viItarägaciítasamangIinam 


514 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


nirodhasamäpannãänam asaññasattänam tesam sarãgam 
cittam na ceva uppajjati na ca uppannam. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người ây không phải đang sanh nhưng tâm hữu ái của những 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn người 
hội đủ tâm ly ái (hoặc hội đủ sát-na tâm ly ái), người đang 
nhập Thiên diệt, người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm hữu ái 
không phải đang sanh, không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppannam, tassa sarägam cittam na uppajjatrti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại, thì Tâm hữu ái 
của người ây không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học, tức ngay sát-na diệt của 8 
tâm hữu ái. 

Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh quả tức hội đủ sát-na 
(KhanattayasamanøT) của 8l tâm ly ái (trừ § tâm tham), 
bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, Người lạc 
vô nhân đang sanh, đang chết trong cõi Vô tưởng. 


Thượng Tọa Khải Minh 3515 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà 
thôi. [Câu vấn hoàn bị (Paripunnapañhä), đáp kết luận 
(Saripadassanavisajjanäã) băng cách phân tích trực tiêp]. 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh tức hội đủ sát-na của 6l tâm ly ái (trừ 8 
tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, Người 
lạc vô nhân đang sanh, đang chết trong cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


516 Thượng Tọa Khải Minh 


š u01 
Nó 0A 109 
- 9 HQ"ỔN 
hàu -3IP 
X X X X Mọi L 
duqu 
SuEp 
IQn3N'P 
I# Á| 
X X X X 
6U }ES 
npIÔH'€ 
I§ 
ANH uIÿ) 
4 _ T 2 612 JŠIP 
0u }ÿS'£ 
I§ 
AM 1ÿ} 
2 Z có 2 #2 uES 
øu JÿS"[J 
(dieuued | (dieuued 
dn se) dn 6N) (dieu (dieu 
IẺ) tội | 1) uộig ueddn) | ueddn) 
mà sông | sóng | (WE BIẾT (pe[ | quả | tuộya | (pef 
mà ryud tựud uặẶố | eddn) | sông | sộng | [eddn) 
kìm p 2u0 2u0Y kg p ques 2ÿ0u 2#0u ques 
8uoq*ị 2ÿ0u 6u | 2È0U gu 8uosị sướq EU JÿS€ | EU1ES € sướq 
" 3ÿS CĐ | 3ÿS € RÐ ' IỊP 8A IP EIA 
911A rgd | e11A reud sướq s2utq 
3uouw | 5uou3 


317 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


3- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirodhuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa sarägam cittam nirujjhafi, tassa 
saraägam ciftam uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào đang diệt thì Tâm hữu ái của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rỗi!” 

Ván ngược: Yassa vã pana sarägam ciftam uppannam, 
fassa sarãgam cittam nirujjhati(i? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người ấy đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa uppädakkhane tesam sarãgam 
cittam uppannam no ca tesam sarägam ci(tam nirujjhati, 
sarägaci(tassa bhangakkhane tesam sarägam ciftam 
uppannañiceva nirujjhati ca. 

Vào sát-na sanh của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
hữu ái của những người ấy không phải đang diệt; Còn vào 
sát-na diệt của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang diệt. 


518 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na diệt của 8 
tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na sanh của 
6S tâm hữu ái. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay 
sát-na diệt của 8§ tâm hữu ảiI. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận bằng cách phân tích trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarãägam cittam na nirujjhati, tassa 
saraägam ciftam na uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
hữu ái của người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa uppädakkhane tesam sarägam 


citam na nirujjhafi no ca fesam sarägam cifftam na 
uppannam,  viI(arägaciítasamangInam nirodhasamä 


Thượng Tọa Khải Minh 519 


Tâm Song 


pannänam asaññasatfänam fesam sarãøam ciftam na 
ceva nirujjhati na ca uppannam. 

Vào sát-na sanh của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người ây không phải đang diệt nhưng tâm hữu ái của những 
người âyđang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn người 
hội đủ tâm ly ái (hoặc hội đủ sát-na của tâm ly ái), người 
đang nhập Thiên diệt, người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm 
hữu ái của những người ây không phải đang diệt, không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppannam, tassa sarägam ci(tam na nirujjhafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm hữu ái của 
người ây không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na sanh của 
8 tâm hữu ái. 

Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh quả tức hội đủ sát-na 
của 8] tâm hữu ái (trừ § tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi Vô tưởng. 


590 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận bằng cách phân tích trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh tức hội đủ sát-na của §l tâm hữu ái (trừ 
6 tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


Thượng Tọa Khải Minh 591 


Tâm Song 


Sưọn) 
0A199 
9 1013N 
:J3ID 
X X X X 0a † 
dỹqu 
đutp 
IONSN'P 
lý Áj 
X X X X TÚI VU 
6U }ES 
np !ÔH'€ 
Lư 
II UIỆ)} 
sã b 5 ^ E2 JIÐ 
EU }ÿS"c 
Lư 
TL) UIỆ} 
Tá 2 2 2 #2 qus 
#u 3ÿS"J 
(dieuued | (dieuued 
dn 8N) dn tị) R h 
lở tội | tế) uộig T tr 
n1 Ông) ki IA) bạo 3) 
(neuf vo nd nứ (neuf (qeqf[ | tẻyuội4 | tế uộig (neuf 
[ngu eN) | ai cập [nu 6N) | [nIN) sông} sông} [n1N) 
R đuoq1% 3u0q% R : g t R 
JIÐ 31EP | s0 gu | aẻoueu | 131 30Ep 1p 2#oq 2Éoq 13p 
3uoq kêu #9N đuoqM 3utq 6u JÿS€ | EUJES€ dutq 
' 3ÿSCP | 1ÿS € IÐ š Tp EIỊA IIp BIỊA 
911A đuEp | ứ1)A đup Tin TH 
rpud twud bài “. 
3uoqw | 2uouw 


Thượng Tọa Khải Minh 


322 


Tâm Song 
4- Phần Sanh (Uppädavära) 


Trong Phần Sanh này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftävära: 
Paccuppamna + afita + väãra) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vära) 


3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavära: Atita + 
anägøafa + vãra) 


4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam uppajjati, tassa 
saraägam ciftam uppajjitthãti? 

Tâm hữu ái của người nào đang sanh thì Tâm hữu ái của 
người ấy từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam uppajjittha, 
fassa sarãgam cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nảo từng sanh thì Tâm hữu 


ái của người ấy đang sanh phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


Tâm Song 


Đáp: Cittassa bhangakkhanc  vi(arägacitftassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannãänam asaññasattänam 
tcsam sarägam ciftam uppajjittha no ca fesam sarägam 
citam uppajjafi, sarägacitfassa uppädakkhanc tesam 
saraägam ciftam uppajjittha ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tất cả tâm hay vào sát-na sanh của 
tâm ly ái, người đang nhập Thiền diệt, người ở trong cõi Vô 
tưởng thì tâm của những người ấy từng sanh nhưng tâm hữu 
ái của những người ấy không phải đang sanh; Còn vào sát-na 
sanh của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người ấy từng 
sanh lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na sanh của 
8 tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 
Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của 
tât cả 89 tâm. 

4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh 
của 8Ï tâm ly ái (trừ 8 tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi Vô tưởng. 


594 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay 
sát-na sanh của 8 tâm hữu ái. 


Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận bằng cách phân tích trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjati, tassa 
saraägam ciftam na uppajjitthãti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người ấy không từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha) 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarãgam cỉttam na 
uppajjittha, tassa sarãgam ciftam na uppajjafiti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào không từng sanh thì 
Tâm hữu ái của người ấy không phải đang sanh phải chăng? 
Đáp: “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 


4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh 
của 8Ï] tâm ly ái (trừ 8 tâm tham). 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


Tâm Song 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn 
(Purepañhä), đáp ngược (Päligativisajjanä3). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của Câu mở không có, thì Chi pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không 
(Moghapañh3), đáp hạn chê (Patikkhepavisajjan8). 


596 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


F10310) 
0A 109 
0 1015N 
33IP 
u14 [ 
duqu 
SU,Ep 
19Qn3N' 


uIg) 
E2 1E} 

#09 3ŠIp 

tu }ES'€ 


tự ÁI uIg) 

#2 qus 
EU 3ÿS 

nD !ÔH'ế 


IỆ 
nụ 0ý} 
82 u6s 
8U 1S 
np IỦH'J 


(peffed 
dn 6N) 
qugs 
SUEp 


3uou» 


(eumifed 
dn eN)) 
ques 
sum 
3uo» 


(euanffed 
dn 8N) 
ques 
2un) 
3u0ou» 


(peffed 
-dn 6N) 
qus 
hì i40) 


2u0u% 


397 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Pacuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam uppajjati, tassa 
sarägam ciftam uppajjissafiti? 

Tâm hữu ái của người nảo đang sanh thì Tâm hữu ái của 
người ây sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: Sarägapacchimacittassa uppädakkhane tesam 
saragam ciffam uppajjatfi no ca fesam sarãgam ci(tam 
uppajjissafi, ifaresam sarägacitfassa uppädakkhane 
tesam sarägam cittam uppajjati ceva uppajjissati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm hữu ái khởi lên sau cùng 
(Sarägapacchimacitta) thì tâm hữu ái của những người ấy 
đang sanh nhưng tâm hữu ái của những người ấy sẽ không 
sanh; Còn vảo sát-na sanh của tâm hữu ái ngoài ra tâm hữu 
ái sanh lên sau củng thì tâm hữu ái của những người ấy đang 
sanh lẫn sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam uppajjissati, 
fassa sarãgam cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ sanh thì Tâm hữu ái 
của người ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassa bhangakkhanc  vi(arägacittassa 


uppädakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasatftãänam 


598 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


tecsam sarägam cittam uppajjissati no ca tesam sarãgam 
citam uppajjati, sarägacitfassa uppädakkhanc tesam 
saraägam ciftam uppajjissafi ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm hay vào sát-na sanh của tâm ly ái, 
người đang nhập Thiền diệt, người ở trong cõi Vô tưởng thì 
tâm hữu ái của những người ấy sẽ sanh nhưng tâm hữu ái của 
những người ấy không phải đang sanh; Còn vào sát-na sanh 
của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người ấy sẽ sanh lẫn 
đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na sanh của 
tâm hữu ái sanh lên sau cùng (tức trong tâm đông lực tham 
sau cùng). 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát- 
na sanh của tâm hữu ái (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp tức 
ngay sát-na diệt của tâm (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau 
cùng) nơi tâm hữu ái sẽ sanh. 


4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả 


Thượng Tọa Khải Minh 599 


Tâm Song 


thấp tức ngay sát-na sanh của tâm ly ái, nơi mà tâm hữu ái 
sẽ sanh. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt, Người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát- 
na sanh của tâm hữu ái (trừ tâm hữu ái sanh lên lân sau cùng). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 


550 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


(Ju#s 2u0q 3s đunu ưes đup [g nnụ 0rrị, ———y 


WES Tÿ In UIÿ [, 
(11Ae88euIe)euv1V) 

0p uÈH #'J V ô'] 
gnb 0p ug3 0A uýH #'T y ý, 
4————— {jues 8u0q) ạs 
ý "nH MẸ 


đu2 ns ug[ tại | 


(Ju#S 9S trg[ uS đutp Tg in trý J, 


^ 


@XXX©@ 


‡ to ugn[ 3uoA 
(tyAeueAvfeqqoTJ)  (eIegstIieseä3v}euIeuVy) 
UIE) 3Ä[ đu0p ộJ 1o uyn[ m1 ques 2uoA, 


qu#s 3S tý nụ trợ[_——————————>y 


uiẠ(.[ 2unS 04 q2J{[, I#2) 


3531 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Anamatagøasamsära nghĩa là vòng Luân hồi tử sanh 
(Samsära), khởi điểm ban đầu và kết thúc (Agøa), bất cứ ai 
cũng không biết được (Anamata), tức vòng tử sanh Luân hồi 
không ai có thể tìm thấy điểm khởi đầu và kết thúc. 


Trong lộ tâm đồng lực tham sanh lên lần sau cùng thì 
tâm sanh trước tâm đồng lực tham thứ 7 là ái sanh lên lần 
sau cùng (Sarägapacchimacitta) là nơi mà tâm hữu ái sẽ 
sanh lên nữa, còn tâm tính kể từ tâm hữu ái sanh lên lần sau 
cùng... trở đi cho đến tâm viên tịch Níp-bàn là tâm hữu ái sẽ 
không sanh lên nữa. 

Trong tất cả tâm mà nhóm tâm hữu ái sẽ sanh lên nữa, 
nếu tâm ấy là tâm đồng lực tham thì sẽ gọi là Tâm hữu ái 
(Sarägacitta), tâm ngoàải ra tâm đồng lực tham ấy thì sẽ gọi 
là Tâm ly ái (VItarägacitta). 


Trong tất cả tâm mà nhóm tâm hữu ái sẽ không sanh lên 
nữa thì tâm tính kế từ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho 
đến tâm đũ tịnh trong lộ A La Hán đạo, gọi theo ngôn từ Päli 
rằng: Người nào sẽ chứng đắc A La Hán đạo theo tuần 
tự từ tâm dũ tịnh (Yassa citfassa anantarä aøøamagøam 
pAafilabhissanti), trong Pä]i này Ngài ám chỉ tâm dũ tịnh trong 
lộ A La Hán đạo này theo Lý trực tiếp (#wukhayanaya), còn 
tâm ngoài ra thì tính kê từ tâm hữu ái sanh lên lần sau củng... 
cho đến tâm Thuận thứ (Anulomacitta) trong lộ A La Hán 
đạo là trình bày theo cách gián tiếp (Sađïsipacñranaya). 


Việc trình bày theo lãnh vực của tâm với cách gián tiếp 


559 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


này thì không thể xác định chắc chắc được nên mới nêu lên 
trong mỗi Song Đối (Yamaka) như trong Song đối này trong 
phần Đối Lập (Paeeanika) thì trình bày về lãnh vực của tâm, 
tính từ sát-na diệt của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho 
đến tâm Thuận thứ trong lộ A La Hán đạo, đối với tâm A La 
Hán đạo, gọi theo ngôn ngữ Päli rằng: Người đang chứng 
đắc A La Hán đạo (AggamagøasamangTnam) nghĩa là 
người hội đủ cả 3 sát-na sanh tức: Sát-na sanh, sát-na trụ hoặc 
sát-na diệt một sát-na nào (mỗi một sát-na) của tâm A La Hán 
đạo. Còn tâm tính từ tâm A La Hán quả thứ 1 sanh nối tiếp từ 
tâm A La Hán đạo (Arahattamagøänantaraphalacitta)... 
cho đến tâm viên tịch Níp-bàn, thì gọi theo ngôn ngữ Päl]i là 
bậc A La Hán (Arahantänam). 


Ngoạ trừ ra bậc đang nhập Thiền diệt 
(Nirodhasamäãpannäanam)) là trạng thái tâm không phải đang 
sanh không phải đang diệt, nếu là bậc Bất Lai khi xuất khỏi 
Thiền diệt thì tâm hữu ái sẽ phải sanh lên với Ngài nữa, nhưng 
nếu là bậc A La Hán thì không có tâm hữu ái sanh lên nữa. 

Còn Phạm thiên vô tưởng (Asaññasattänam) cũng là 
trạng thái tâm không phải đang sanh không phải đang diệt 
giống nhau, nhưng trong Bộ Tâm Song (Cittayamaka) này 
Ngài chỉ lấy riêng biệt vào sát-na đang sanh và đang chết mà 
không tính bọn Sắc nghiệp sanh lên trong thời bình nhật. 


GHI CHÚ: Từ Päli dịch trong cuối của từ như... 
SamangInam trong VItarägacittasamangInam thì sẽ dịch 
đơn thuân là người có “Tâm ly ái,ˆ đê làm cho khê hợp với từ 


Thượng Tọa Khải Minh 3555 


Tâm Song 


Aggamagøasamangnam dịch là “bậc A La Hán đạo' trong 
Đề Song (SaccaYamaka). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarägam cỉttam na uppajjati, tassa 
saraägam ciftam na uppajjissati? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người ấy sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: 7 Citasa bhangakkhance  vi(arägacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannänam asaññasattänam 
tesam sarägam cỉftam na uppajjafi no ca tesam sarägam 
citam na uppajjissafi, agøamagøasamangimnam yassa 
ciffassa ananfarä agøamagsam pa{ilabhissanfi tesam 
saraägam ciftam na ceva uppajjati na ca uppajjissati. 


Vào sát-na diệt của tâm hay vào sát-na sanh của tâm ly 
ái, người đang nhập Thiên diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm 
hữu ái của những người ấy không phải đang sanh nhưng tâm 
hữu ái của những người ây sẽ sanh; Còn bậc A La Hãn đạo là 
người hội đủ A La Hán đạo, tất cả bậc A La Hán hay những 
người nào sẽ chứng đắc A La Hán đạo theo tuần tự của tâm 
đũ tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh thì tâm hữu ái của những 
người ấy không phải đang sanh lẫn sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppajjissafi, tassa sarãgam ciftam na uppajjafIti? 


354 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không sanh thì Tâm 
hữu ái của người ấy không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: Sarägapacchimacittassa uppädakkhane tesam 
sarägam cittam nauppajjissati no ca tesam sarägam cittam 
na uppajjati, azøamagøasamangTnam arahantänam yassa 
ciffassa ananfarä agøamagsøam pa({ilabhissanfi tesam 
saraägam ciftam na ceva uppajjissati na ca uppajjati. 


Vào sát-na sanh của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng thì 
tâm hữu ái của những người ấy sẽ không sanh nhưng tâm hữu 
ái của những người ấy đang sanh; Còn bậc A La Hán đạo hay 
tất cả bậc A La Hán hay những người nào sẽ đắc A La Hán 
đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh 
thì tâm hữu ái của những người ấy sẽ không sanh lẫn không 
phải đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thâp, 3 bậc Thánh quả thâp tức 
ngay sát-na diệt của tâm (trừ tâm hữu ái sanh lên sau cùng: 
Sarägapacchimacitta) nơi tâm hữu ái sẽ sanh. 

4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả 
thâầp tức ngay sát-na sanh của tâm ly ái nơi mà tâm hữu ái 
sẽ sanh. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt, Người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng. 


Thượng Tọa Khải Minh 35355 


Tâm Song 


Và bậc A La Hán đạo tức hội đủ sát-na tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả tức hội đủ sát-na tâm tính từ A La 
Hán quả thứ 1 trong lộ A La Hán đạo... cho đến tâm viên 
tịch Níp-bàn. 


Bậc Bắt Lai tức hội đủ sát-na của tâm đũ tịnh trong lộ A 
La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Phàm tam nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp tức hội đủ sát-na của tâm kế từ ngay sát-na diệt của 
tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
sanh lên trước tâm dã tịnh trong lộ A La Hán đạo (theo Lý 
gián tiếp). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận bằng cách phân tích trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Phàm 
tam nhân. 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na sanh 
của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng (tức tâm đồng lực tham 
sau cùng). 


Và bậc A La Hán đạo tức hội đủ sát-na tâm A La Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả tức hội đủ sát-na của tâm kề từ tâm A 
La Hán quả thứ I trong lộ A La Hán đạo... cho đến tâm viên 
tịch Níp-bàn. 

Bậc Bắt Lai tức hội đủ sát-na của tâm đũ tịnh trong lộ A 
La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


556 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Phàm tam nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp tức hội đủ sát-na của tâm tính từ sát-na diệt của 
tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
sanh lên trước tâm dã tịnh trong lộ A La Hán đạo (theo Lý 
gián tiếp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận bằng cách phân tích trực tiếp). 

GHI CHÚ: Chi pháp theo Lý gián tiếp là trình bảy theo 
cách tóm tắt, còn việc trình bảy theo chi tiết thì xem trong bộ 
Đề Song. 


Thượng Tọa Khải Minh 357 


Tâm Song 


ưọi ugs 
25 tự nnu 
UIÿ) ÿu1 
IE} E2 
Tp tu 
1ÿS'P 


1ự ÁI uIg) 
#2 qus 
JÿS'€ 


(8unq2 nưs 
Ẻ[ uạ[ 
(JÚữS [ự 
I1) U18) 
11)) IỆ 
I1 018) 
812 qugs 
6u 1S”€ 


Vai 


u12 nữs 
Ẻ[ uạ[ 
(JlES [ý 
I1 01g) 
812 qugs 
6u 3ÿS"J 


(peffed 
dn 8N) 
qus 
SU_Ep 


2u0q» 


(nøs 
sưfed 
dn 8N) 
ques 


3u0% 3S 


(nữs 
suffed 
dn 6N) 
ques 
2u01 3S 


(peffed 
dn eN) 
qus 
S,Ep 


2u0ou% 


(nef 
trddn) 
qus 
sướq 


(8essịf 
feddn) 
(ues 2S 


(esstf 
feddn) 
qus 3S 


Thượng Tọa Khải Minh 


338 


Tâm Song 


0Ép 
uựt #[ V 
tự J0 


0p 
tÿu 8| V 
ỏ[ đuo1 
qu]) np 
WE.L'S 


339 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


4-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitänägatavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarãgam cittam uppajjittha, tassa 
saraägam ciftam uppajjissafiti? 

Tâm hữu ái của người nào từng sanh thì Tâm hữu ái của 
người ây sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: AgøamagøasamangIinam arahanfãnam yassa 
ciffassa ananfarä agøamagsam pa{ilabhissanfi tesam 
saragam cittam uppajjittha no ca tesam sarägam ciffassa 
uppajjissati, itaresam fesam sarägam cittam uppajjittha 
ceva uppajjissati ca. 

Bậc hội đủ A La Hán đạo hay tất cả bậc A La Hán hay 
những người nảo sẽ đắc A La Hán đạo theo tuần tự của tâm 
đã tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh thì Tâm hữu ái của những 
người ấy từng sanh nhưng tâm hữu ái của những người ấy sẽ 
không sanh; Còn người ngoài ra đó thì Tâm hữu ái của những 
người ấy từng sanh lẫn sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vä pana sarãgam cittam uppajjissati, 
fassa sarägam cittam uppajjitthãti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ sanh thì Tâm của 
người ây từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


540 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Bậc A La 
Hán đạo tức hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả tức hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm 
A La Hán quả thứ I trong lộ A La Hán đạo... cho đên tâm 
viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bắt Lai quả tức hội đủ sát-na tâm đũ tịnh trong lộ A 
La Hán đạo (theo Lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do không có ái ngăn chặn 
trong giai đoạn ấy, gồm có: Phàm hữu phần tam nhân, 3 
bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp tức hội đủ 
sát-na của tâm kể từ ái sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhất Lai quả, bậc Bắt Lai đạo, bậc Bắt Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì là bậc 
Bât Lai quả tức hội đủ sát-na của tâm tính kê từ ái sanh lên 
lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ trong lộ A La Hán đạo 
(theo Lý gián tiêp). 

Và người sẽ chứng đắc 4 đạo theo tuần tự do không có 
ái ngăn chặn trong giai đoạn đó, gôm có: 4 Phàm nhân hữu 


Thượng Tọa Khải Minh 341 


Tâm Song 


phần tức hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng Luân hồi tử 
sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm 
đồng lực tham thứ 6 sanh trước tâm đồng lực tham thứ 7 là ái 
khởi hiện lần sau cùng. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: 4 Phàm nhân hữu phân, bậc Nhập Lưu đạo, bậc 
Nhập Lưu quả... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc 
Thánh quả thấp... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc 
Thánh quả thấp tức hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng Luân 
hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho 
đến tâm đồng lực tham thứ 6 sanh trước tâm đồng lực tham 
thứ 7 là ái khởi hiện lần sau cùng. 

4 Phàm nhân vô phần sẽ không đắc đạo tức hội đủ sát- 
na của tâm tính từ vòng Luân hồi tử sanh... cho đến không 
tìm thấy được điểm tận cùng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu hoàn bị, phân tích kết luận bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ chứng đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần 
tức hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử 


549 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


sanh... cho đến không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho 
đến tâm đồng lực tham thứ 6 sanh trước tâm đồng lực tham 
thứ 7 là ái khởi hiện lần sau cùng. 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, bậc Nhập Lưu đạo, bậc 
Nhập Lưu quả... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc 
Thánh quả thấp... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc 
Thánh quả thấp tức hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng Luân 
hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho 
đến tâm đồng lực tham thứ 6 sanh trước tâm đồng lực tham 
thứ 7 là ái khởi hiện lần sau cùng. 

4 Phàm nhân vô phần sẽ không đắc đạo tức hội đủ sát- 
na của tâm tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử sanh... cho đến 
không tìm thấy được điểm tận cùng. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjittha, tassa 
saraägam ciftam na uppajjissafIti? 


Thượng Tọa Khải Minh 345 


Tâm Song 

Tâm hữu ái của người nào không từng sanh thì Tâm hữu 
ái của người ây sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 

Vấn ngược; Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppAjjissati, tassa saragam ciftam na uppajjitthãti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không sanh thì Tâm 
hữu ái của người ây không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của Câu mở không có, thì Chi pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không 
(Moghapañhä), đáp hạn chế (Patikkhepa- visajjanã). 
Trong câu vấn ngược: bậc A La Hán đạo tức hội đủ sát- 
na của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả tức hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm 
A La Hán quả thứ 1 trong lộ A La Hán đạo... cho đến tâm 
viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bắt Lai quả tức hội đủ sát-na của tâm đũ tịnh trong 
lộ A La Hán đạo (theo Lý trực tiêp). 

Người sẽ chứng đắc 4 đạo theo tuần tự do không có ái 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gôm có: Phàm tam nhân. 3 


344 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp tức hội đủ sát- 
na của tâm tính từ ái khởi hiện lân sau cùng... cho đên tâm 
thuận thứ trong lộ A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: bậc Nhất Lai quả, bậc Bắt Lai đạo, bậc Bắt Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì là bậc 
Bắt Lai quả tức hội đủ sát-na của tâm tính từ ái khởi hiện 
lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ A La Hán đạo 
(theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn 
(Purepañhä), đáp ngược (Päligativisajjan3). 


Thượng Tọa Khải Minh 3545 


Tâm Song 


(dreuI8ủeuIese828eue833v) 
0Ép uỆH #'J 
V2p đuưng2 8uep Ion3Nj 


(nusssrqeifed IeZ8eu1e2Zđe g161u6ưe 6SSE61JI2 6SSE X) 
quÏ} np u6Ig} 11 ä) uyn) 094 J, 
0Ẻp UẸH #'J V 2gp 8un2 3S ton3N 
Z1 


| 


đen 9Ä) ÁI o4 [, 


———————H #'J V 2É 


- 


11) tẺ2 Ô'J 


0Ẻp uEH #8] V § 


dạn ue13 Á[ S3N1———T 


0995655 .. 


>I[IES 3S [ý IỊ IE,L—> 


®@@@@@@@@@ GXSXOG XS» 


2un2 nẽs ug[ 1O uộI ƒV 


1ọn8u 1ôu 10A ues 8u1 ïg nn( 0rýJ, 


ỒrT urý[, 86H ñqa Ẩ#q qu\1[, 


Thượng Tọa Khải Minh 


346 


Tâm Song 


(eu„IIf 
dd 6N) 
qus 
2un) 


2u0q» 


(pess[f 
vddn eN) 
qus 


2u0% 3S 


(ness1[f 
gvddn sN) 
ques 
2u0 2S 


(eu„If 
dd 6N) 
ques 
2un) 


3u0ou% 


(8esstf 
feddn) 
(ues 2S 


(esstf 
teddn) 
qu#s 3S 


34? 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


quj) np 
uÿJ'y 


Thượng Tọa Khải Minh 


348 


Tâm Song 
5- Phần Diệt (Nirodhavara) 


Trong Phần Diệt này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftaväãra: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänä gatavãra: 
Paccuppanna cọng anäøata + vära) 


3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavära: Atita + 
anägata + väãra). 


5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannäfitavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarãgam cỉttam nirujjhati, tassa 
saraägam ciftam nirujjhi(thãti? 

Tâm hữu ái của người nào đang diệt thì Tâm hữu ái của 
người ây từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vắn ngược: Yassa vã pana sarãgam cittam nirujjhittha, 
fassa sarãgam cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nảo từng diệt thì Tâm hữu 
ái của người ây đang diệt phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 349 


Tâm Song 


Đáp: Cittassa uppädakkhanc vi(arägacittassa 
bhangakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasattänam 
tesam sarägam ci(tam nirujjhittha no ca tesam sarägam 
citam nirujjhati, sarägaci(fassa bhangakkhane tesam 
saraägam ciftam nirujjhittha ceva nirujjhati ca. 

Vào sát-na sanh của tất cả tâm hay vào sát-na diệt của 
tâm ly ái, người đang nhập Thiền diệt, người đang ở trong 
cõi Vô tưởng thì tâm hữu ái của những người ấy từng diệt 
nhưng Tâm hữu ái của những người ấy không phải đang diệt; 
Còn vào sát-na diệt của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người ấy từng diệt lẫn đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na diệt của 8 
tâm hữu ái. 
Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, § bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tât cả 89 tâm. 


4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt 
của 68] tâm ly ái (trừ § tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 


Vô tưởng. 


550 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay 
sát-na diệt của 8§ tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na nirujjhati, tassa 
saraägam citftam na nirujjhitthäti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
hữu ái của người ây không từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhittha, tassa saragam cittam na nirujjhafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không từng diệt thì 
Tâm hữu ái của người ây không phải đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 
89 tâm. 
4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt 
của 8Ï] tâm ly ái (trừ 8 tâm tham). 


Thượng Tọa Khải Minh 551 


Tâm Song 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giông nhau. (Câu vân không, đáp 
hạn chế). 


559 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


F10310) 
0A 109 
0 1015N 
-‡IP 
u14 [, 
duqu 
S,Ep 
19Qn3N' 


1ÿ ÁI uIg) 
#9 JIp 
gu 3ÿS'€ 


IỆ 
n0 06) 
#2 JIp 
gu 3ÿS"£ 


urự) 
g2 10) 

612 Ies 

8u 1ÿS*] 


(peuff 
nu 6|) 
3đIp 8up 

3u0ou» 


(eu„uff 

nu 6N) 

3Ip 2u) 
3uo» 


(eun„uff 

nu 8N) 

13Ip 2un) 
3u0u» 


(peuff 
nu 8N) 
1ÖIp 2uep 

2u0u% 


(euwuf 
[n1IN) 
33Ip 
3u 


(eunwuf 
f[n1IN) 
13IP 
2u 


(neuf 
[n1IN) 
3jIp 
sướq 


353 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarãgam cittam nirujjhati, tassa 
saraägam ciftam nirujjhissaftrti? 

Tâm hữu ái của người nào đang diệt thì Tâm hữu ái của 
người ây sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: Sarägapacchimacitfassa bhangakkhane tesam 
saragam ci(tam nirujjhati no ca tesam sarägam ci(tam 
nirujjhissafi, ïifaresam sarägacittassa bhangakkhane 
tesam sarägam ci(tam nirujjhati ceva nirujjhissati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm hữu ái sanh lên lân sau cùng thì 
tâm hữu ái của những người ây đang diệt nhưng tâm hữu ái 
của những người ây sẽ không diệt; Còn sát-na diệt của tâm 
hữu ái ngoài ra tâm hữu ái sanh lên lân sau cùng thì Tâm hữu 
ái của những người ây đang diệt lần sẽ diệt. 

Ván ngược: Yassa vã panasarägam cittam nirujjhissati, 
fassa sarãgam cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ diệt thì Tâm hữu ái 
của người ây đang diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassa uppädakkhanc vi(arägacitftassa 
bhangakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasattänam 
tesam sarägam cif(am nirujjhissati no ca tesam sarägam 


354 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


citam nirujjhati, sarägaci(tassa bhangakkhane tesam 
saraägam ciftam nirujjhissati ceva nirujjhati ca. 

Vào sát-na sanh của tâm hay vào sát-na diệt của tâm ly 
ái, người đang nhập Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì 
tâm hữu ái của những người ấy sẽ diệt nhưng tâm hữu ái của 
những người ấy không phải đang diệt; Còn vào sát-na diệt 
của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người ấy sẽ diệt lẫn 
đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức sát-na diệt của tâm hữu 
ái sanh lên lần sau cùng (Sarãga pacchimacitta). 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức sát-na 
diệt của tâm hữu ái (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp) 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp tức 
ngay sát-na sanh của tâm nơi mà tâm hữu ái sẽ diệt. 

4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả 
thấp tức ngay sát-na diệt của tâm ly ái nơi mà tâm hữu ái sẽ sanh. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 3555 


Tâm Song 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát- 
na diệt của tâm hữu ái (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp) 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarãägam cittam na nirujjhati, tassa 
saraägam ciftam na nirujjhissatrti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
hữu ái của người ây sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: 7 Cifasa uppädakkhanc  vi(arägacitftassa 
bhangakkhane nirodhasamäpannanam asaññsattänam 
tesam sarägsam ciífam na nirujjhaf no ca tesam 
saraägam cittam na nirujjhissafti, azøamaøøasamangInam 
arahanftänam vassa ci(fassa ananfarä aøøamagøam 
pafilabhissanfi tesam sarãägam cittam na ceva nirujjhati 
na ca nirujjhissati. 


Vào sát-na sanh của tâm hay vào sát-na diệt của tâm ly ái, 
bậc đang nhập Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm hữu 
ái của những người ấy không phải đang diệt nhưng tâm hữu 
ái của những người ấy sẽ diệt; Còn bậc A La Hán đạo hay tất 
cả bậc A La Hán, những người nào sẽ chứng đắc A La Hán 


556 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh 
thì tâm hữu áI của những người ây không phải đang diệt lân 
sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhissati, tassa sarãägam ci(tam na nirujjhafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
hữu ái của người ây không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: Sarägapacchimacittassa bhangakkhane 
(tecsam sarägam ci(tam na nirujjhissafi no ca tesam 
saragam cií(fam na nirujjhafi, aøøamaøøasamangInam 
arahanftänam vassa ci(fassa ananfarä aøøamagøam 
pafilabhissanti (esam sarägam ci(tam na ceva nirujjhissati 
na ca nirujjhati. 


Vào sát-na diệt của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng thì 
tâm hữu ái của những người ấy sẽ không diệt nhưng tâm hữu 
ái của những người ây đang diệt; Bậc hội đủ A La Hán đạo, 
tất cả bậc A La Hán hay những người nào sẽ chứng đắc A La 
Hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh là người hội đủ tâm 
dũ tịnh thì tâm hữu ái của những người ấy sẽ không diệt lẫn 
không phải đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thâp, 3 bậc Thánh quả thâp gọi là 
ngay sát-na sanh của tâm nơi mà tâm hữu ái sẽ diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 357 


Tâm Song 


4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là ngay sát-na diệt của tâm ly ái nơi mà tâm 
hữu ái sẽ sanh. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 


Và bậc A La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La 
Hán đạo (KhanattayasamangI Arahattamagøacitta) 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na tâm tính từ tâm A 
La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến tâm 
viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bắt Lai quả gọi là hội đủ sát-na tâm đũ tịnh trong lộ 
đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp — Mukha yanaya) 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ tâm sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần 
sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhất Lai quả, bậc Bắt Lai đạo, bậc Bắt Lai quả... 


558 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm 
sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý gián tiếp 
— Sadisipacaranad). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp) 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na diệt 
của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng. 


Và bậc A La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La 
Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo cách Lý trực tiếp) 

Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ 
sát-na của tâm tính từ tâm sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh 
lên lần sau cùng (Sarãga - pacchimacitta)... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 


Thượng Tọa Khải Minh 559 


Tâm Song 


gồm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chận sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chận sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm 
sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ tâm A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


560 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


tự ÁI uIg) 
^ X X ˆ 09 JIp 
gu 3ÿS"y 


361 


#2 uzs 
6u 3ÿS"€ 


IIES IE 
In 0E) 
1M)) IỆ 
„ va sa „» nnN 0E) 
#9 JIp 
tu 3ÿS'£ 


“sun2 
IS TE 
2 * X Tớ nụ 0u) 
619 39IP 
6u 16S"J 


(peqf | (esstqƒf | (gesstuf |  (peuf (neuf 
[natu 6N) | [napu 6N) | fnapu 6N) | [ngu 6N) | EnHHIN) 
!jIp 2utp | 1$tp BP  |1j1p8urp| 3p 

3uouw | 2uouw as | 2uouy ạs | 3uog3 3utq 


(ness | (nessịq 
[mmN) | ffnn) | TRƠN) 


11D9S | ÉIP92S | sự 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


“snb 
ý 8| 
v9?‡Èq§ 


0p 
tiêu 6Ị 
V?ÈW'¿ 


qu]) np 
LƯU ẬNG 


F10310) 
0A 109 
0 1015N 
-33IP 
uoaI.L 
duqu 
SuEp 
tQn3N'S 


Thượng Tọa Khải Minh 


362 


Tâm Song 


5-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitaänägatavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam nirujjhittha, tassa 
saraägam ciftam nirujjhissaftrti? 

Tâm hữu ái của người nảo từng diệt thì Tâm hữu ái của 
người đó sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: AgøamagøasamangIinam arahanfänam yassa 
ciffassa ananfarä agøamagsøam pa{ilabhissanfi tesam 
saraägam cif(am nirujjhittha no ca tesam sarãgam cittam 
nirujjhissati, itaresam tesam sarägam cif(am nirujjhittha 
ceva nirujjhissatfi ca. 

Người hội đủ A La Hán đạo hay tất cả bậc A La Hán hay 
những người nào sẽ chứng đắc A La Hán đạo theo tuân tự của 
tâm dũ tịnh là người viên mãn tâm dũ tịnh thì tâm hữu ái của 
những người từng diệt nhưng tâm hữu ái của những người 
đó sẽ không diệt, người ngoài ra đó thì tâm hữu ái của những 
người ây từng diệt cùng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vãpanasarägam cittam nirujjhissati, 
fassa saragam ciftam nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ diệt thì Tâm hữu ái 
của người đó từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Ämantä). 


Thượng Tọa Khải Minh 365 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hắn đạo gọi là hội đủ sát-na tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ ÏI trong tâm lộ A La Hán đạo... cho 
đên tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội 
đủ sát-na của tâm tính từ sát-na diệt của ái sanh lên lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ sát- 
na diệt của ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Và người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gôm có: 4 Phàm hữu phân 


564 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


(Bhabbaputhujjana) gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi 
điểm ban đầu cho đến ngay sát-na sanh của ái sanh lên lần 
Sau cùng. 


Nếu có ái sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì gồm có: 4 Phàm 
nhân hữu phân, bậc Nhập Lưu đạo. bậc Nhập Lưu quả... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc 
Thánh quả thấp... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc 
Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na tâm tính từ vòng Vô 
thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban 
đầu cho đến sát-na sanh của ái sanh lên lần sau cùng. 


4 Phàm nhân vô phần sẽ không đắc đạo gọi là hội đủ 
sát-na của tâm tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... cho 
đến không tìm thấy điểm tận củng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp) 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn chặn trong giai 
đoạn đó, gồm có: 4 Phàm hữu phần gọi là hội đủ sát-na của 
tâm tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy 
được khởi điểm ban đầu cho đến sát-na sanh của ái sanh lên 
lần sau cùng. 


Thượng Tọa Khải Minh 365 


Tâm Song 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, bậc Nhập Lưu đạo, bậc 
Nhập Lưu quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc 
Thánh quả thấp... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc 
Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na tâm tính từ vòng Vô 
thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban 
đầu cho đến sát-na sanh của ái sanh lên lần sau cùng. 

4 Phàm nhân vô phần (Abhabbaputhujjana) sẽ không 
đắc được 4 đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng Vô 
thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy điểm tận cùng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn 
(Pacchäpañhä), đáp đồng (Pativacanavisajjanä). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cïttam na nirujjhittha, tassa 
saraägam cittam na nirujjhissatrti? 

Tâm hữu ái của người nào không từng diệt thì Tâm hữu 
ái của người đó sẽ không diệt phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi) 


566 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhissafi, tassa sarägam cittam na nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
hữu ái của người đó không từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (Nirujjhittha). 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Không có, 
khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của Câu hỏi: 
Cũng không có giỗng nhau. Câu vấn không (Moghapañhã), 
đáp hạn chế (Patikkhepa- visajjanä). 


Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ ÏI trong tâm lộ A La Hán đạo... cho 
đến tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 

Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội 
đủ sát-na của tâm tính từ sát-na diệt của ái sanh lên lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Thượng Tọa Khải Minh 367 


Tâm Song 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chận sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ sát- 
na diệt của ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có (Câu tiền vấn 
(Purepañhä), đáp ngược (Päligativisajjan3). 


568 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


“——†|$IP 35 tự nnụ uự,J, 


“——]ởIpP đu0u 9s Ig nu uưg J, 


G)....4+X+ X*).. 
66XXĐG@-019612613%6G6... 


0Ẻp uEH £J V 2gp ởJ 3un2 nes uÿ[ tộ[ từng n IV nựp ueq 
uI9Ip 103 2önp Ẩgg) uy 8u rọg uợn| Ẩn) 0A. 


h 10n8u [Öu1 LỌA J3Ip 2u1) tý nụ 0ý [ 


ộ”T tr,[ 0q n1 utạt[, £ÿq quuL, 


369 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


(eumuf 
ƒn1u #Nj) 
1Ip 2u 

3uou» 


(nesstf 
[nxtu #N) 
13p 
2u0% 3S 


(pesstf 
[nu #N) 
tp 
3u0w1 3S 


(eunuƒ 
[nxtu #N) 
1jIp 2u 

2u0ou% 


(eu„ụu 
f[n1IN) 
33Ip 
øun[ 


(nessu 
[[nN) 


3jID 3S 


(nesstq 
[[n1IN) 
11D 3S 


(6q 
f[n1IN) 
33Ip 
3u1L 


Thượng Tọa Khải Minh 


370 


Tâm Song 


6- Phần Sanh Diệt 
(Uppädanirodhavära) 


Trong phần Sanh Diệt này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afita + väãra) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna +anägata + vãra) 


3. Phần Quá Khứ Vị lai (Atitänägatavãra: Atita + 
anägata + väãra). 


6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam uppajjati, tassa 
saraägam ciftam nirujjhitthãti? 

Tâm hữu ái của người nào đang sanh thì Tâm hữu ái của 
người đó từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam nirujjhittha, 
fassa sarãgam cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nảo từng diệt thì Tâm hữu 
ái của người đó đang sanh phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 571 


Tâm Song 


Đáp: Cittassa bhangakkhanc  vi(arägacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasatftãänam 
tecsam sarägam ci(tam nirujjhi(tha no ca fesam sarãgam 
citam uppajjafi, sarägacitfassa uppädakkhanc tesam 
saraägam ciftam nirujjhittha ceva uppajjatfi ca. 


Vào sát-na diệt của tất cả tâm hay vào sát-na sanh của 
tâm ly ái, người đang nhập Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng 
thì tâm hữu ái của những người đó từng diệt nhưng Tâm hữu 
ái của những người đó không phải đang sanh, vào sát-na sanh 
của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người đó sẽ diệt lẫn 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na sanh 
(UppadakkhanasamangT) của 8 tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là ngay sát-na diệt của tất cả 
S9 tâm. 

4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là ngay sát-na 
sanh của 81 tâm ly ái (trừ § tâm tham) 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 


579 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 


Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay 
sát-na sanh của 8 tâm hữu ái. 


Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjati, tassa 
saraägam ciftam na nirujjhitthäti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người đó không từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarãgam cỉttam na 
nirujjhittha, tassa sarägam cittam na uppajjatrti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không từng diệt thì 
Tâm hữu ái của người đó không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: 4 
Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là ngay sát-na diệt 
(BhangakkhanasamangT) của tất cả 89 tâm. 


Thượng Tọa Khải Minh 375 


Tâm Song 

4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là ngay sát-na 
sanh của 8T tâm ly ái (trừ § tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vẫn, đáp ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giông nhau. (Câu vân không, đáp 
hạn chế). 


3574 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Sượn} 
0A 109 
9 1015N 
3P 
ta [ 
dÿuu 
Sư,Ep 
1Qn3N' 


uIg) 
E2 1E} 

#09 JŠIp 

tu }ES'€ 


1ÿ ÁI uIg) 
#2 ques 
gu ÿS"£ 


lý 

nN tuig} 
#2 ques 
tu 3ÿS*J 


(peffed 
dn 6N) 
ques 
SuEp 


3uou» 


(eu„uf 
[nxtu #N) 
3Ip 2u) 

3uo» 


(eu„wf 
[nu #N) 
13Ip 2un) 

2u0u» 


(neffed 
dn #N) 
qus 
SuEp 


2u0u% 


(eumuf 
[n1IN) 
33Ip 
3u1L 


(eunwuf 
[n1IN) 
13p 
2u 


375 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam uppajjati, tassa 
saraägam ciftam nirujjhissaftrti? 

Tâm hữu ái của người nào đang sanh, thì Tâm hữu ái của 
người đó sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vãpanasarägam cittam nirujjhissati, 
fassa sarãgam cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ diệt thì Tâm hữu ái 
của người đó đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassa bhangakkhanc vi(arägacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannãänam asaññasattãänam 
tesam sarägam cittam nirujjhissati no ca tesam sarägam 


citam uppajjafi, sarägaciftfassa uppädakkhanc tesam 
saraägam ciftam nirujjhissati ceva uppajjafi ca. 


Vào sát-na diệt của tâm hay vào sát-na sanh của tâm ly 
ái, người đang nhập Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì 
tâm hữu ái của những người đó sẽ diệt nhưng tâm hữu ái 
của những người đó không phải đang sanh, vào sát-na sanh 
của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người đó sẽ diệt lẫn 
đang sanh. 


576 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 8 
tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi 
là ngay sát-na diệt của tâm (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau 
cùng) nơi tâm hữu ái sẽ diệt. 

4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả 
thấp gọi là ngay sát-na sanh của tâm ly ái nơi mà tâm hữu ái 
sẽ diệt. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân. 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay 
sát-na sanh của 8 tâm hữu ải. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 


Ván xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjati, tassa 
saraägam ciftam na nirujjhissatrti? 


Thượng Tọa Khải Minh 377 


Tâm Song 


Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người đó sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: 7 Cittassa  bhangakkhane  vifaragaciftssa 
uppädakkhane nirodhasamäpannãänam asaññasattänam 
tesam sarägam cittam na uppajjafi no ca tesam sarãägam 
cam na  nirujjhissaf, agøamagøøasamangInam 
arahanam vassa cifassa ananfarä aøøamagøam 
pafilabhissanfi tesam sarägam ci(tam na ceva uppajjati 
na ca nirujjhissati. 


Vào sát-na diệt của tâm hay vào sát-na sanh của tâm ly 
á1, người đang nhập Thiên diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm 
hữu ái của những người đó không phải đang sanh nhưng tâm 
hữu ái của những người đó sẽ diệt, người đang đắc A La Hán 
đạo, tât cả bậc A La Hán, những người nào sẽ đặc A La Hán 
đạo theo tuân tự của tâm dũ tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh 
thì tâm hữu ái của những người đó không phải đang sanh lẫn 
sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhissafi, tassa sarãägam cittam na uppajjatiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
hữu ái của người đó không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


578 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi 
là ngay sát-na diệt của tâm (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau 
cùng) nơi tâm hữu ái sẽ diệt. 

4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả 
thấp gọi là ngay sát-na sanh của tâm ly ái nơi mà tâm hữu ái 
sẽ diệt. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và bậc A La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La 
Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ sát-na diệt của ái sanh lên lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc đạo. 


Thượng Tọa Khải Minh 579 


Tâm Song 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhất Lai quả, bậc Bắt Lai đạo, bậc Bắt Lai quả... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ sát- 
na diệt của ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đặc đạo (theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Bậc A 
La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ l trong lộ đặc A La Hán đạo... cho đên 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đặc A La Hán đạo (theo Lý trực tiêp). 

Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gôm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thâp, 3 bậc Thánh quả thâp gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ sát-na diệt của ái sanh lên lần sau cùng... cho 
đên tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 


580 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


gồm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ sát- 
na diệt của ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 581 


Tâm Song 


“————— ]Ip 810 3s ý nu 0g, >l* JIP 3S tự nnụ ttg—— 
ques 8uep rgqd Zuow tý nnụ urý.L 


qu#s 3up ques đup 2uouq» 
Sơ Tg nn ug [, rự nnụ À° 


2stoG D909996° bào - 


0p uEH #'J V 2ED Ó'] đun Tngs uÿ[ ti u6S 21 TV 
191D 103 3ỏnnp Ấy) ữIụ 2u0[ to uợn[ Ẩn) 0A 


ộ”T trý.[, 0q nạt tiọu [, Ẩ¿g quI1L 


Thượng Tọa Khải Minh 


382 


Tâm Song 


(2un2 
IIES TẾ 
I0 0E) 
411) UIE) 
ÿ2199 
t9 JŠIp 
#u 3ÿS'£ 


(tp 
9S lý INW 
UIE) gui 
LOU) Iÿ 
nn 0ý} 
LẠIR) ques 
6u 1ÿS"£ 


(peffed 
dn 6N) 
qus 
SU_Ep 


3u0q3» 


(nesstuf 
[n1tu #N) 
13p 
3u0% 3S 


ÐEssIuƒ 
[nu #N) 
33Ip 
3u0w1 3S 


(peffed 
dn #N)) 
qus 
hì i40) 


2u0ou% 


(neff 
vddn) 
ques 

sướq 


(nessịu 
[[nN) 


3jID 9S 


(nesstuf 
[n1IN) 
3ÖID 9S 


(neff 
sddn) 
qugs 

sướq 


Iý 

nỊH 0ÿ} 
#2 ques 
tu 3ÿS*J 


385 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


“snb 
ý EỊ 
v9?ÿq'L 


0p 
tưẽu Ị 
v?‡q9 


qu]) np 
`. ÂN 


F10310) 
0A 109 
0 1015N 
-33IP 
u14 [ 
duqu 
SuEp 
19Qn3N' 


Thượng Tọa Khải Minh 


384 


Tâm Song 


6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitaänägatavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarãgam cittam uppajjittha, tassa 
saraägam ciftam nirujjhissaftrti? 

Tâm hữu ái của người nào từng sanh thì Tâm hữu ái của 
người đó sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: AgøamagøasamangIinam arahanfãnam yassa 
ciffassa ananfarä agøamagsam pa{ilabhissanfi tesam 
saraägam cittam uppajjittha no ca tesam sarãägam ci(tam 
nirujjhissati, itaresam tesam sarãgam cittam uppajjittha 
ceva nirujjhissafi ca. 

Người hội đủ A La Hán đạo hay tất cả bậc A La Hán, 
những người nào sẽ đắc A La Hán đạo theo tuần tự của tâm 
đã tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh thì tâm hữu ái của những 
người đó từng sanh nhưng tâm hữu ái của những người đó sẽ 
không diệt, người ngoài ra đó thì tâm hữu ái của những người 
đó từng sanh lẫn sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vãpanasarägam cittam nirujjhissati, 
fassa sarãgam cittam uppajjitthäti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nảo sẽ diệt thì tâm hữu ái 
của người đó từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Thượng Tọa Khải Minh 385 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đăc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ sát-na diệt của ái sanh lên lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chận sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chận sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ sát- 
na diệt của ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đặc A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Và người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gôm có: 4 Phàm hữu phân gọi 


586 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


là hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng vô thủy Luân hôi tử 
sanh... không tìm thây khởi điêm ban đâu cho đên sát-na 
sanh của ái sanh lên lân sau cùng. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: 4 Phàm hữu phân, bậc Nhập Lưu đạo, bậc Nhập 
Lưu quả... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc Thánh 
quả thấp... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng vô thủy 
Luân hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho 
đến sát-na sanh của ái sanh lên lần sau cùng. 


4 Phàm vô phần sẽ không đắc đạo gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử sanh... cho đến 
không tìm thấy điểm tận củng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Người 
sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn chận trong 
giai đoạn đó, gồm có: 4 Phàm hữu phần gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát-na sanh của ái sanh lên 
lần sau cùng. 


Thượng Tọa Khải Minh 3587 


Tâm Song 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: 4 Phàm hữu phần, bậc Nhập Lưu đạo, bậc Nhập 
Lưu quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc Thánh 
quả thấp... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng vô thủy 
Luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu 
cho đến sát-na sanh của ái sanh lên lần sau cùng. 

4 Phàm vô phần sẽ không đắc đạo gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử sanh... cho đến 
không tìm thấy điểm tận củng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjittha, tassa 
saraägam cittam na nirujjhissatrti? 

Tâm hữu ái của người nào không từng sanh thì Tâm hữu 
ái của người đó sẽ không diệt phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi) 


588 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhissati, tassa sarägam cittam na uppajjitthãti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
hữu ái của người đó không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của Câu mở không có thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi cũng không có, giống nhau. Là câu vẫn không, đáp 
hạn chế. 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ sát-na diệt của ái sanh lên lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Thượng Tọa Khải Minh 589 


Tâm Song 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ sát- 
na diệt của ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 


590 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


“————— ]IJ 810V] 35 t nu tự J, 


G}70%GX9G)-.- 


J9IP 2S tự nnụ tý], 


GG(006) G1Đ5)10/0000 - 


9.IES(IESEđ8guIe16)u6uV 


0Ẻp UuEH V9gp ÿjTJ 3un5Ties uÿ[ uọ[ uẽs úp IV nựp uq 
uaIp 10 2ônp gu) ung 3u0u3 ro uợn|[ Ẩng) 0A 


1omổu I1öUu1 LọA ues 8u1} tg nu [, 


Ồ'T trý[, 0q n1 uiạu[ £gqg qu1J, 


391 


Thượng Tọa Khải Minh 


gnb 
ý EỊ 
v?Èfe 


0Ép uựu 
#[ V np 
tôu 2Ẻg'J 


(nesstf 
[n1tu #N) 
1P 
3u0% 3S 


(pessf 
[nu #N) 
33Ip 
2u01 3S 


(euI{ 
feddn) 
ques 
2u 


3u0ou% 


(eum{ 
frddn) 
ques 
3u1L 


(nessu 
[[n1N) 


3jID 9S 


(nesstq 
[[n1IN) 


3ÖID 9S 


Thượng Tọa Khải Minh 


392 


Tâm Song 


7- Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 


(Upajjamäna na Nirodhavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarägam uppajjati, tassa sarãgam 
cittam na nirujjhatidi? 

Tâm hữu ái của người nảo đang sanh thì Tâm hữu ái của 
người đó không đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhati, tassa sarãägam cittam uppajjatiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không phải đang diệt 
thì Tâm hữu ái của người đó đang sanh phải chăng? 

Đáp: VTtarägacittfasamangInam nirodhasamäpannänam 
asaññasatfänam tesam saräsam cifam na nirujjhati 
no ca fesam sarägam cifam uppajjafi, sarägacittassa 
uppädakkhane tesam sarägam cifttam na nirujjhafi ceva 
uppajjati ca. 

Người hội đủ tâm ly ái hay người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì tâm hữu ái của những người đó 
không phải đang diệt nhưng tâm hữu ái của những người đó 
không phải đang sanh, vào sát-na sanh của tâm hữu ái thì 
Tâm hữu ái của những người đó không phải đang diệt lẫn 
đang sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 
S tâm hữu ái. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát-na của §I tâm ly 
ái (trừ 8 tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay 
sát-na của 8 tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cỉttam na uppajjati, tassa 
saraägam ciftam nirujjhatiti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người đó đang diệt phải chăng? 


Đáp: VTtarägacitfasamangInam nirodhasamäpannãänam 


594 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


asaññasatfänam (tesam sarägam cifam na uppajjati 
no ca fesam sarägam cifam nirujjhafi, sarägacittassa 
bhangakkhane tesam sarägam cifam uppajjafi ceva 
nirujjhati ca. 

Người hội đủ tâm ly ái hay người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì tâm hữu ái của những người đó 
không phải đang sanh nhưng tâm hữu ái của những người đó 
không phải đang diệt, còn vào sát-na diệt của tâm hữu ái thì 
Tâm hữu ái của những người đó không phải đang sanh lẫn 
đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam nirujjhati, 
fassa sarãgam ciftam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào đang diệt thì Tâm hữu 
ái của người đó không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát-na của 8l tâm ly 
ái (trừ 8 tâm tham). 
Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


Tâm Song 


Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay 
sát-na diệt của 8§ tâm hữu ải. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 
S tâm hữu ái. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 


596 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


na 0g) 
02 JIp 
gu 3ÿS"Z 


lý 

nỊH 0ý} 
#2 ques 
tu 3ÿS*J 


(peffed 
dn 6N) 
ques 
SuEp 


3uou» 


(neuf 
[n1IN) 
1ộIp 
suớq 


(neuf 
[nIN) 
33Ip 
sướq 


(peffed 
dn #N)) 
qus 
SuEp 
2u0u% 


397 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


8- Phần Đang Sanh Hiện Sanh 


(Uppajjamãnuppannavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam uppajjamãnam, tassa 
saraägam ciftam uppannanti? 
Tâm hữu ái của người nào đang sanh thì Tâm hữu ái của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” 


Ván ngược: Yassa vã pana sarägam ciftam uppannam, 
fassa sarãgam cittam uppajjamäãnanti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người đó đang sanh 
phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa bhangakkhane tesam sarägam 
ci(am uppannam no ca fesam sarägsam cifftam 
uppajjamänam, sarägaci(fassa uppadakkhane tesam 
saraägam ciftam uppannañceva uppajjamänañca. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
hữu ái của những người đó không phải đang sanh, vào sát-na 
sanh của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người đó đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 


598 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 8 
tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 8 
tâm hữu ái. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay 
sát-na sanh của 8 tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjamänam, 
fassa sarãgam cittam na uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa bhangakkhane tesam sarãägam 


ci(am na uppajjamanam no ca tesam sarãgam 
cam na uppannam, viItaragøaciítasamangIinam 


Thượng Tọa Khải Minh 599 


Tâm Song 


nirodhasamäpannãänam asaññasattänam tesam sarãgam 
cittam na ceva uppajjamänam na ca uppannam. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người đó không phải đang sanh nhưng tâm hữu ái của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn người 
hội đủ tâm ly ái, người đang nhập Thiền diệt, người ở cõi Vô 
tưởng thì tâm hữu ái của những người đó không phải đang 
sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppannam, tassa sarägam cittam na uppajjamänanti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của 
người đó không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 8 
tâm hữu ái. 
Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát- 
na của 8] tâm ly ái (trừ § tâm tham). 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 


400 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát-na của §I tâm ly 
ái (trừ 8 tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 401 


Tâm Song 


Sượn) 
0A 109 
9 1015N 
X X X X lệi ở 
u9I.L 
duqu 
SuEp 
IO"SN'P 
LỂN| 
I8) #9 
X X X X EU 0S 
npI!ÖH'€ 
I§ 
ID UIE) 
2 * : 2 E12 JôID 
6u 3ÿS"¿ 
I§ 
ID UIE) 
2 sá sứ 2 #2 UuES 
6u 3ÿS"J 
(dieuued | (dieuued (dreu (dieu 
(dieu N) kê SN) (đieueui ueddn) | ueddn) 
urffcd Di Bu bú SUAM v[fcd (digugu | ruột | 1Jyuộin4 | (dđieugu 
dn 8N) 3u Nho ẠM nn dneN) | sƒfeddn) 9ỏnug) 9ỏnug) s[fcddn) 
ques 3É n Sử Sẽ “à ues ques 2ÿ0u 20 ques 
S,Ep 3gS : np JWS : np SuEp sướq EU JÿS€ | EU1ES€ sướq 
2UQWM Íøna #ưp | mạA Šuøp | 210W ẸP ĐỌC ,| .BP BẠA 
8uouw | 3uou» G . 


Thượng Tọa Khải Minh 


402 


Tâm Song 


9- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirujjhamänuppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa saragam cittam niruJJhamänam, tassa 
sarapam cIttam uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào đang diệt thì Tâm hữu ái của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam uppannam, 
fassa sarãgam cittam nirujjhamäananti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người đó đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa uppädakkhane tesam sarägam 
ci(am uppannam no ca fesam sarägsam ciftam 
nirujjhamäanam, sarägacit(fassa bhangakkhance tesam 
saraägam ciftam uppannañceva nirujjhamänañca. 

Vào sát-na sanh của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
hữu ái của những người đó không phải đang diệt, còn vào 
sát-na diệt của tâm hữu ái thì Tâm hữu ái của những người đó 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 405 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 
8 tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 
S tâm hữu ái. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay 
sát-na diệt của 8§ tâm hữu áiI. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na nirujjhamänam, 
fassa sarãgam cittam na uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
hữu ái của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa uppädakkhane tesam sarägam 


ci(am na nirujjihamãnam no ca fesam sarãgam 
cam na uppannam, viItarägaciítasamangIinam 


404 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


nirodhasamäpannãänam asaññasattänam tesam sarãgam 
cittam na ceva nirujjhamäãnam na ca uppannam. 

Vào sát-na sanh của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người đó không phải đang diệt nhưng tâm hữu á1 của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn người 
hội đủ tâm ly ái hay người đang nhập Thiền diệt, người ở 
cối Vô tưởng thì tâm hữu ái của những người đó không phải 
đang diệt lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppannam, tassa sarägam cittam na nirujjhamäãnanti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của 
người đó không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 
8 tâm hữu ái. 
Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát- 
na (Khanatfayasamang) của 8Ï tâm ly ái (trừ § tâm tham). 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 405 


Tâm Song 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát-na của 81 tâm ly 
ái (trừ 8 tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


406 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Sưọn) 
0A 102 
0 10N15N 
-jIP 
h ˆ š „ t1 
duqu 
SuEp 
tQn3N't 
lý Á 
UIE} 82 
5 ` ' - EU JES 
npI!ÖH'£ 
Iỹ 
nn 0g) 
d ” 4 | mmo3gệpp 
tu }ÿS"£ 
lý 
nn 0g) 
2 _ * 2 #12 ques 
gu }ÿS'J 
(dieuued | (dieuued (dreu (dieu 
(dưeu ke tên kh (du ueddn) | ueddn) 
guieuff giản nh Tôn guieuff (dieugu | tội | pyuội | (dieugul 
ngu øN) | Zuợgg | 3uogy | ngươy) | PHUN SỐ | ` NH [PM UINN) 
lập 5uep | 2ÿoq su | s#oqeu |3p5u6p|[ si | guạpsc | euJgsẹ | 3úng 
3uodw | 3#senp | 3yscnp | 2uow 6 ii. lÏ' T0 Ti 
11A 2uEP | 611A 2uED Ƒ : £ 8g: 
2uouw | uou» q q 


407 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


10- Phần Hiện Sanh Sanh 
(Uppannuppädavära) 


Trong phần Hiện Sanh Sanh có 2 loại là: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftaväãra: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra). 


10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannäfitavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarãgam cỉttam uppannam, tassa 
saraägam ciftam uppajjitthãti? 

Tâm hữu ái của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại thì Tâm hữu ái của người đó từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam uppajjittha, 
fassa sarãgam ciftam uppannanti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào từng sanh thì Tâm hữu 
ái của người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
phải chăng? 


408 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Đáp: VTtarägacitfasamangInam nirodhasamäpannãnam 
asaññasatfänam tesam sarägam cittam uppajjittha no ca 
tesam sarägam ci(tam uppannam, sarägacit(a samangInam 
tesam sarägam cittam uppajjittha ceva uppannañca. 

Người hội đủ tâm ly ái hay người đang nhập Thiền diệt 
hay người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của những người ấy 
từng sanh nhưng tâm hữu ái của những người đó không đang 
vừa đủ 3 sát na hoặc không phải thuộc hiện tại, còn người hội 
đủ tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người đó từng sanh 
và đang vừa đủ 3 sát na hoặc thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na của 8 
tâm hữu ái. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát-na của §I tâm ly 
ái (trừ 8 tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 


Thượng Tọa Khải Minh 409 


Tâm Song 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội 
đủ sát-na của 8 tâm hữu ải. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppannam, tassa 
saraägam ciftam na uppajjitthãati? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người 
đó không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppajjittha, tassa sarãgam cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào không từng sanh thì 
tâm hữu ái của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát-na của 8l tâm ly 
ái (trừ 8 tâm tham). 


410 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp 
hạn chê). 


Thượng Tọa Khải Minh 411 


Tâm Song 


F10310) 
0A 109 
9 1015N 
3P 
vá ˆ ` “ u21 L 
duqu 
up 
1Qn3N'€ 
tự Á 
UIÿ} #2 
Ta * * 2 6u 1S 
npIÔH'£ 
tự nnụ 
UIE) 819 
„ # # # gu }ÿS 
npIÔH'I 
(dieuued (dieuued (dieu (dưeu 
dn 8N) dn eN) dd dd 
tê tộm | (6gnffed | (euyfed | ti tậm | thi "` Xa th, 
BHƠ Í HUY | duơi | đuạng | 36NH | {eđdq) | [eddn) | sông 
3u0t È xöÐểi tủy 5u0W3 2ÿ0u ques ques 20 
Ml- ME. Sâu 2u 2UN TS" | mà TS € øu1n1[ sưnT tu 0S € 
JÿS€Ip | 2u0qwW | 3u0qw | 3scnp ND IỊA ND 6IỊA 
911A 8E 911A 8uEDp ThờE ÔN: 
8uou3 8u0u» e : 


Thượng Tọa Khải Minh 


4129 


Tâm Song 


10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa sarAgam cittam uppannam, tassa 
saraägam ciftam uppajjissafiti? 


Tâm hữu ái của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì tâm hữu ái của người đó sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: SarãøapacchimacittasamangInam tesam 
saraägam ciftfam uppannam no ca fesam sarägam cittam 
uppajjissafi, ïfaresam sarägaciffasamangInam tesam 
saraägam ciftam uppannañceva uppajjissafi ca. 


Người có tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng thì tâm hữu 
ái của những người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại nhưng tâm hữu ái của những người đó sẽ không sanh, còn 
người hội đủ tâm hữu ái ngoài ra tâm hữu ái sanh lên lần sau 
cùng thì tâm hữu ái của những người đó đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại lẫn sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vä pana sarãgam cittam uppajjissati, 
fassa sarãgam ciftam uppannanti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ sanh thì Tâm hữu ái của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: VTtarägacittasamangInam nirodhasamäpannänam 


asaññasattänam tesam sarägam ciftam uppajjissafi no ca 


Thượng Tọa Khải Minh 415 


Tâm Song 


tcsam sarägam cittam uppannam, saräøaci(fasamangInam 
tcsam sarägam cittam uppajjissati ceva uppannañca. 


Người hội đủ tâm ly ái hay người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì tâm hữu ái của những người đó sẽ 
sanh nhưng tâm hữu ái của những người đó không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại, còn người hội 
đủ tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người đó sẽ sanh lẫn 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na 
của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng (#rình bày chỉ pháp 
theo tóm tắt, hay xem Chỉ pháp theo chỉ tiết trong Đề Song 
(Sacca Wunaka). 

Và 4 Phàm nhân. 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ 
sát-na của tâm hữu ái (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là 
hội đủ sát-na của tâm ly ái nơi mà tâm hữu ái sẽ sanh. 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 


414 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 


Và 4 Phàm nhân. 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ 
sát-na của tâm hữu ái (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppannam, tassa 
saraägam ciftam na uppajjissafiti? 
Tâm hữu ái của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người 
đó sẽ không sanh lên phải chăng? 


Đáp: VTtarägacittasamangInam nirodhasamäpannänam 
asaññasatfänam fesam sarägam ci(am na uppannam 
no ca ftesam saräpgam cifam na uppajjijssati, 
apsamagøasamangmam arahanfänan yassa citfassa 
ananfarä agøamagsøam pafilabhissanfi tesam sarägam 
cittam na ceva uppannam na ca uppajjissati. 


Người hội đủ tâm ly ái hay người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cối Vô tưởng thì tâm hữu ái của những người đó 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện 
tại nhưng tâm hữu ái của những người đó sẽ sanh; Người hội 
đủ A La Hán đạo, tất cả bậc A La Hán, những người nào sẽ 


Thượng Tọa Khải Minh 415 


Tâm Song 


đắc A La Hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh là người hội 
đủ tâm dã tịnh thì tâm hữu ái của những người đó không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại lẫn sẽ 
không sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppajjissati, fassa saragam ciftam na uppannanti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không sanh thì tâm 
hữu ái của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: SaräãøapacchimacittasamangIinam tesam 
saragam ci(fam na uppajjissafi no ca fesam sarägam 
cittam na uppannam, agøamagøasamanginam 
arahanftänam vassa ci(fassa ananfarä aøøamagøam 
pafilabhissanti tesam sarägam cittam na ceva uppajjissati 
na ca uppannam. 

Người hội đủ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng thì tâm 
hữu ái của những người đó sẽ không sanh nhưng tâm hữu ái 
của những người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại; Người hội đủ A La Hán đạo, tất cả bậc A La Hán, những 
người nào sẽ đắc A La Hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh thì tâm hữu ái của những người 
đó sẽ không sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại. 


416 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thâp, 3 bậc Thánh quả thâp gọi là 
hội đủ sát-na của tâm ly ái nơi mà tâm hữu ái sẽ sanh. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và bậc A La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La 
Hán đạo, bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính 
từ tâm A La Hán quả thứ I1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho 
đến tâm viên tịch Níp-bản. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đặc A La Hán đạo (theo Lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát- 
na tâm tính từ tâm sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần 
sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo 
(theo Lý gián tiếp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na 
của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng. 


Thượng Tọa Khải Minh 417 


Tâm Song 


Và bậc A La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La 
Hán đạo, bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính 
từ tâm A La Hán quả thứ I1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho 
đến tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na 
tâm tính từ tâm sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na tâm tính từ tâm 
sanh kê tiêp tâm hữu ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm 
thuận thứ trong lộ đặc A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


418 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


EU-JS £ 
Ip 81A 8uEp [ý nụ tiý,[, 


¿ À 


“———uss 8u0p ạs tý nụ uy,J, xi“ (UES 2S [ÿ tụ tiý,L 


DU Thgnbt 2%5... 


£.IESUIESE38ÿUuIÿ.12Ø1u£UV 

. 
0Ẻp uEH #'] l§ 2gp ởJ đuq2TiEs uE[ tội Jus tý nn 0iý,[, nựp ueq 
191D E03 36p Ag) uIụ 2u0ị to týn[ Ẩn) 0A 


Ồ'T urE[, 0Œ nọ 0Iạq[ £gq u11 


419 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


LàN| 
uIÿ) #2 
2 - = ^ 6U JÿS 
npIÔH'€ 
9. Ieo3u 
tự nnụ 
⁄ Z2 Z2 2 HIỆY BỤS 
6U JÿS 
npIÔHZ 
sun2 
nữs uể[ 
ưọ[ ques 
ˆ X X ˆ tự n8 
IV} #2 
6U }ÿS 
0P !ÔH'T 
Công k;#P+ch (diøu (dieu 
1È) uộ1 IẺ) 1 My dg7U) uzdd)) 
sộnun chấn GIÓ sản th) 2ônH | "song | (WSSE | (wessi | “âm: 
3uo qus qus 5u0W3 2#0u [eddn) [eddn) 2#0U 
#0 u |z 3 2#otq su ' uwseS | ({us ạS bề 
JÿS € Ip 03 2S | zu0u[ 3S y#scnp | PM 3ÿS £ 6u 8S € 
911A 8uEDp 911A 8E khe Lông 
8uou» 8u0u» e : 


Thượng Tọa Khải Minh 


420 


Tâm Song 


uÿ E[ V 
2ÿq ti) 
8U 8S 
np !ÔH'¿ 


0Ép 
uýd 8| V 
UIE) E12 
8U 1S 
np IỦH'9 


qu]) np 

UIE) E12 
8U 1S 

np IỦH'S 


F10310) 
0A 109 
0 1015N 
-33IP 
u14 [ 
duqu 
SuEp 
I9Qn3N' 


421 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


11-Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitänägatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cỉttam uppajjittha no ca 
fassa sarãägam ciffam uppannam, tassa sarãgam cittam 
uppajjissafiti? 

Tâm hữu ái của người nảo từng sanh nhưng tâm hữu ái 
của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người đó sẽ sanh phải 
chăng? 

Đáp: AgøamagøasamangIinam arahanfãnam yassa 
ciffassa ananfarä agøamagsam pa{ilabhissanfi tesam 
saraägam cittam uppajjittha no ca tesam sarägam cittam 
uppannam no ca fesam sarägam ci(fam uppajjissati, 
ifaresam tesam sarägam ciftam uppajjiftfha ceva no ca 
tecsam sarägam uppannam uppajjissati ca. 


Người hội đủ A La Hán đạo hay tất cả bậc A La Hán, 
những người nào sẽ đắc A La Hán đạo theo tuần tự của tâm 
đũ tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh thì tâm hữu ái của những 
người đó từng sanh nhưng tâm hữu ái của những người đó 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện 
tại nhưng tâm hữu ái của những người đó sẽ không sanh, còn 
người ngoài ra đó thì tâm hữu ái của những người đó từng 
sanh nhưng tâm hữu ái của những người ấy không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại lẫn sẽ sanh. 


499 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam uppajjissati 
no ca fassa saräøam ciffam uppannam, fassa sarägam 
cittam uppajjitthäti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ sanh nhưng tâm hữu 
ái của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người đó từng sanh phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. Bậc A 
La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm A La 
Hán quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến tâm viên 
tịch Níp-bàn. 


Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân hữu phần 
(Bhabbatihetukaputhujjana), 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 
bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm 
sanh kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ là tâm sanh lên trước tâm dũ tịnh trong lộ đắc A La 
Hán đạo. 


Thượng Tọa Khải Minh 495 


Tâm Song 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: Bậc Dự Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhất Lai quả, bậc Bắt Lai đạo, bậc Bắt Lai quả... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm 
sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ là tâm sanh lên trước tâm dũ tịnh trong lộ đắc 
A La Hán đạo (theo Lý gián tiếp). 


Và người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần 
gọi là hội đủ sát-na của tâm ngoài ra tâm hữu ái tính từ vòng 
vô thủy Luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm 
ban đầu cho đến tâm sanh lên trước tâm hữu ái sanh lên lần 
Sau cùng. 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: 4 Phàm hữu phần, bậc Nhập Lưu đạo, bậc Nhập 
Lưu quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc Thánh 
quả thấp... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 


494 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


quả thấp gọi là hội đủ sát-na của tâm ngoài ra tâm hữu ái 
tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử sanh... không tìm thấy được 
khởi điêm ban đâu cho đên tâm sanh trước tâm hữu ái sanh 
lên lần sau cùng. 

4 Phàm hữu phần, 4 Phàm vô phần gọi là hội đủ sát-na 
của tâm ngoải ra tâm hữu ái tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử 
sanh... cho đến không có điểm tận cùng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn chặn trong giai 
đoạn đó, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần gọi là hội đủ sát- 
na của tâm ngoài ra tâm hữu ái tính từ vòng vô thủy Luân hồi 
tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến 
tâm sanh lên trước tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng. 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: 4 Phàm hữu phần, bậc Nhập Lưu đạo, bậc Nhập 
Lưu quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc Thánh 
quả thấp... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thâp gọi là hội đủ sát-na của tâm ngoài ra tâm hữu ái 


Thượng Tọa Khải Minh 495 


Tâm Song 


tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử sanh... không tìm thấy được 
khởi điêm ban đâu cho đên tâm sanh trước tâm hữu ái sanh 
lên lân sau cùng. 


4 Phàm hữu phần, 4 Phàm vô phần gọi là hội đủ sát-na 
của tâm ngoài ra tâm hữu ái tính từ vòng vô thủy Luân hôi tử 
sanh... cho đên không tìm thây điêm tận cùng. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

CHÚ THÍCH: “Cho đến tâm thuận thứ là tâm sanh 
trước tâm dũ tịnh trong lộ đắc A La Hán,” và “Cho đền 
tâm sanh trước tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng,” là văn 
phong trình bày theo sách Miên Điện. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjittha no 
ca fassa sarägam ciffam na uppannam, fassa sarãgam 
cittam na uppajjissafiti? 


Tâm hữu ái của người nào không từng sanh nhưng tâm 
hữu ái của người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
thì Tâm hữu ái của người đó sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 

Ván ngược: Yassa vã pana sarägam ciffam na 


uppajjissafi no ca tassa sarãgam ciftam na uppannam, 
fassa sarãgam ciftam na uppajjitthãti? 


4926 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không sanh nhưng 
tâm hữu ái của người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại thì Tâm hữu ái của người đó không từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Không có, 
khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của Câu hỏi: 
Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp hạn chê). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na 
của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: “Không có!” (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 


Thượng Tọa Khải Minh 497 


Tâm Song 


(3un2 
nES uEỊ 
ưọi ubs 
tự nnụ 
uIÿ} 1141) 
tự nnụ 
UIE} E2 
6U }ES 
np !ÔH'z 
sun2 
n6S ufỊ 
ưọi qubs 
^ X tự nnụ 
uIE} E112 
6U JÿS 
nD !ÔH'T 
(dieu (UUED 
(dieu (dieu HEDDB .. 
usddn usddn TẦn) : [ddn) 
pwssi[fed pwssi[fed Intiifi 1È) tộI 
dn 8N) dn 8N) k2, ng} 
M ti N tê tỘM | (essHT | tjtộm | (ŒUU | Tộnd | (gsssi | .JP44 
ti 9n} gddn g\j) 9ỏng} feddn) trà [rddn) öu0q1% 
nã "í 2#oq gu qus 2#ÿ0q #u qus sẽ xa ch TƯ NG: 2#oq gu 
Sưons | J#SEnp |3uoq1as | 3wsenp | 81L | lá cạp | TC ẾS | ygsenp 
€HẦI lụnA dđutp t1A đuEp J2S E 0P t1A đutp 
3unqu 8unqu BÌIA-PHMD 'røud 
qus ques đun 3uoq 
8u0 2S 8u0 2S 3i 8unuqu 
quss 
qugsS 9S Sun [, 


Thượng Tọa Khải Minh 


428 


Tâm Song 


uy 
1[ y 9q 
#2 uIg} 
8U 1S 
np !ÔH'9 


0Ép 
uÿ 8| V 
UIE) 892 
#u }ÿS 
nD !ÔH'S 


quj} np 

UIE) 82 
EU }ÿS 

np IÔH'b 


LƯỚ| 
UIE) E192 
8U 1S 
nD !ÔH'€ 


429 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


"1 nụu 0) 
62 £u-JÿS ID IÔN 1 Ig08u tọnổu g2 gL :0u1 ng^) en2 dg(d 1) f1pnx uựA n2 2001, 
Eu-JÿS € Ip £1A quts 8uvp [ự nn( uIg J, 


¿ À 


“———— (8S 8u0] 3S [g nạ 0'Ệ———————> | +——— ques ạs †g nnú 0g, 


E520 E26565o000E 


E.IES(IESE386UuI86.12Ø1u£u 
kỉ Ï= 
0p uEH #'] L 2gp ỷI đunq2TrEs uE[ tlọ[ Juẽs [ý in 0iý,J, nựp uzq 


091p 103 261p Ẩgu} uy u03 tọu uợn[ £ng) 0A 


h 1ọmổu IÖuI L0A ues đu11 tế nnH UIE [, 


tuệnH,[, ga ô"T 0ý.[, 0Œ nại ạt L Ấgq[ qut1[ 


Thượng Tọa Khải Minh 


450 


Tâm Song 


*đun2 nøs ug[ 
tộ[ uES T DU UIE) 612 6u-JÿS TD IÔH :001 ng) 6n2 dựu(d 12 f326n8u ugA n2 2001, 
EU-JÿS £ ID EIIA uES đuEp [ý nụ 0i [ 
ˆ 


| 


“———— (Jws s [ý nụ urý,[, 


“J8 80 3s tý nụ tý], 


hệ ⁄88Bftooocoe N 


9.IESưIEst232uItuy 
... 
0p uEH #] lễ 2EÿpJ  un2TT6S úg[ uọ[ qugs tý nụ trý,J, IIED O3 


0I21D E03 3611p Ag} uI 20 tot uyn[ Ẩn) 0A, 


* 1ọmổu Iöu1 0A ues đu11 Tế nnH 0ÿ [, 


2Ôn3N Ed Ô'[ ý, 0Œ 191g 0lạ[, Ấ§{ quI1L, 


451 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


12- Phần Hiện Sanh Đang Sanh 


(Uppannuppajjamänavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Uppannam, uppajjamãnanti? 


Tâm hữu ái đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì 
Tâm hữu ái đang sanh phải chăng? 


Đáp: Bhangakkhane uppannam no ca uppajjamänam, 
uppädakkhane uppannañceva uppajjamänañca. 


Vào sát-na diệt của tâm hữu ái đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại nhưng không phải đang sanh, vào sát-na sanh 
của tâm hữu ái đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn 
đang sanh. 


Vấn ngược: Uppajjamänam, uppannanti? 


Tâm hữu ái đang sanh thì tâm hữu ái đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm hữu ái Và sát-na sanh của tâm hữu ải. 


Một lý khác nữa: Chi pháp của Câu mở: Ngay sát-na 


459 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
diệt của người có tâm hữu ái Và ngay sát-na sanh của người 
có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
sanh của tâm hữu ái. 

Một lý khác nữa: Chi pháp của Câu mở: Ngay sát-na 
sanh của người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Na uppannam, na uppajjamãnanti? 

Tâm hữu ái không đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Ña uppajjamãnam, na uppannanti? 

Tâm hữu ái không phải đang sanh thì Tâm hữu ái không 
phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại 
phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane na uppajjamänam no ca 


uppannam, afitänägatam ciftam na ceva uppajjamänam 
na ca uppannam. 


Thượng Tọa Khải Minh 455 


Tâm Song 


Vào sát-na diệt của tâm hữu ái không phải đang sanh nhưng 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, tâm hữu ái quá 
khứ và vị lai không phải đang sanh lẫn không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm hữu 
ái quá khứ và vị lai. 

Một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hữu ái 
quá khứ và vị lai của người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm hữu ái Và tâm hữu ái quá khứ và vị lai. 

Một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát-na 
diệt của người có tâm hữu ái Và tâm quá khứ và vị lai của 
người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


434 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


IE[ ÍA ỆA 
3 gnb 
X X X X tg nụ 
WE.L'€ 
I§ 
ANH ti) 
s _ = | mmayập 
#u13ÿS'£ 
I§ 
AM 1ÿ} 
Mr “ 2 2 02 qus 
6u 3ÿS"J 
Lưng b;#P+eh (diøu (dieu 
HịnN | (UN  tN” | HO | NAM j (EU | (HƠAg | MU 
3ÔNH Í quy) | dnvN) | ÉP ( Qòng | WASH | wWwi | sảng 
500W qus qugs 5u0W3 2#0u gddn) PHöI 20 
bủ-Ab MÓN SuEp SuEp 2X0NEM | vụ 1S € j ` khệu tu 0S € 
325 £ 8p öu0qM 2u0q» 325 £ 0p np EIỊA 3uwq u%q np HA 
911A 8E ự š 911A 8uEDp ThờE ÿ N: 
8u0ou3 8u0ou» e : 


455 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


13- Phần Đã Diệt Đang Diệt 


(Niruddhanirujjhãämänavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Niruddham, nirujjhamãnanti? 
Tâm hữu ái đã diệt thì Tâm hữu ái đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (No) 
Vấn ngược: Nirujjhamãänam, niruddhanti? 
Tâm hữu ái đang diệt thì Tâm hữu ái đã diệt phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm hữu 
ái quá khứ. 

Một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mớ: Tâm quá 
khứ của người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm hữu ái. 

Một lý khác nữa: Chi pháp của Câu mở: Ngay sát-na 
diệt của người có tâm hữu ái. 


456 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Na niruddham, na nirujjhãmãnanti? 

Tâm hữu ái không phải đã diệt thì Tâm hữu ái không phải 
đang diệt phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane na niruddham no ca na 
nirujjhamäanam, uppädakkhane anägatañca cittam na 
ceva niruddham na ca nirujjhamänam. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái không phải đã diệt nhưng 
đang diệt, vào sát-na sanh của tâm hữu ái hay tâm hữu ái vị 
lai không phải đã diệt lẫn không phải đang diệt. 

Vấn ngược: Na nirujjhamãnam, na niruddhanti? 

Tâm hữu ái không phải đang diệt thì Tâm hữu ái không 
phải đã diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam ciftam na nirujjihamaänam no ca na 
niruddham, uppädakkhane anäøatañca ciftam na ceva 
nirujjhamänam na ca niruddham. 

Tâm hữu ái quá khứ không phải đang diệt nhưng đã diệt, 
vào sát-na sanh của tâm hữu ái hay tâm hữu ái vị lai không 
phải đang diệt lẫn không phải đã diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 457 


Tâm Song 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm hữu ái Và sát-na sanh của tâm hữu ái, tâm hữu 
ái vị lai. 

Một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát- 
na diệt của người có tâm hữu ái Và Ngay sát-na sanh của 
người có tâm hữu ái, tầm vị lai của người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hữu ái quá khứ Và sát-na sanh của tâm hữu ái, tâm hữu ái 
VỊ laI. 

Một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá khứ 
của người có tâm hữu ái Và ngay sát-na sanh của người có 
tâm hữu ái, tầm vị lai của người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


458 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


It[ 
X X X ÏA tự nnụ 
uEJ'}ỳ 
IỆ 
I0 0E) 
X X X 612 qugs 
tu }ÿS'€ 
IỆ 
In 0i) 
5 * ` z E02 3ŠIp 
tu 3ÿS"£ 
I6[ 
X X Z ]A rự nnụ 
EJ*J 
(dieu (dieu (dưw ï ‡ 
pp (dieu (dieu 
ng, Tan nu 6N) | (dieụp | vueu[ | vưreugƒ | (dieúp 
nã EM) mï Sun 1ộIP pRIN) | [nHN) | EnHIN) | pRIN) 
xi * , k“ PÍ gpyeud | 3tpt@ 33Ip 13Ip 1IP #q 
8uọ ¬ 8uo tụ u05 sướq sướq 


459 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


14- Phần Quá Thời 


(Atikkantakälavära) 
THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yassa sarãägam cỉttam uppajjamänam 
khanam khanam vIifikkantam atikkantam, 


nirujjihamanam khanam khanam  vi(ikkantam 
atikkantakãlam tassa sarãgam cittanti? 


Tâm hữu ái của người nào vượt qua một sát-na như sát- 
na sanh gọi là vượt quá thời, thì Tâm hữu ái của người đó đã 
vượt qua một sát-na như sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời 
phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane sarägam cittam uppädakkhanam 
viikkantam bhangakkhanam avitikkantam, afitam 
saragam  cifam uppädakkhanañca vi(ikkantam 
bhangakkhanañca vitikkantam. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái đã vượt qua sát-na sanh 
nhưng chưa vượt qua sát-na diệt, còn tâm hữu ái quá khứ thì 
đã vượt qua sát-na sanh lẫn vượt qua sát-na diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉttam 
nirujjihamanam khanam khanam  vi(ikkantam 
afikkantakãalam, uppajjamaänan khanam khanam 
vIifikkantam atikkantakãlam tassa sarãgam cittanti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nảo vượt qua một sát-na 


440 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


như sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời thì tâm hữu ái của 
người đó đã vượt qua một sát-na như sát-na sanh gọi là đã 
vượt quá thời phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Atftam sarãgam cittam: Tâm hữu ái 
quá khứ). 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát- 
na diệt của người có tâm hữu ái Và tâm quá khứ của người 
có tâm hữu ải. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người có tâm hữu ái. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjamänam 
khanam khanpam  vi(ikkantam  atikkantakãlam, 
na nirujjihamanam khanam khanpam vi(ikkantam 
atikkantakãlam tassa sarãgam cittanti? 


Tâm hữu ái của người không vượt qua một sát-na như 


Thượng Tọa Khải Minh 441 


Tâm Song 


sát-na sanh gọi là đã không vượt quá thời, thì tâm hữu ái của 
người đó không vượt qua một sát-na như sát-na diệt gọi là đã 
không vượt quả thời phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantä - Uppädakkhane anãgatañca 
saraägam cittam: Vào sát-na sanh của tâm hữu ái và tâm hữu 
á1 VỊ laI). 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjihamanam khanam khanam  vi(ikkantam 
afikkantakãlam, na uppajjamanam khanam khanam 
vIifikkantam atikkantakãlam tassa sarãgam cittanti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào không vượt qua một 
sát-na như sát-na diệt gọi là đã không vượt quá thời thì Tâm 
hữu ái của người đó không vượt qua một sát-na như sát-na 
sanh gọi là đã không vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: Bhangakkhape sarãägam cittam bhangakkhanam 
aviikkantam no ca uppädakkhanam avitikkantam, 
uppadakkhane anägatañca saraägam cittam 
bhangakkhanañca avitikkantam uppädakkhanañca 
avritikkantam. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái thì không vượt qua sát-na 
diệt nhưng đã vượt qua sát-na sanh; Còn vào sát-na sanh của 
tâm hữu ái hay tâm vị lai không vượt qua sát-na diệt và cũng 
không vượt qua sát-na sanh. 


449 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát- 
na sanh của người có tâm hữu ái, tâm vị lai của người có 
tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na diệt của người có tâm hữu ái Và ngay sát-na sanh 
của người có tâm hữu ái, tầm vị lai của người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


Thượng Tọa Khải Minh 445 


Tâm Song 


IQ/ÐN NVHd 2f1HL LT 


UIÿ} #12 13IP 


®————u }ÿs #nb 1ỏnA đuoq1 #q > 
I8} 62 uts 6u 1ÿS 


=——Ib 1önA đu0u1 Éq—> 


11 gnb urý[ 


1Ip eu JÿS đ 4) 


IV} 609 JŠIp 6u }#s ønb 1ỏnA #Œ 


———————— VỆ] #2 ques gu Jgs enb 111A Éq ——> 


Ö'T urg.[, 0q nạtq lạ, Agq{ qul1[, 


“mm su IS)" 18 ]A up J, 


Thượng Tọa Khải Minh 


444 


Tâm Song 


X X X X ÏA ty nnụ 
WE,L'b 
I§ 
AM 1ÿ) 
b b W * 812 qus 
0u 1ÿS'€ 
xu gnb 
Z2 Z2 Z2 PA tự nnụu 
WE.L'c 
I§ 
ANH uIÿE) 
2 = * | mmoy$tp 
6u 3ÿS"J 
(dieyuew | (dieyueW | (dieyuel | (dig3ue3| (drø (di (de (die 
¬— ¬.— ¬.— ¬.— UENNHIA | UEWNNHIA | EWNOHIA | UEWJNHIA 
T J11 7 J2  gjjgÐ đizủeu | đieủe | dieủeu3[ | die 
epgddn) #5ũ#tq) w8ũwug) wpgddn) epgddn) | eöủeug) | eöủcgg) | espegddn) 
qUuES 8u | 31p Eu JJĐUMW | HU6S6U 1 yWpsgu | Jộtp gu 3ổIpeu | ques eu 
Lái EHD ki tH + Enb Lái láng 1s enb 1s enb ygs enb 1s enb 
1ỏnA 16nA 16nA 1ỏnA Hết T. È lên 
8uouw | 5uogw | 8uouw | 5uogg | !Œ°A | HA | HPA | MA 


445 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ø P 
À z 
_ PHẪN PHÁP 
\ “ #_ (Dhammavära) 
` ) , ' ' ợ ? `. LT^ 
1. Phần Tương Qưan Thời Sanh Diệt 
(Uppädanirodhakälasambhedavära) 
THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yam sarägam cittam uppajjati na nirujjhati, 
tam sarägam ciftam nirujjhissati na uppajjissafIti? 

Tâm hữu ái nào đang sanh không phải đang diệt thì Tâm 
hữu ái đó sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana sarägam cittam nirujjhissati 
na uppajjissat, tam sarägam cif€am uppajjafi na 
nirujjhatiti? 

Hay là Tâm hữu ái nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm hữu 
ái đó đang sanh không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


446 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: Vam sarägam cittam uppajjati 
na nirujjhati (Tâm hữu ái đang sanh không phải đang diệt) 
là Câu mở. 

Tam sarägam ciftam nirujjhissafi na uppajjissati 
(Tâm hữu ái đó sẽ diệt sẽ không sanh) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na sanh của tâm hữu ải. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Hậu Vắn, vấn rằng: “Tâm hữu 
ái nào đang sanh không phải đang diệt thì Tâm hữu ái đó 
sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
băng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp nhận 
chi pháp của Câu mở, bởi vì sát-na sanh của tâm hữu ái là chi 
pháp của Câu mở thì Tâm hữu ái cũng sẽ diệt sẽ không sanh. 

Trong câu vấn ngược: Yam vã pana sarägam cittam 
nirujjhissati na uppajjissati (Hay là Tâm hữu ái nào sẽ diệt 
sẽ không sanh) là Câu mở. 

Tam sarägam cỉittam uppajjati na nirujjhati (Tâm hữu 
ái đó đang sanh không phải đang diệt) là Câu hỏi. 

Chi pháp của Câu mở: Sát-na sanh của tâm hữu ải. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu hỏi này là Câu Hậu Vắn, vấn rằng: “Hay là 
Tâm hữu ái nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm hữu ái đó 


Thượng Tọa Khải Minh 447 


Tâm Song 


đang sanh không phải đang diệt phải chăng?” Đức Phật 
giải đáp bằng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp 
châp nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì Sát-na sanh của tâm 
hữu ái là chi pháp của Câu mở thì Tâm hữu ái cũng đang sanh 
không phải đang diệt. 

ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam sarãgam cittam na uppajjati nirujjhati, 
tam sarägam cittam na nirujjhissati uppajjissafIti? 

Tâm hữu ái nào không phải đang sanh đang diệt thì Tâm 
hữu ái đó sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 

Vấn ngược: Yam vã pana sarãgam cittam na 
nirujjhissafi uppajjissat, tam sarãägam ciffam na 
uppajjati nirujjhatiti? 

Hay là Tâm hữu ái nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm hữu 
ái đó không phải đang sanh đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: Yam sarãgam cittam na uppajjati 
nirujjhati (Tâm hữu ái nào không phải đang sanh đang diệt) 
là Câu mở. 
Tam sarägam ciftam na nirujjhissati uppajjissati 
(Tâm hữu ái đó sẽ không diệt sẽ sanh) là Câu hỏi. 


448 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 

Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na diệt của tâm hữu ái. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Tâm 
hữu ái nào không phải đang sanh đang diệt thì Tâm hữu 
ái đó sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Hạn Chế, rằng: “Không phải!,” là câu 
đáp bác bỏ chi pháp của Câu hỏi, bởi vì sát-na diệt của tâm 
hữu ái là chi pháp của Câu mở, cho dù sát-na diệt của tâm 
hữu ái đó không phải đang sanh đang diệt nhưng sẽ không 
diệt sẽ không sanh. 


Trong câu vấn ngược: Yam vã pana sarägam cittam 
na nirujjhissati uppajjissati (Tâm hữu ái nào sẽ không diệt 
sẽ sanh) là Câu mở. 

Tam sarägam cỉittam na uppajjati nirujjhati (Tâm hữu 
ái đó không phải đang sanh đang diệt) là Câu hồi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có, thì Chi pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Không, vẫn rằng: “Hay 
là Tâm hữu ái nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm hữu ái 
đó không phải đang sanh đang diệt phải chăng?” Đức 
Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Bác Bỏ, rằng: “Không 
có!,” là câu đáp phản bác chi pháp của Câu mở, bởi vì tâm 
hữu ái sẽ không diệt sẽ sanh thì không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 449 


Tâm Song 


dựa uyúa 2n 195 


(6uueuIesẽ3t2eppnS) 


2/011 80W) 0ÿ) uyn[[ nu 5u015 Ẩ§q q1) 1d) 16[ 102 263 ug(d tọA 10q 
(uES Su0W 3S E[ EIJ3N A 
J3Ip 3u0 3s g[ EII2N X + :H2JH.L H2 


... + nn\ ý) 
X #92 JIp 
øu }ÿS'£ 
I§ 
A ^ ^ ẤP Ích 
612 (uts 
øu }ÿS"J 
(geui[na | (wssi | @s | (@eufla| {SN | (øe | (5% Í guffny 
IU HĐỊƑ | PJrúển | @iludẩn | T6 HE | vụ ngf ni cụ dneu | !IUEunveƒ 
gddn eụw) | neẽssIqff | nessuff | eddn eN)) [eddn) nesstf | n0essmuf feddn) 
JjIp Z5uep | n1u 6N) | n1 6N) | 3Ð 3uep | ¿ th TOP Sàn | J3ID đ1EÐ 
: k 3jIp 23uep |_ [n1IN) [n1IN) Ỷ 
quts ues (ues ques '5uou 'US 'uEs 3uou 
8uep | 3sJp | 3s3jp | 3uep que | 8uoqwas | 8uouwas | JIWES 
3uouw | 2uouw as | 2uouy ạs | 3uog3 8Suyq JID3S | JôtpaS 3utq 


Thượng Tọa Khải Minh 


450 


Tâm Song 


“./z : 
ầ ` ` ;.ì À 
.PHẦN NGƯỜI VÀ PHAP_ ` 
\ “# _ (Pugsaladhammavära) 


Trong phần Người và Pháp này cũng trình bày giống như 
Phần Pháp. 


Kết Thúc Phần Người và Pháp 


Kết Thúc Câu Hồn Hợp Hữu Ái (Sarãgapadamissaka). 

Câu còn lại trong tâm phối hợp đặc biệt theo Lý kinh 
(Suttantacittamissakavisesa) có Câu hỗn hợp Ly ái 
(Vĩtarãgapadamissaka)... cho đến Câu hỗn hợp Phi giải 
thoát (Avimuttapadamissaka) là sau cùng không được 
Ngài trình bày. 

Kết Thúc Tâm Phối Hợp Theo Lý Kinh. 
ya LH 


Thượng Tọa Khải Minh 451 


Tâm Song 


TÂM PHỐI HỢP ĐẶC BIỆT THEO 
LÝ THẮNG PHÁP 


(Abhidhammamissakavisesa) 


Khi Đức Phật thuyết “Tâm phối hợp đặc biệt theo Lý 
kinh,” kêt thúc rôi Ngài thuyêt “Tâm phôi hợp theo Lý 
Thăng Pháp,” tiêp theo. 


Trong tâm phối hợp theo Lý Thắng Pháp có 2 loại là: 


1- MẪU ĐÈ TAM ĐÈ XIÊN MINH 
(Tikamatikäniddesa) 


2- MẪU ĐÈ NHỊ ĐÈ XIÊN MINH 
(Dukamatikäniddesa) 


Đức Phật thuyết Mẫu đề tam đề xiễn mỉnh trước, trong 
Mẫu đề tam đề này có 22 Tam đề như Tam Đề Thiện... cho 
đến Tam Đề Hữu Kiến (Sanidassanatika) là sau cùng [còn 
Mẫu đề nhị đề xiên minh có 100 nhị đề, như Nhị đề các Pháp 
nhân (Hetuduka)... cho đến Nhị đề Vô tranh (Saranaduka) 
là sau cùng]. Đức Phật thuyết Tam đề thiện trước. 

Trong Tam Đề Thiện có 3 câu là: 1. Câu Thiện 2. Câu 
Bất Thiện 3. Câu Vô Ký. Đức Phật thuyết Câu Thiện trước. 
Trong câu thiện có 3 loại là: 1. Phần Người. 2. Phần Pháp 
3. Phần Người và Pháp; Đức Phật thuyết Phần Người trước 
rồi Ngài thuyết Phần Pháp tuần tự tiếp theo. 


Trong phần Người này có 14 loại là: I- Phần Phân Tích 
Thời Sanh Diệt (Uppädanirodhakälasambhedavära)... 


459 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Đức Phật thuyết Phần phân tích thời sanh diệt trước rồi Ngài 
thuyết phần còn lại tiếp theo. 

Trong Phân Tích Thời Sanh Diệt có 2 loại là: I- Thuận 
Tùng 2- Đối Lập. Đức Phật thuyết Thuận tùng trước rồi 
Ngài thuyêt Đôi lập tiêp theo. 

Trong Thuận Tùng này có 2 loại là: 1- Phần Xuôi 2- 
Phần Ngược; Đức Phật thuyết Phần xuôi trước rồi Ngài 
thuyêt Phân ngược tiệp theo. 

Trong Phần Xuôi có 2 loại là: 1- Vấn 2- Đáp. Đức Phật 
thuyết Vấn trước rồi Ngài thuyết Đáp tiếp theo. 

Trong Câu Vấn có 2 loại là: I- Câu Mở 2- Câu Hỏi; Đức 
Phật thuyết Câu mở trước rồi Ngài thuyết Câu hỏi tiếp theo. 


-f#-& 


Thượng Tọa Khải Minh 455 


Tâm Song 


` 


ø 


XIẾN MINH ' 


\ á (Niddesa) 
TÂM PHỐI HỢP ĐẶC BIỆT 
THEO LÝ THĂNG PHÁP 


CÂU THIỆN 
(Kusalapada) 


Phân Người 
(Pugøalavära) 


1. Phần Phân Tích Thời Sanh Diệt 
(Uppädanirodhakälasambhedavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittamuppajjati nanirujjhati, 
tassa kusalam cittam nirujjhissati na uppajjissafiti? 


454 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Tâm thiện của người nào đang sanh không phải đang diệt 
thì Tâm thiện của người đó sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: Pacchimakusalaciftassa uppädakkhane tesam 
kusalam ciftam uppajjati na nirujjhati nirujjhissafi na 
uppajjissafi, ifaresam kusalacitftassa uppädakkhane 
tecsam kusalam cittam uppajjati na nirujjhissafi ceva 
uppajjissafi ca. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện sanh lên lần sau củng thì 
tâm thiện của những người đó đang sanh không phải đang 
diệt sẽ diệt sẽ không sanh, vào sát-na sanh của tâm thiện 
ngoài ra tâm thiện sanh lên lân sau cùng thì Tâm của những 
người đó đang sanh không phải đang diệt sẽ diệt lẫn sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam nirujjhissati 
na uppajjissafi, fassa kusalam ciffam uppajjafi na 
nirujjhatiti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ diệt sẽ không sanh thì 
Tâm thiện của người đó đang sanh không phải đang diệt phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjati 
na nirujjhati (Tâm thiện của người nào đang sanh không 
phải đang diệt) là Câu mỡ. 


Thượng Tọa Khải Minh 455 


Tâm Song 


Tassa kusalam ciftam nirujjhissafi na uppajjissati 
(Tâm thiện của người đó sẽ diệt sẽ không sanh) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu Mớ: 4 Phàm nhân. 3 bậc Thánh 
đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là sát-na sanh của 20 
tâm thiện (trừ tâm A La Hán đạo) Và bậc A La Hán đạo gọi 
là ngay sát-na sanh của tâm A La Hán đạo. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Vấn Hoàn Bị, vấn rằng: “Tâm 
thiện của người nào đang sanh không phải đang diệt 
thì Tâm thiện của người đó sẽ diệt sẽ không sanh phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La 
Hán đạo gọi là ngay sát-na sanh của tâm A La Hán đạo là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi lên trong về đầu, không có sự 
phản bác câu hỏi như thuyết rằng: Pacchimakusalacittassa 
uppädakkhance tesam kusalam cifam uppajjati na 
nirujjhati nirujjhissati na uppajjissati (Vào sát-na sanh 
của tâm thiện sanh lên lần sau cùng thì tâm thiện của những 
người đó đang sanh không phải đang diệt sẽ diệt sẽ không 
sanh), rồi Ngài nêu lên 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo 
thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là ngay sát-na sanh của 20 
tâm thiện (trừ tâm A La Hán đạo) là chi pháp của câu mở lên 
trong về sau có sự bác bỏ câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
kusalaciffassa uppädakkhance tesam kusalam cittam 
uppajjati na nirujjhissafi ceva uppajjissatfi ca (vào sát-na 
sanh của tâm thiện ngoài ra tâm thiện sanh lên lần sau cùng 
thì Tâm của những người đó đang sanh không phải đang diệt 


456 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


sẽ diệt lẫn sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này là Đáp 
Kêt Luận phân tích băng cách gián tiêp (đi vòng). 


Trong cầu vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam 
nirujjhissati na uppajjissati (Hay là Tâm thiện của người 
nào sẽ diệt sẽ không sanh) là Câu mở. 


Tassa kusalam cittam uppajjati na nirujjhati ( Tâm thiện 
của người đó đang sanh không phải đang diệt) là Câu hỏi. 


Chi pháp của Câu mở: bậc A La Hán đạo gọi là ngay 
sát-na sanh của tâm A La Hán đạo. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu hỏi này là Câu Hậu Vấn, vấn răng: “Hay là 
Tâm thiện của người nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm 
thiện của người đó đang sanh không phải đang diệt phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Đồng, rằng: 
“Phải rồi!,” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi 
vì bậc A La Hán đạo gọi là ngay sát-na sanh của tâm A La 
Hán đạo là chi pháp của câu mở thì Tâm thiện cũng đang 
sanh không phải đang diệt. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam nauppajjati nirujjhati, 
tassa kusalam cittam na nirujjhissafi uppajjissafiti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang sanh đang diệt 
thì Tâm thiện của người đó sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 457 


Tâm Song 


Đáp: “Không phải!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhissafi uppajjissati, tfassa kusalam ciftam na 
uppajjati nirujjhatiti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không diệt sẽ sanh thì 
Tâm thiện của người đó không phải đang sanh đang diệt phải 
chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na 
uppajjati nirujjhati (Tâm thiện của người nào không phải 
đang sanh đang diệt) là Câu mỡ. 

Tassa kusalam ciftam na nirujjhissafi uppajjissati 
(Tâm thiện của người đó sẽ không diệt sẽ sanh) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh 
đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 
21 tâm thiện. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Vấn Không, vấn răng: “Tâm 
thiện của người nào không phải đang sanh đang diệt 
thì Tâm thiện của người đó sẽ không diệt sẽ sanh phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp băng cách Đáp Bác Bỏ, 
răng: “Không cót!,” là câu đáp phản bác chi pháp của câu 


458 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


hỏi, bởi vì 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện là chi pháp 
của câu mở cho dù tâm thiện của những người đó không phải 
đang sanh đang diệt nhưng Tâm thiện của những người đó sẽ 
không diệt sẽ đồng sanh với nhau thì không có. 


Trong cầu vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam 
na nirujjhissati uppajjissati (Hay là Tâm thiện của người 
nào sẽ không diệt sẽ sanh) là Câu mở. 


Tassa kusalam cittam na uppajjati nirujjhati (Tâm 
thiện của người đó không phải đang sanh đang diệt) là 
Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có, thì Chi pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giông nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Hay 
là Tâm thiện của người nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang sanh đang diệt phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp băng cách Đáp Hạn Chê, 
răng: “Không cót!,” là câu đáp phản bác chi pháp của câu 
mở, bởi vì người mà tâm thiện sẽ không diệt nhưng sẽ sanh 
thì Không có. 

CHÚ THÍCH: s* Nghĩa là sẽ diệt 

x Nghĩa là sẽ sanh 
° x Nghĩa là sẽ không diệt 
v Nghĩa là sẽ không sanh 


Thượng Tọa Khải Minh 459 


Tâm Song 


-3un2 
I.ữS tị 
uưọi qus 
tỏi) 0g} 
609 3IP 
u 1S" 


(3un2 
n6sS UEI 
ưọi quEs 
uồI} 
t8) 111) 
tỏi) 0g} 
609 J3Ip 
6u 1ÿS'€ 


3un2 
I.ES UEI 
ưọi qus 
uồq) 0g) 
#2 ques 
6u JÿS"£ 


(3un2 
n6s uE[ 
ưọi quEs 
uồI 
ưrg} 111) 
uồI4) 0g} 
62 qus 
#u ÿS"J 


(neuffna 
ạu Iqgfƒ 
gddn #ạNJ) 
331p 3uep 
quegs 
đutp 
3uoq% 


(Resstf 
fgddn 
peuff 

n1 6N) 
ques 
9S 1ÖIP 
2uow1 9S 


(nessIff 
gddn 
peuff 

nữ #NJ) 
ques 
9S 391D 
3uow% 9S 


(neuffna 
ạu efƒ 
gddn ghJ) 
33Ip 2đuep 
qugs 
3uep 


3uou% 


(neuf 
fnatu 
eu Neƒ 
feddn) 
3Ip đuep 
2uow% 
ques 
3utq 


(essfƒ 
gäddn ứu 
pqesstqƒ 
[n1IN) 
quegs 
2uo1 3s 


33ID 9S 


(essrfƒ 
gddn ứu 
I)ESSTNf 
fn1IN) 
ques 
2uo 3s 


3ỞID 9S 


(neuqf 
fnau 
u qeƒ 
feddn) 
3ổIp đuep 
3uoq%w 
quegs 
3utq 


Thượng Tọa Khải Minh 


460 


Tâm Song 


2. Phần Đang Sanh Hiện Sanh 
(Uppäduppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cỉtam uppajjati, tassa 
kusalam cittam uppannanti? 


Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppannam, 
tassa kusalam cittam uppajjatrtdi? 


Hay là Tâm thiện của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm thiện của người đó đang sanh 
phải chăng? 

Đáp: Kusalacittassa bhangakkhane tesam kusalam 
cittam uppannam no ca tesam kusalam cittam uppajjati, 
kusalaciffassa uppädakkhance tesam kusalam cittam 
uppannañceva uppajjafi ca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
thiện của những người đó không phải đang sanh, còn vào sát- 
na sanh của tâm thiện thì tâm thiện của những người đó đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 461 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện Và 4 Phàm nhân, 4 bậc 
Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na 
sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjati, tassa 
kusalam cittam na uppannanti? 


Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: Kusalacittassa bhangakkhane tesam kusalam 
citam na uppajjati no ca tesam kusalam ciftam na 
uppannam, akusalacita  abyäkafacittasamangInam 
nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
cittam na ceva uppajjati na ca uppannam. 


469 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Vào sát-na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang sanh nhưng tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn người 
hội đủ tâm bắt thiện, tâm vô ký, người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì Tâm thiện của những người đó 
không phải đang sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 


uppannam, tassa kusalam cittam na uppajjatIti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm thiện của 
người đó không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện Và 4 Phàm nhân, 4 bậc 
Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm thiện và tâm vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


Thượng Tọa Khải Minh 465 


Tâm Song 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm thiện 
và tâm vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


464 Thượng Tọa Khải Minh 


š u01 
xé 0A 109 
= 9 H"ỔN 
= X X X X Ty 
dệuu 
2uEp 
IO"SN'P 
ẨN 0A 
ÿA u14) 
X X X X IE} E2 
6U }ES 
np !ÔH'€ 
uộJ) 1#} 
vơ X X jl 02 JIp 
6u }ÿS"€ 
uộJ() 01} 
^ˆ ^ˆ zˆ ^ˆ 812 quữs 
6u 3ÿS"J 
(đieuued | (đieuued (dreu (dieu 
dn EN) cm SN) ueddn) | ueddn) 
(nøffed TU IUN | THƠ (ne[fed (nvff IẺ}uội | 1} uộig (nvff 
dn #N) 2ỏnu) 9ỏnu) dn 8N) ki ây S79 thoca S4 So ” 
gddn) sông) sông) gddn) 
k bi 5u03 3uow “ tMUAu ques 2ÿ0u 2#0Uq ques 
SU_Ep 2ÿ0u 6u | 2È0U gu hì i40) Suwq tử jEs c | su ` € Suwq 
2uoqw | Jÿsenp | 3yscnp | 2uouw ND EHA | NDEHA 
911A 8ED | E11A 8p ước LIÊN: 
8uouw | 3uou» 6 . 


465 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


3. Phần Đang Diệt Hiện Sanh 
(Niroddhuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam nirujjhati, tassa 
kusalam cittam uppannanti? 


Tâm thiện của người nảo đang diệt thì Tâm thiện của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppannam, 
tassa kusalam cittam nirujjhafiti? 


Hay là Tâm thiện của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm thiện của người đó đang diệt phải 
chăng? 


Đáp: Kusalacittassa uppädakkhane tesam kusalam 
cittam uppannam no ca tesam kusalam cit(am nirujjhati, 
kusalaciffassa bhangakkhance tesam kusalam ciftam 
uppannañiceva nirujjhati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
thiện của những người đó không phải đang diệt, vào sát-na 
diệt của tâm thiện thì tâm thiện của những người đó đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang diệt. 


466 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện Và 4 Phàm nhân, 4 bậc 
Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na 
diệt của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yasssa kusalam cittam na nirujjhati, tassa 
kusalam cittam na uppannanti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
thiện của những người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Kusalacittassa uppadakkhane tesam kusalam 


citam na nirujjhati no ca (esam kusalam ciftam na 
uppannam, akusalacita  abyäkatacittasamangInam 


Thượng Tọa Khải Minh 467 


Tâm Song 


nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
cittam na ceva nirujjhafi na ca uppannam. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang diệt nhưng tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn người 
hội đủ tâm bất thiện và vô ký, người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
không phải đang diệt lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
uppannam, tassa kusalam cittam na nirujjhatiti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm thiện của 
người đó không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 
Và 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủsát-na 
của tâm bắt thiện và vô ký. 
Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 


468 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm bât 
thiện và vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


Thượng Tọa Khải Minh 469 


Tâm Song 


2uom 
0A 109 
9 1015N 
ðp 
X X X X MT 
dÿuu 
2uEp 
ONSN'P 
ẨN 0A 
ÿA u14) 
X X X X II} 612 
6u }ÿS 
np !ÔH'€ 
uộJ) 1ÿ} 
„ jl ca ta 02 JIp 
6u 16S"£ 
lộ) 1ÿ} 
zˆ X X ˆ 812 qugs 
6u 16S"J 
(đieuued | (dieuued (dưeu (dươu 
Hn SN) cử SN) uzddn) | ueddn) 
mNeu IẺ)UỘI | t)jUộM | (v Isd (neff I1) tội | 1) uảig (nef[f 
TM | sả | 3ê | đhếN) | sddn) | sộng | sông | wddn) 
` kdbi 2uon% 2u0W &  ghiểu quts 2#0U 2#0J quts 
THÉP An. nộ up sướq tu }ES € | tu TS € sướq 
2uoqw | J#senp | 3yscnp | 2uouw NDERA | npEHA 
911A 8ED | E11A 8p Thức Tin 
8uouw | 3uoqm 6 . 


Thượng Tọa Khải Minh 


470 


Tâm Song 


4. Phần Sanh 
(Uppädavära) 


Trong Phần Sanh này có 3 loại là: 


1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannaftaväãra: 
Paccuppamna + afita + väãra) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra) 


3- Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitãnägatavära: Afita + 
anägøata + vãra). 


4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannäfitavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cỉtam uppajjati, tassa 
kusalam cittam uppajjitthäti? 


Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppajjittha, 


tassa kusalam cittam uppajjatiti? 


Thượng Tọa Khải Minh 471 


Tâm Song 


Hay là Tâm thiện của người nào từng sanh thì Tâm thiện 
của người đó đang sanh phải chăng? 


Đáp: Cittassabhangakkhane kusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasatftãänam 
tesam kusalam cittam uppajjittha no ca tesam kusalam 
citam uppajjati, kusalacitfassa uppädakkhanc tesam 
kusalam cittam uppajjittha ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na sanh của tâm bắt thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
từng sanh nhưng tâm thiện của những người đó không phải 
đang sanh, còn vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện 
của những người đó từng sanh lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát- 
na diệt của tâm thiện, tâm bât thiện và vô ký (tức tât cả tâm). 

4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát-na sanh 
của tâm bât thiện và vô ký. 


479 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusala cittam na uppajjati, tassa 
kusam cittam na uppajjitthäti? 


Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó không từng sang phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉtam na 
uppajjittha, tassa kusalam cittam na uppajjatiti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không từng sanh thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 


Thượng Tọa Khải Minh 475 


Tâm Song 


nhân. 4 bậc Thánh đạo, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát- 
na diệt của tâm thiện, bât thiện, vô ký (tức tât cả tâm). 


4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát-na sanh 
của tâm bắt thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giông nhau. (Câu vân không, đáp 
hạn chê). 


CHÚ THÍCH: Từ “Kusalavippayuttacitta” (Tâm 
thiện bất tương ưng) và “AkusalacittaAbyäkatacitta,” 
(Tâm bắt thiện, vô ký) cả 2 có ý nghĩa giống nhau, nếu dùng 
với hình thức số ít thì dùng từ “Kusalavippayuttacittassa 
uppãdakkhane” (Sát-na sanh của tâm thiện bất tương 
ưng) hoặc “Kusalavippayuttacittassa bhangakkhane” 
(Sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng), nhưng nếu 
dùng với hình thức số nhiều nhất định thì dùng từ 
“AkusalacittaAbyäkatacittasamangTnam” (Tâm bất thiện, 
vô ký), đối với từ “Tâm bắt thiện, vô ký” này đôi khi Ngài cũng 
dùng bằng từ hợp thể “AkusalãäbyäkatacittasamangTnam” 
sẽ được trình bày sau. 


474 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


F10310) 
0A 109 
0 1015N 
3P 
L2) N 
dÿuu 
SU,Ep 
19Qn3N' 


ẨN 0A 
ÿA u14) 
UIE) n2 

8U 1S 
np I!ỦH'€ 


uộJ) 1ÿ} 
#2 JIp 
0u 1ÿS'£ 


uộJ) 1ÿ} 
82 qus 
#u 1ÿS"J 


(peffed 
dn #NJ) 
qus 
SU_Ep 


3u0ou» 


(eumifed 
dn eN)) 
ques 
sum 
3uo» 


(euffed 
dn 8N) 
ques 
2uN) 
3u0ou» 


(peffed 
dn eN)) 
qus 
hì i40) 


3u0ou% 


475 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa kusalam citam uppajjati, tassa 
kusalam cittam uppajjissatiti? 


Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: Pacchimakusalacittassa uppädakkhane tesam 
kusalam ci(tam uppajjati no ca tfesam kusalam cifttam 
uppajjissafi, ifaresam kusalacitftassa uppädakkhane 
tesam kusalam cittam uppajjati ceva uppajjissati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện sanh lên lần sau củng thì 
tâm thiện của những người đó đang sanh nhưng tâm thiện 
của những người đó sẽ không sanh, còn vào sát-na sanh của 
tâm thiện ngoài ra tâm thiện sanh lên lần sau củng thì tâm 
thiện của những người đó đang sanh lẫn sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppajjissati, 
tassa kusalam cittam uppajjatrtdi? 

Hay là Tâm thiện của người nảo sẽ sanh thì Tâm thiện 
của người đó đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassabhangakkhane kusalavippayuttacittassa 


uppädakkhane nirodhasamäpannãänam asaññasattänam 
tecsam kusalam cittam uppajjissafi no ca tesam kusalam 


476 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


citam uppajjati, kusalacitfassa uppädakkhanc tesam 
kusalam cittam uppajjissati ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký, vào sát-na 
sanh của tâm bất thiện, vô ký, hay người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cối Vô tưởng thì tâm thiện của những người 
đó sẽ sanh nhưng tâm thiện của những người đó không phải 
đang sanh, còn vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện 
của những người đó sẽ sanh lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán đạo gọi là ngay sát-na sanh của tâm A La Hán đạo. 


Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là ngay sát-na sanh của 20 tâm thiện (trừ tâm 
A La Hán đạo). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luân phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ đắc đạo gồm có: 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 
3 bậc Thánh quả thấp gọi là ngay sát-na diệt của tâm thiện, 
bất thiện, vô ký và ngay sát-na sanh của tâm bất thiện, vô 
ký tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy 
được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đũ tịnh trong lộ đắc A 
La Hán đạo. 


Thượng Tọa Khải Minh 477 


Tâm Song 


Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm nhân vô phần gọi 
là ngay sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký và ngay sát- 
na sanh của tâm bât thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân 
hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy điểm tận cùng. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thâp gọi là ngay sát-na sanh của 20 tâm thiện (trừ tâm 
A La Hán đạo). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luân phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjati, tassa 
kusalam cittam na uppajjissatrti? 


Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: Cittassabhangakkhane kusalavippayuttacittassa 
uppadakkhane nirodhasamäpannãänam asaññasattänam 
tesam kusalam cittam na uppajjati no ca tesam kusalam 
citam na uppajjissafi, aøøamagøassa bhangakkhane 
arahantänam tesam kusalam cittam na ceva uppajjati na 
ca uppajjissati. 


478 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Vào sát-na diệt của tâm thiện, bắt thiện, vô ký hay vào 
sát-na sanh của tâm bắt thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
không phải đang sanh nhưng tâm thiện của những người đó 
sẽ sanh, còn vào sát-na diệt của tâm A La Hán đạo hay tất cả 
bậc A La Hán thì tâm thiện của những người đó không phải 
đang sanh lẫn sẽ không sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusam cỉitam na 
uppajjissafi, tassa kusalam cittam na uppajjafiti? 


Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không sanh thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: Pacchimakusalacittassa uppädakkhane tesam 
kusalam ci(tam na uppajjissafi no ca tesam kusalam 
ci(am na uppajjat, agøøamagsøassa bhangakkhane 
arahantänam tesam kusalam cittam na ceva uppajjissati 
na ca uppajjati. 

Vào sát-na sanh của tâm thiện sanh lên lần sau củng thì 
tâm thiện của những người đó sẽ không sanh nhưng tâm thiện 
của những người đó đang sanh, còn vào sát-na diệt của tâm A 
La Hán đạo hay tất cả bậc A La Hán thì tâm thiện của những 
người đó sẽ không sanh lẫn không phải đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Người sẽ 
đặc đạo gôm có: 4 Phàm nhân hữu phân. 3 bậc Thánh đạo 


Thượng Tọa Khải Minh 479 


Tâm Song 


thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là ngay sát-na diệt của tâm 
thiện, bất thiện, vô ký và ngay sát-na sanh của tâm bất thiện, 
vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm dũ tịnh trong lộ 
đắc A La Hán đạo. 

Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm nhân vô phần gọi 
là ngay sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký và ngay sát- 
na sanh của tâm bắt thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân 
hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm tận cùng. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và bậc A La Hán đạo gọi là sát-na diệt của tâm A La 
Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là ngay sát-na sanh của tâm A La Hán đạo. 

Và bậc A La Hán đạo gọi là ngay sát-na diệt của tâm A 
La Hán đạo. 


480 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


Giải Thích Bồ Sung 

Pä]i của từ “Kusalapacchimacitta” (Tâm thiện sanh lên 
lần sau cùng) đó nếu có từ Arahantãnam (của bậc A La Hán) 
theo sau thì dùng “Aggamagsam bhangakkhane” (Sát-na 
diệt của tâm A La Hán đạo), nhưng nếu không có từ của bậc A 
La Hán theo sau thì dùng thành từ “Pacchimakusalacittassa 
bhangakkhane” (Sát-na diệt của tâm thiện sanh lên lần sau 
cùng). 


Thượng Tọa Khải Minh 481 


Tâm Song 


“———(es 8u0q 3s u31) uiÿ.J_>,+ 


| 


(ES 2S I4} UÿJ, 


đư2 6s ưg[ tọ[ ues uŠ1) 0i [, 


“ S513. 


@ @œ@@G@@® _ 


đu n#s tưgị tại s u31) 0i, 


-GX%)--@)@)G)GXSX3XXXX3 


AI 


0Ép IEH #'J V 2Ep ô[ tr .L 


tụ 


8 


4 


2ủqu 


¬ ¬-.- 
31) 3ñ[ 2uop ỏ[ g1, nrựp ưeq uaIp 


10% Ấg(J) uụ 2uo to ugn[ Án) 0A 


Á%[ 0A “0ộ1) 1q “0ậIg) 0 J, 


ỒrT urý.[, 0Œ nộ 0iọ [, ££{ quI1[, 


Thượng Tọa Khải Minh 


482 


Tâm Song 


ẤN 
0A “uộI) 
Jÿq 0g) 
#2 (uzs 
tu }ÿES'p 


ẤN 
0A “uộI) 
1gq “u3I) 
(IIÿ} 612 
13Ip eu 
JWS'€ 


(op uyu 
tỊ V4) 
uộJW) uIg) 
#2 qus 
tu JÿS"£ 


0Ép uựu 
t[ V uIg) 
#2 qus 
#u 3ÿS"J 


(peffed 
dn 6N) 
qus 
SU,Ep 


3uou» 


(nes 
sưfed 
dn 8) 
ques 


3u0% 3S 


(nữs 
sưfed 
dn 6N) 
ques 


3u0w1 3S 


(peffed 
dn eN)) 
qus 
SU,Ep 


2u0ou% 


(neff 
vddn) 
qus 

sướq 


(8essịf 
feddn) 
(ques 2S 


(esstf 
teddn) 
qus 3S 


485 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


“snb 
ý EỊ 
92:7 


0Ép uựu 
8[ V uIE) 
#9 JIp 
#u JÿS"'9 


F10310) 
0A 109 
9 1015N 
3P 
uoaI.L 
duqu 
up 
tQn5N'S 


Thượng Tọa Khải Minh 


484 


Tâm Song 


4-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitaänägatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjittha, tassa 
kusalam cittam uppajjissatiti? 

Tâm thiện của người nào từng sanh thì Tâm thiện của 
người đó sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: AgøamagøasamangIinam arahantãänam tesam 
kusalam ciftam uppajjittha no ca tesam kusalam cittam 
uppajjissati, itaresam tesam kusalam cittam uppajjittha 
ceva uppajjissati ca. 

Người hội đủ A La Hán đạo hay tất cả bậc A La Hán thì 
tâm thiện của những người đó từng sanh nhưng tâm thiện của 
những người đó sẽ không sanh, còn người ngoài ra đó thì tâm 
thiện của những người đó từng sanh lẫn sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppajjissati, 
tassa kusalam cittam uppajjitthãti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ sanh thì Tâm thiện 
của những người đó từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Thượng Tọa Khải Minh 485 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hắn đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Và người sẽ đắc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 
3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ 
sát-na tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân 
hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến tâm 
đũ tịnh trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Người sẽ không đắc đạo tức Phàm nhân vô phần gọi 
là hội đủ sát-na tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô 
thủy luân hỏi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm 
tận cùng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở:Người 
sẽ đặc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh 
đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na 
(KhanattayasamangT) của tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ 
vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm 
ban đầu cho đến tâm đũ tịnh trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Người sẽ không đắc đạo tức Phàm nhân vô phần gọi 


486 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


là hội đủ sát-na tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô 
thủy luân hỏi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm 
tận cùng. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjittha, tassa 
kusalam cittam na uppajjissatiti? 


Tâm thiện của người nào không từng sanh thì Tâm thiện 
của người đó sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
uppajjissati, tassa kusalam cittam na uppajjitthãti? 


Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không sanh thì Tâm 
thiện của người đó không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Không có, 
khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của Câu hỏi: 
Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp hạn chế). 


Thượng Tọa Khải Minh 487 


Tâm Song 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Bậc A 
La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đên 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 


488 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ques 3uo 9s đunWNj (uES 3S ÉA 
“———(ues 8u tu) tý,[, ——> ques 8u u31) uý,L > 


Œ)....áXrXX9X®X®... 


| đuưn2 nữs 
WÉ[ Mạ[ 6S MẸ [, 


==ŒXyX») tưới (XxXxX¿X¿X¿X¿X¿X¿X¿) ..... ì 


| | #.IgsdIese38tuIveuy 
0Ép uEH £'J V 2EP Ö'] 1018 2ủq 3ä[ đuop uý,J, nẸp ưeq 0131p 
10 Ẩg) up 8u03 tot ugn[ Ẩn) 0A 

Â 0A - tộI) 1g - uột4) uy, 


Ö 1 urÿ[, 0q 91 0q [, £gqj qua, 


489 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ẤN 
0A “uộI) 
1gq “uäI) 


2 tà ⁄. Xà UIE) tu 

1S IIp 

!ÔH'€ 

uyu 

tị v2¿q 

Xe X X - 819 uI} 

EU 3ÿS 

np !ÔH'£ 

0Ép uựu 

#[ y uự) 

2 - * 2 EU 3ÿS 

npIÔH'I 

(euyffed|  (es (nes | (euywyffed 

dneN) | siftd | sfed | dneN) | quáán) | (H9SSE | (9sSf | ấn) 
ques dn eN)) dn 8N) ques , Anh fcddn) feddn) : \ nà 
su ques ques su Sun utzseS | qus ạS đun 
8uouw | 3uouwas | 3uoqxss | 3uou» nh là 


Thượng Tọa Khải Minh 


490 


Tâm Song 
5. Phần Diệt 
(Nirodhavära) 
Trong phần Diệt này có 3 loại là: 


1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra) 


3- Phần Quá Khứ Vị Lai (Atftãnãgatavära: Atita + 
anägata + vãra). 


5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannäfitavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam nirujjhati, tassa 
kusalam cittam nirujjhitthãti? 

Tâm thiện của người nào đang diệt thì Tâm thiện của 
người đó từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Vấn ngược: Yassa vä pana kusalam cittam nirujjhittha, 
tassa kusalam cittam nirujjhafiti? 


Hay là Tâm thiện của người nào từng diệt thì Tâm thiện 
của người đó đang diệt phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 491 


Tâm Song 


Đáp: Cittassauppädakkhane kusalavippayuttacittassa 
bhangakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasat(änam 
tesam kusalam cittam nirujjhittha no ca tesam kusalam 
citam nirujjhati, kusalacitfassa bhangakkhane tesam 
kusalam cittam nirujjhittha ceva nirujjhati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na diệt của tâm bất thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người 
đó từng diệt nhưng tâm của những người đó không phải 
đang diệt, còn vào sát-na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của 
những người đó từng diệt lẫn đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân. 4 bậc Thánh đạo, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát- 
na sanh của tâm thiện, bất thiện, vô ký (tức tất cả tâm). 

4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát-na diệt 
của tâm bắt thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 


499 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 


Và 4 Phàm nhân. 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 


Chi pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na nirujjhati, tassa 
kusalam cittam na nirujjhitthãti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
thiện của người đó không từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (Nirujjhittha) 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhittha, tassa kusalam ciftam na nirujjhatiti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không từng diệt thì Tâm 
của người đó không phải đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát- 
na sanh của tâm thiện, bắt thiện, vô ký. 


Thượng Tọa Khải Minh 495 


Tâm Song 


4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát-na diệt 
của tâm bắt thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giông nhau. (Câu vân không, đáp 
hạn chế). 


494 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


F10310) 
0A 109 
0 1013N 
-33IP 
Lo) UNÿ 
duqu 
SuEp 
19Qn3N' 


ẤN 
0A “uộI) 
Jÿq uIg) 
g2 JðIp 
gu JES'€ 


urự) 
g2 10) 

#12 Its 

8u }ÿS*£ 


uộJ) uI#} 
#9 JIp 
#u 1ÿS"J 


(peuf† 
nu 6N) 
3đIp 8up 

3u0ou» 


(eu„uff 

nu 6N) 

3Ip 2u) 
3uo» 


(eun„uff 

nu 8N) 

13Ip 2un) 
2u0u» 


(peuff 
nu 8N) 
1ÖIp 2uep 

2u0u% 


(euwuf 
[n1IN) 
33Ip 
3u 


(eunwuf 
f[n1IN) 
13IP 
2u 


495 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam nirujjhati, tassa 
kusalam cittam nirujjhissafiti? 


Tâm thiện của người nào đang diệt thì Tâm thiện của 
người ấy sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: Pacchimakusalacittassa bhangakkhane tesam 
kusalam cif(am nirujjhati no ca tesam kusalam cittam 
nirujjhissafi, ifaresam kusalaciftassa bhangakkhane 
tesam kusalam cittam nirujjhati ceva nirujjhissati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện sanh lên lần sau cùng thì 
tâm thiện của những người đó đang diệt nhưng tâm thiện của 
những người đó sẽ không diệt, còn vào sát-na diệt của tâm 
thiện ngoài ra tâm thiện sanh lên lần sau cùng thì tâm thiện 
của những người đó đang diệt lẫn sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam nirujjhissati, 
tassa kusalam cittam nirujjhafiti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ diệt thì Tâm thiện của 
người đó đang diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassauppädakkhane kusalavippayuttacittassa 


bhangakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasattänam 
tecsam kusalam cittam nirujjhissafi no ca tesam kusalam 


496 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


citam nirujjhati, kusalacitfassa bhangakkhane tesam 
kusalam cittam nirujjhissati ceva nirujjhati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na diệt của tâm bất thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người 
đó sẽ diệt nhưng tâm thiện của những người đó không phải 
đang diệt, còn vào sát-na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của 
những người đó sẽ diệt lẫn đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán đạo gọi là ngay sát-na diệt của tâm A La Hán đạo. 


Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là ngay sát-na diệt của 20 tâm thiện (trừ tâm A 
La Hán đạo). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ đắc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 4 bậc Thánh 
đạo, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là ngay sát-na sanh của tâm 
thiện, bất thiện, vô ký và sát-na diệt của tâm bắt thiện, vô ký 
tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được 
khởi điểm ban đầu cho đến tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A 
La Hán đạo. 


Thượng Tọa Khải Minh 497 


Tâm Song 


Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm vô phần gọi là ngay 
sát-na sanh của tâm thiện, bất thiện, vô ký vả ngay sát-na 
diệt của tâm bắt thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử 
sanh... cho đến không tìm được điểm tận cùng. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là sát-na diệt của 20 tâm thiện (trừ tâm A La 
Hán đạo). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na nirujjhati, tassa 
kusalam cittam na nirujjhissafiti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
thiện của người đó sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassauppädakkhane kusalavippayuttacittassa 
bhangakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasattänam 
tesam kusalam cittam na nirujjhati no ca tesam kusalam 
citam na nirujjhissati, arahantãnam tesam kusalam 
cittam na ceva nirujjhati na ca nirujjhissati. 


498 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Vào sát-na sanh của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na diệt của tâm bất thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
không phải đang diệt nhưng tâm thiện của những người đó sẽ 
diệt, còn tất cả bậc A La Hán thì tâm thiện của những người 
đó không phải đang diệt lẫn sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhissati, tassa kusalam cittam na nirujjhatitdi? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: Pacchimakusalacittassa bhangakkhane tesam 
kusalam cif(am na nirujjhissafi no ca tesam kusalam 
cifttam na nirujjhati, arahantänam tesam kusalam cittam 
na ceva nirujjhissafi na ca nirujjhati. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện sanh lên lần sau cùng thì 
tâm thiện của những người đó sẽ không diệt nhưng tâm thiện 
của những người đó đang diệt, còn tất cả bậc A La Hán thì 
tâm thiện của những người đó sẽ không diệt lẫn không phải 
đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Người sẽ 
đắc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 4 bậc Thánh 
đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 


Thượng Tọa Khải Minh 499 


Tâm Song 


tâm thiện, bất thiện, vô ký và ngay sát-na diệt của tâm bất 
thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thầy khởi điêm ban đâu cho đên tâm A La Hán đạo trong 
lộ đăc A La Hán đạo. 

Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm vô phần gọi là ngay 
sát-na sanh của tâm thiện, bât thiện, vô ký và ngay sát-na 
diệt của tâm bât thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hôi tử 
sanh... cho đên không có điêm tận cùng. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính 
từ tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho 
đên tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là sát-na diệt của tâm A La Hán đạo. 

Và bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính 
từ tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho 
đên tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


500 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


13Ip 5u0u 
“8S uồIq) uÿ,[ > Ì 13IP 3S uộ1J) tý, 


Œ)... ` oop,Đễ sẻ A7 


Iữs | 


uạ u14) urg J, 
69©Moooooooooo 


0Ẻp uEH #'I V 2p Ô ] 103 2ủq 0t) sä[ 3uop tr [, Tp ưq (IạIp 


103% Ấy) urụ 2uow to ugn[ Ẩn) 9A, 
Á*[ 0A - 1) Jÿ4 - tật) 0rý,[, 
ỒrT ý, 0q 'ạtq 0e [ Ấ£{ quI1L 


501 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


r8) 
12) 
#2 _zs 
6u 3ÿS"£ 


(5un2 
IIES UEI 
ưọi qubs 
uộI) 
UIÿ} 14)) 
lộ) 01} 
9 JIp 
tu JÿS"£ 


sun2 
II.ES uE[ 
ưọi qubs 
uộJ) uI#} 
#9 JIp 
6u 3ÿS"J 


(peuff 
nu 6N) 
3Ip 8up 

3u0ou» 


(nessqff 
nu 6N) 


(pesstu[f 
nu 6N) 
33Ip 
2u0 3S 


(peuff 
nu 8N) 
1ÖIp 2uep 

3u0ou% 


(neuf 
[n1IN) 
33Ip 
sướq 


(nesstf 
fn1N) 


3jID 9S 


(nessuf 
[n1IN) 
3ÖID 9S 


(neuf 
[n1IN) 
33Ip 
sướq 


Thượng Tọa Khải Minh 


509 


Tâm Song 


'IEt E['V 
2Ẻq ti) 
8U 8S 
np !ÔH'9 


ẤN 
0A “uộI) 
Jÿq 0g) 
802 JðIp 
gu JES' 


503 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


5-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 
(Atitänägatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam nirujjhittha, tassa 
kusalam cittam nirujjhissafiti? 

Tâm thiện của người nào từng diệt thì Tâm thiện của 
người đó sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: Aggøamagsassa bhangakkhane arahanfãnam 
tesam kusalam cittam nirujjhittha no ca fesam kusalam 
citam nirujjhissafi, itaresam tesam kusalam cittam 
nirujjhittha ceva nirujjhissati ca. 

Vào sát-na diệt của tâm A La Hán đạo hay tất cả bậc A La 
Hán thì tâm thiện của những người đó từng diệt nhưng tâm 
thiện của những người đó sẽ không diệt, còn người ngoài ra 
đó thì tâm thiện của những người đó từng diệt lẫn sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam nirujjhissati, 
tassa kusalam cittam nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ diệt thì Tâm thiện của 
những người đó từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


504 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán đạo gọi là ngay sát-na diệt của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Và người sẽ đắc 4 đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu 
phần, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
hội đủ sát-na của tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô 
thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu 
cho đến sát-na sanh của tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A La 
Hán đạo. 


Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm nhân vô phần gọi 
là hội đủ sát-na tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô 
thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm 
tận cùng. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở:Người sẽ 
đắc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 4 bậc Thánh đạo, 
3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na của tâm thiện, bất 
thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát-na sanh của 
tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Thượng Tọa Khải Minh 505 


Tâm Song 


Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm nhân vô phần gọi 
là hội đủ sát-na tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô 
thủy luân hỏi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm 
tận cùng. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn , đáp 
đông). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na nirujjhittha, tassa 
kusalam cittam na nirujjhissafiti? 


Tâm thiện của người nào không từng diệt thì Tâm thiện 
của người đó sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhissati, tassa kusalam cittam na nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
thiện của người đó không từng diệt phải chăng? 


Đáp: “Từng diệt!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Không có, 
khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của Câu hỏi: 
Cũng không có giông nhau. (Câu vân không, đáp hạn chê). 


506 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Bậc A 
La Hán đạo gọi là ngay sát na diệt của tâm A La Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo cho đên 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 


Thượng Tọa Khải Minh 507 


Tâm Song 


JIp 2u0 3s 
2unu 33p 2u) 1ÄIDP 3S ÉA 
——— HỒI) MẸ. ——————> P=————” 2U UJ) HỆ, ——————————————> 


19 nựS uự[ 0ọi u6S t1) Mỹ 


0Ép uẸH #'J V 2Ep Ô'J 1013 2ủq u$1q) sä[ đuọp tự,[, nẸp uq uIaIp 
l 10 2ônp Ẩ§) 

uụ 3uo r0 uợn[ Ẩn) ọA 3uọA, 

Â 0A - UộI) 10g - uộï) 0,J 


Ö'T t1, 0q nạ1q 0iạu,[ Ấ‡q qua[ 


Thượng Tọa Khải Minh 


508 


Tâm Song 


"uợu 
#[ V 2q 
69 UuIE} 
EU 3ÿS 
np !ÔH'€ 


(2un2 
IES UEI 
ưọ[ ques 
lộ) 1#} 
#2 JIp 
EU 3ÿS 
441) Ẩ 
0A “tộI) 
16q “u3I) 
018110) 
EU 3ÿS 
npIÔH'£ 


sun2 
II.ES uE[ 
ưọi qubs 
uộJ) 1#} 
09 JIp 
6u 3ÿS"J 


(eu„„uff 

nu 6N) 

1ởIp đun) 
2u0q» 


(nessqff 
nu 6N) 
1P 
3u0% 3S 


(pessruff 
nu 8N) 
33p 
3u01 3S 


(eunuff 
IP11)121)) 

1jIp 2u 
2u0ou% 


(eu„ụu 
f[n1IN) 
33jIp 
3u1L 


(nøssịu 
[[n1N) 


3jID 9S 


(nessuf 
[n1IN) 
3ÖID 9S 


(euuf 
[n1IN) 
33Ip 
3u1L 


509 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


6. Phần Sanh Diệt 
(Uppädanirodhavära) 


Trong phần Sanh Diệt này có 3 loại là: 


1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afTita + vära) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannãnägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + väãra) 


3- Phần Quá Khứ Vị Lai (Afftãnãgatavära: Atita + 
anäøata + väãra) 


6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannäfitavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cỉtam uppajjati, tassa 
kusalam cittam nirujjhitthãti? 

Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vä pana kusalam cittam nirujjhittha, 
tassa kusalam cittam uppajjatrdi? 

Hay là Tâm thiện của người nào từng diệt thì Tâm thiện 
của người đó đang sanh phải chăng? 


510 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Đáp: Cittassabhangakkhane kusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasatftãänam 
tesam kusalam cittam nirujjhit(tha no ca fesam kusalam 
citam uppajjati, kusalacitfassa uppädakkhanc tesam 
kusalam cittam nirujjhittha ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na sanh của tâm bắt thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
từng diệt nhưng tâm thiện của những người đó không phải 
đang sanh, còn vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện 
của những người đó từng diệt lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân. 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân. 4 bậc Thánh đạo, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát- 
na diệt của tâm thiện, bắt thiện, vô ký (tức tất cả tâm). 

4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát-na sanh 
của tâm bắt thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 511 


Tâm Song 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 


Và 4 Phàm nhân. 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp) 


ĐÔI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjati, tassa 
kusalam cittam na nirujjhitthãti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó không từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhittha, tassa kusalam ciftam na uppajjatIti? 

Hay là Tâm thiện của người nào không từng diệt thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát- 
na diệt của tâm thiện, bât thiện, vô ký (tức tât cả tâm). 


519 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát-na sanh 
của tâm bắt thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giông nhau. (Câu vân không, đáp 
hạn chế). 


Thượng Tọa Khải Minh 515 


Tâm Song 


F10310) 
0A 109 
1015N 
-3IP 
t1 [ 
duqu 
S,Ep 
19Qn3N' 


ẤN 
0A “uồI) 
Jÿq 0g) 
#2 (uzs 
tu }ÿES'£ 


uig) 
E2 1E} 

#09 3ŠIp 

tu }ES'Z 


uộJ) uIÿ} 
82 us 
#u 1ÿS"J 


(peffed 
dn 6N) 
qus 
hì i40) 


3u0ou» 


(eu„uff 

nu 6N) 

3Ip 2u) 
3uo» 


(eun„uff 

nu 6N) 

13Ip 2un) 
3u0u» 


(peffed 
dn #N)) 
qus 
SU,Ep 


2u0u% 


(eu»uq 
[[naIN) 
33Ip 
3u1L 


(6u 
[[naIN) 
13IP 
2u 


Thượng Tọa Khải Minh 


514 


Tâm Song 


6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cỉtam uppajjati, tassa 
kusalam cittam nirujjhissafiti? 


Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam nirujjhissati, 
tassa kusalam cittam uppajjatrtdi? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ diệt thì Tâm thiện của 
người đó đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassabhangakkhane kusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannänam asaññasattänam 
tesam kusalam cittam nirujjhissafi no ca tesam kusalam 


citam uppajjati, kusalacitfassa uppädakkhanc tesam 
kusalam cittam nirujjhissati ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na sanh của tâm bắt thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người 
đó sẽ diệt nhưng tâm thiện của những người đó không phải 
đang sanh, còn vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện 
của những người đó sẽ diệt và đang sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 515 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ đắc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh 
đạo thâp, 3 bậc Thánh quả thâp gọi là ngay sát-na diệt của 
tâm thiện, bất thiện, vô ký và ngay sát-na sanh của tâm bât 
thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thây được khởi điêm ban đâu cho đên tâm dã tịnh trong 
lộ đắc A La Hán đạo. 

Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm nhân vô phần gọi 
là ngay sát-na diệt của tâm thiện, bât thiện, vô ký và ngay sát- 
na sanh của tâm bât thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân 
hồi tử sanh... không tìm thấy được điểm tận cùng. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân. 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
gọi là ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


516 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjati, tassa 
kusalam cittam na nirujjhissafiti? 


Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassabhangakkhane kusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannänam asaññasattänam 
tesam kusalam cittam na uppajjati no ca tesam kusalam 
citam na nirujjhissafi, apøøamagøassa bhangakkhane 
arahantänam tesam kusalam ciftam na ceva uppajjati na 
ca nirujjhissati. 

Vào sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na sanh của tâm bắt thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
không phải đang sanh nhưng tâm thiện của những người đó 
sẽ diệt, còn vào sát-na diệt của tâm A La Hán đạo hay tất cả 
bậc A La Hán thì tâm thiện của những người đó không đang 
sanh lẫn sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhissati, tassa kusalam cittam na uppajjafItï? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Thượng Tọa Khải Minh 51? 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Người sẽ 
đắc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh 
đạo thâp, 3 bậc Thánh quả thâp gọi là ngay sát-na diệt của 
tâm thiện, bất thiện, vô ký và ngay sát-na sanh của tâm bất 
thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm được khởi điểm ban đầu cho đến tâm dũ tịnh trong lộ đặc 
A La Hán đạo. 

Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm nhân vô phần gọi 
là ngay sát-na diệt của tâm thiện, bât thiện, vô ký và ngay sát- 
na sanh của tâm bât thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân 
hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy điểm tận cùng. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và bậc A La Hán đạo gọi là ngay sát-na diệt của tâm A 
La Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đăc A La Hán đạo... cho đên 
tâm viên tịch Níp-Bàản. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu hỏi: bậc A 
La Hán đạo gọi là ngay sát-na diệt của tâm A La Hán đạo. 


518 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-Bàản. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


Thượng Tọa Khải Minh 519 


Tâm Song 


JIp 2u0ï 3s 
—— tI) ÿ[ — Ï J3IP 3S tỏ) tự J, 


| “ ải qus 8uep u14) uy ,[, 


| 


u12 nữs u[ tại ques 314} Uý,[, † 
¬ San " ®(@@®X®%XXSYXĐ 01gsIese380uIeuy 


0Ép uEH #'J V 2ED Ô'J 1013 2ủq u14) s8[ đu0p uý,[, IẸp uẽq 01p 
l l 103 sônp Ẩ§u) 

urụ 3u03 t0 ugn|[ Ẩn) 0A 8uọA 

Â 0A - UộI) 104 - tội) uy] 


Ôr1 urý[, 0Œ nạtq[ uạu,.L £§q qu4L, 


Thượng Tọa Khải Minh 


520 


Tâm Song 


ẤN 
0A “tộI) 
1ÿq “u3I) 
(IIÿ} 612 
13Ip eu 
JWS'€ 


(2un2 
IIES EI 
ưọ[ ques 

uỏI) 
uIÿ} 114)) 
uộJ) uIÿ} 
#2 qus 
tu JÿS"£ 


(neff 
vddn) 
qus 
SuEp 


3u0q» 


(nesstf 
[n1tu #N) 
13p 
3u0% 3S 


(nessf 
[nu #N) 
33p 
2u01 3S 


(neff 
vddn) 
qus 
SuEp 


2u0ou% 


(neff 
vddn) 
qus 

sướq 


(nessu 
f[n1N) 


3jID 3S 


(nøsstq 
[[n1N) 


3ÖID 9S 


(neff 
vddn) 
qus 

sướq 


sun2 
II.ES uE[ 
ưọ[ ques 
uộJ) 1#} 
82 quữs 
6u 1ÿS"J 


591 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


0Ép uựu 
[ v9Ẻq 
#9 UuIE} 
EU 3ÿS 
np IỦH'/ 


0Ép uựu 
#[ V ulE) 
#9 JIp 
#u JÿS"'9 


Sưọn) 
0A 109 
9 Q"ỔN 
3jIP 
uoId.L 
du 
SuEp 
tQn5N'S 


ẤN 
0A “uộI) 
Jÿq uý} 
612 uES 
8u 0S" 


Thượng Tọa Khải Minh 


522 


Tâm Song 


6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitänägatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjittha, tassa 
kusalam cittam nirujjhissafiti? 


Tâm thiện của người nào từng sanh thì Tâm thiện của 
người đó sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: Aggamagsassa bhangakkhane arahanfãänam 
tecsam kusalam ciftam uppajjittha no ca tesam kusalam 
citam nirujjhissafi, itaresam tesam kusalam cifttam 
uppajjittha ceva nirujjhissati ca. 

Vào sát-na diệt của tâm A La Hán đạo hay tất cả bậc A La 
Hán thì tâm thiện của những người đó từng sanh nhưng tâm 
thiện của những người đó sẽ không diệt, còn người ngoài ra 
đó thì tâm thiện của những người đó từng sanh lẫn sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam nirujjhissati, 
tassa kusalam cittam uppajjitthãti? 

Hay là Tâm thiện của người nảo sẽ diệt thì Tâm thiện của 
những người đó từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán đạo gọi là ngay sát-na diệt của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viện tịch Níp-bàn. 

Và người sẽ đắc đạo, gồm có: 4 Phàm hữu phần, 4 bậc 
Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na của 
tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử 
sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát- 
na sanh của tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm vô phần gọi là hội đủ 
sát-na của tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân 
hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm tận cùng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ đặc đạo, gồm có: 4 Phàm hữu phần, 4 bậc Thánh đạo, 3 
bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na của tâm thiện, bất 
thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát-na sanh của 
tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm vô phần gọi là hội 
đủ sát-na của tâm thiện, bât thiện, vô ký tính từ vòng Vô 


594 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm 
tận cùng. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjittha, tassa 
kusalam cittam na nirujjhissafiti? 


Tâm thiện của người nào không từng sanh thì Tâm thiện 
của người đó sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhissati, tassa kusalam cittam na uppajjitthãtï? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
thiện của người đó không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp 
hạn chế). 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


Tâm Song 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là sát-na diệt của tâm A La Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đăc A La Hán đạo... cho đên 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 


596 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ẤN 
0A “tộI) 
1gq “u3I) 
(Iÿ) 02 
#u }ÿS 
np !ÔH'€ 


uyu 
#[ V 2q 
69 UuIE} 
EU 3ÿS 
npIÔH'£ 


sun2 
II.ES uE[ 
ưọ[ qus 
uộJ) uI#} 
#9 JIp 
6u 1ÿS"J 


(eufed 
dn 6N) 
qus 
2un 


3u0q» 


(nessqfŸ 
nu 6N) 
13Ip 
2u0 3S 


(pesstu[f 
nu 8N) 
33Ip 
2u0 3S 


(eumiffed 
dn eN)) 
ques 
2un 


2u0ou% 


(eum{ 
feddn) 
ques 
3u 


(nøssu 
[[n1N) 


3jID 9S 


(nesstq 
[[n1IN) 


3ÖID 9S 


(euIIf 
vddn) 
ques 
3u 


527 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


7. Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 


(Uppajjamäana na Nirodhavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cỉtam uppajjati, tassa 
kusalam cittam na nirujjhafiti? 


Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhati, tassa kusalam cittam uppajjatIti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không phải đang diệt thì 
Tâm thiện của người đó đang sanh phải chăng? 


Đáp: AkusaläbyäkatacittasamangITnam 
nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
cittam na nirujjhati no ca tesam kusalam cittam uppajjati, 
kusalaciftassa uppädakkhane fesam kusalam cittam na 
nirujjhati ceva uppajjati ca. 


Người hội đủ tâm bắt thiện, vô ký hay người đang nhập 
Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang diệt nhưng tâm thiện của những 
người đó không phải đang sanh, còn vào sát-na sanh của tâm 
thiện thì tâm thiện của những người đó không phải đang diệt 
lẫn đang sanh. 


598 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vấn ngược; chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na tâm bất thiện, 
Vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjati, tassa 
kusalam cittam nirujjhatiti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó đang diệt phải chăng? 


Đáp: AkusaläbyäkatacittasamangTnam 


Thượng Tọa Khải Minh 599 


Tâm Song 


nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
cittam na uppajjati no ca tesam kusalam cittam nirujjhati, 
kusalaciftassa bhangakkhane tesam kusalam cittam na 
uppajjati ceva nirujjhati ca. 

Người hội đủ tâm bắt thiện, vô ký hay người đang nhập 
Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang sanh nhưng tâm thiện của những 
người đó không phải đang diệt, còn vào sát-na diệt của tâm 
thiện thì tâm thiện của những người đó không phải đang sanh 
lẫn đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam nirujjhati, 
tassa kusalam cittam na uppajjatiti? 

Hay là Tâm thiện của người nảo đang diệt thì Tâm thiện 
của những người đó không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm bất 
thiện, vô ký. 
Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 


550 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Và 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


Thượng Tọa Khải Minh 551 


Tâm Song 


F10310) 
0A 109 
0 1015N 
-3IP 
t1 [ 
duqu 
up 
19Qn3N' 


ẨN 0A 
“IộJ) Jÿq 
uIE} 02 
#u }ÿS 
np !ÔH'€ 


tộJ) 1ÿ} 
09 JIp 
#u 1ÿS'£ 


uộJ) 0ÿ} 
82 us 
#u 1ÿS"J 


(peffed 
dn 6N) 
qus 
hì i40) 


3u0ou» 


[[n1IN 
13IP 
sướq 


(neuff 
nIIN) 
33Ip 
sướq 


(mef[fed 
dn #N)) 
qus 
hì i40) 


2u0ou% 


(peuf† 
nu 8N) 
3ÖIp 8up 

3u0ou» 


(peuff 
n1 6N) 
13Ip 2uep 

2uo3 


Thượng Tọa Khải Minh 


539 


Tâm Song 


8. Phần Đang Sanh Hiện Sanh 


(Uppajjamãnuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjamänam,. tassa 
kusalam cittam uppannanti? 


Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppannam, 
tassa kusalam cittam uppajjamänanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm thiện của người đó đang sanh 
phải chăng? 

Đáp: Kusalacittassa bhangakkhane tesam kusalam 
cifam uppannan no ca tesan kusalam cifttam 
uppajjamänam, kusalaciffassa uppädakkhanc tesam 
kusalam cittam uppannañceva uppajjamänañca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
thiện của những người đó không phải đang sanh, còn vào sát- 
na sanh của tâm thiện thì tâm thiện của những người đó đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 555 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 

Và 4 Phàm nhân. 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjamänam, 
tassa kusalam cittam na uppannanti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Kusalacittassa bhangakkhane tesam kusalam 


cittam na uppajjamänam no ca tesam kusalam cifttam 
na  uppannam, akusalabyäkata  ci(tasamangInam 


534 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
cittam na ceva uppajjamänam na ca uppannam. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang sanh nhưng tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn người 
hội đủ tâm bất thiện, vô ký, người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
không phải đang sanh lẫn không phải vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
uppannam, tassa kusalam ciftam na uppajjamänanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm thiện của 
người đó không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 
Và 4 Phàm nhân. 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na 
của tâm bắt thiện, vô ký. 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 535 


Tâm Song 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm bất 
thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi:Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


556 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


F10310) 
0A 109 
9 1015N 
X X X X -‡ÐP 
uoaI.L 
duqu 
Sư, Ep 
IO"SN' 
ẨN 0A 
“IộJ) J#q 
X X X X uIE} 02 
6U }ES 
npI!ÖH'£ 
uộJ) 1ÿ} 
“ X X ^ 09 JIp 
0u }ÿS'£ 
lộ) 01} 
ˆ ^ Zˆ ^^ 82 us 
#u }ÿES"J 
(dieuued | (dieuued (dreu (dieu 
; dn 8N) dn #N)) ; 
[HIÊM IẺ) tội | 1) uậig In (dieu NEUSIT) uzddq) (dieu 
guieffed sônH) 3ônH) gueffed | vuạ† 1) uộIJ | 1È} uộIq xrữinÏ 
0S | jamm | đưym, | UƠN) Í ddp | TÙNG | sôNH Í paál) 
Ị 2ÿ0u 6u | 2È0U gu Ị ques S0 S0N ques 
TIẾP JÿS€Ip | 1ÿS € ID TU sướq RUOTTSE. | T VI SE s2utq 
5u0W3 EI\A SUED | 811A 2uEp 5u03 kh ÿˆ 0-5 
8uoqw | 3u0qw = ° 


537 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


9. Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirujjhamänuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa kusalam citam nirujjhamäanam, 
tassa kusalam cittam uppannanti? 


Tâm thiện của người nảo đang diệt thì Tâm thiện của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppannam, 
tassa kusalam cittam nirujjhamäãnanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm thiện của người đó đang diệt phải 
chăng? 


Đáp: Kusalaciftassa uppadakkhane tesam kusalam 
ci(am uppannam no ca tesan kusalam cifttam 
nirujjhamanam, kusalacittassa bhangakkhanc tesam 
kusalam cittam uppannañceva nirujjhamäanañca. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
thiện của những người đó không phải đang diệt, còn vào sát- 
na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của những người đó đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang diệt. 


558 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Và 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na nirujjhamänam, 
tassa kusalam cittam na uppannanti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Kusalaciftassa uppädakkhane tesam kusalam 


cittam na nirujjhamänam no ca fesam kusalam cifttam 
na  uppannam, akusalabyäkata  ci(tasamangInam 


Thượng Tọa Khải Minh 539 


Tâm Song 


nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
cittam na ceva nirujjhamäãnam na ca uppannam. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang diệt nhưng tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn người 
hội đủ tâm bất thiện, vô ký, người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì tâm của những người đó không phải 
đang diệt lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại. 


Ván ngược: Yassa vä pana kusalam cifam na 
uppannam, tassa kusalam ciftam na nirujjhamänanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm thiện của 
người đó không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 
Và 4 Phàm nhân. 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na 
của tâm bất thiện, vô ký. 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 


540 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm bất 
thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 541 


Tâm Song 


F10310) 
0A 109 
9 1015N 
X X X X -‡ÐP 
uoaI.L 
duqu 
Sư, Ep 
IO"SN' 
ẨN 0A 
“IộJW) J#q 
X X X X uIE} 012 
6U }ES 
npI!ÖH'£ 
uộJ) 1ÿ} 
“ X X ^ 09 JIp 
0u }ÿS'£ 
lộ) 01} 
ˆ ^ Zˆ ^^ 82 us 
#u }ÿES"J 
(dieuued | (dieuued (dreu (dieu 
: dn 8N) dn #N)) ; 
DHIEM IẺ) tội | 1) uậig In (dieu NEUSIT) uzddq) (dieu 
guieffed sônH) 3ônH) gueffed | vuạ† 1) uộIJ | 1È} uộIq xrữinÏ 
0S | jamm | đuym, | UƠN) Í ddp | TÙNG | sôNH | padl) 
bị 2ÿ0u 6u | 2È0U gu Ị ques S0 S0N ques 
TIẾP JÿS€Ip | 1ÿS € ID TU sướq RUOTTSE. | T VI SE s2utq 
3u03 EI\A SUED | 811A 2uEp 5u03 kh ÿˆ 0-5 
8uoqw | 3u0qw = ° 


Thượng Tọa Khải Minh 


542 


Tâm Song 


10- Phần Hiện Sanh Sanh 
(Uppannuppädavära) 


Trong phần Sanh này có 2 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra). 


10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannäfitavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppannam, tassa 
kusalam cittam uppajjitthäti? 

Tâm thiện của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại thì Tâm thiện của người đó từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppajjittha, 
tassa kusalam cittam uppannanti? 

Hay là Tâm thiện của người nào từng sanh thì Tâm thiện 
của người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải 
chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 545 


Tâm Song 


Đáp: AkusaläbyäkatacittasamangTnam 
nirodhasamäpannänam asaññasattãänam tesam 
kusalam ciftam uppajjittha no ca tesam kusalam cittam 
uppannam, kusalacifasamangIinam tesam kusalam 
cittam uppajjittha ceva uppannañca. 


Người hội đủ tâm bắt thiện, vô ký hay người đang nhập 
Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những 
người đó từng sanh nhưng tâm thiện của những người đó 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện 
tại, còn người hội đủ tâm thiện thì tâm thiện của những người 
đó từng sanh lẫn đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân. 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
hội đủ sát-na của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm bất 
thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 


544 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 

Và 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là hội đủ sát-na của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppannam, tassa 
kusalam cittam na uppajjitthãti? 


Tâm thiện của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm thiện của người đó 
không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
uppajjittha, tassa kusalam cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không từng sanh thì tâm 
thiện của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm bât 
thiện, vô ký. 


Thượng Tọa Khải Minh 545 


Tâm Song 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp 
hạn chê). 


546 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Sưọn) 
0A 109 
9 1015N 
3P 
2 ° ` 2 u21 L 
duu 
SuEp 
LQnSN'E 
ÁN 
0A “uộI) 
1q uự) 
^ & * 2 Én2 eu 
18s tp 
I!ÔH'£ 
uộI) 
UIE) 8192 
^ ⁄ * ^ EU }ÿS 
npIÔH'I 
(dieuued (dieuued (dieu (dreu 
dn 8N) dn eN) dd dd 
tê tộm | (6gnffed | (euyfed | ti tậm | thi "` Xa th, 
BHƠ Í HUY | duơi | đuạng | 36NH | {eđdq) | [eddn) | sông 
3u0t È xöÐểi tủy 5u0W3 2ÿ0u ques ques 20 
N¿- ME. Sâu 2u 2UN TS" | mà TS € øu1n1[ sưnT tu 0S € 
JÿS€Ip | Zu0qwW | 3u0qw | 3gscnp ND IỊA ND 6IỊA 
911A 8E 911A 8uEDp ThờE ÔN: 
8uou3 8u0u» e : 


54? 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppannam, tassa 
kusalam cittam uppajjissatiti? 


Tâm thiện của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại thì Tâm thiện của người đó sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: PacchimakusalacittasamangInam tesam 
kusalam ci(tam uppannam no ca tesam kusalam cittam 
uppajjissafi, iíaresam kusalacifasamangInam tesam 
kusalam cittam uppannañceva uppajjissati ca. 


Người hội đủ tâm thiện sanh lên lần sau cùng thì tâm 
thiện của những người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại nhưng tâm thiện của những người đó sẽ không sanh, 
còn người hội đủ tâm thiện ngoài ra tâm thiện sanh lên lần 
sau cùng thì tâm thiện của những người đó đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppajjissati, 
tassa kusalam cittam uppannanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào sẽ sanh thì Tâm thiện của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: AkusaläbyäkatacittasamangInam 
nirodhasamäpannaänam asaññasattãänam tesam 


548 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


kusalam cit(tam uppajjissafi no ca tesam kusalam cittam 
uppannam, kusalacifasamangmam tesam kusalam 
cittam uppajjissafi ceva uppannañca. 


Người hội đủ tâm bắt thiện, vô ký hay người đang nhập 
Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những 
người đó sẽ sanh nhưng tâm thiện của những người đó không 
phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại, 
còn người hội đủ tâm thiện thì tâm thiện của những người đó 
sẽ sanh lẫn đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hắn gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thâp gọi là hội đủ sát-na của 20 tâm thiện (trừ tâm A La 
Hán đạo). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na tâm 
bât thiện, vô ký sanh trước tâm thiện khởi hiện lần sau cùng. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 


Thượng Tọa Khải Minh 549 


Tâm Song 


Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là hội đủ sát-na của 20 tâm thiện (trừ tâm A La 
Hán đạo). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 


Ván xuôi: Yassa kusalam cittam na uppannam, tassa 
kusalam cittam na uppajjissatiti? 


Tâm thiện của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm thiện của người đó 
sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: AkusaläbyäkatacittasamangTnam 
nirodhasamäpannänam asaññasattänam tesam kusalam 
ciftam na uppannam no ca tesam kusalam citfam na 
uppajjissati, arahanfaänam tesam kusalam ci(tam na ceva 
uppannam na ca uppajjissati. 


Người hội đủ tâm bắt thiện, vô ký hay người đang nhập 
Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại nhưng tâm thiện của những người đó sẽ sanh, 
còn tất cả bậc A La Hán thì tâm thiện của những người đó 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện 
tại lẫn sẽ không sanh. 


550 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉtam na 
uppajjissati, tassa kusalam cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không sanh thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: PacchimakusalacittasamangInam tesam 
kusalam ci(tam na uppajjissafi no ca tesam kusalam 
cifam na uppannam, arahanfänam tesam kusalam 
cittam na ceva uppajjissati na ca uppannam. 

Người hội đủ tâm thiện sanh lên lần sau cùng thì tâm 
thiện của những người đó sẽ không sanh nhưng tâm thiện 
của những người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, 
còn tất cả bậc A La Hán thì tâm thiện của những người đó sẽ 
không sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na của 
tâm bất thiện, vô ký sanh lên trước tâm thiện khởi hiện lần 
Sau cùng. 
Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 


Thượng Tọa Khải Minh 551 


Tâm Song 


Và bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-Bàn. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 

Và bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-Bàản. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


559 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


1 Iy03u 
uỏI) 
Z Ván 2 „Y la - hệ du 
6U ÿS 
npIÔHZ 
s3un2 
6S UE| 
ưọ[ ques 
ˆ X X ^ uộI) 
Iÿ} 612 
6U ÿS 
0P !ÔH'T 
(dieuued (dieuued tống Tôn" 
dn #Nj) dn #N) 
IẺ) uộ1 1Ẻ) hông B001) BTURNJ 
sộnun ch HỎ si TỦ 3ônH) | “song | (WSSE | (wwssg | “lam, 
50W qugs ques 500W 2¿0q [sddn) | -Tfeddn) 2#ouq 
#0 u |z 3 3#0 tu - quzsaS | ques 2S - 
JÿS € Ip 03 2S | zu0u[ 3S ygsecnp | ẺM 385 € 6u 8S € 
911A 8E 911A 8E khan ˆ hàng 
3uou» 2u0% ø b 


5535 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


uyu 
#[ V 2q 
69 UuIE} 
EU 3ÿS 
np !ÔH'S 


F10310) 
0A 109 
9 1015N 
3P 
Lo) UNÿ 
duqu 
S,Ep 
19Qn3N' 


ẨN 0A 
“IộJ) Jÿq 
uIE} 02 
#u }ÿS 
np !ÔH'€ 


Thượng Tọa Khải Minh 


554 


Tâm Song 


11- Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitänägatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjittha no ca 
tassa kusalam ciftam uppannam, tassa kusalam cittam 
uppajjissafiti? 

Tâm thiện của người nảo từng sanh nhưng tâm thiện của 
người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại thì Tâm thiện của những người đó sẽ sanh phải 
chăng? 

Đáp:  Arahantinamn  tesam kusalam ciftam 
uppajji(tha no ca tesam kusalam cifam uppannam 
no ca tesam kusalam ciam uppajjissati, 
ifaresam akusalabyäkatacittasamangInam 
nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
citam uppajjittha ceva no ca tesam kusalam cittam 
uppannam uppajjissafi ca. 


Tất cả bậc A La Hán thì tâm thiện của những người đó 
từng sanh nhưng tâm thiện của những người đó không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại nhưng 
tâm thiện của những người đó sẽ không sanh, còn người hội 
đủ tâm bất thiện, vô ký ngoài ra đó hay người đang nhập 
Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những 
người đó từng sanh nhưng tâm thiện của những người đó 


Thượng Tọa Khải Minh 555 


Tâm Song 


không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện 
tại lẫn sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppajjissati 
no ca kusalam ci(tam uppannam, tassa kusalam cittam 
uppajjitthãti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ sanh nhưng tâm thiện 
của những người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại thì Tâm thiện của những người đó 
từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hắn quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm A La Hán 
quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến tâm viên tịch 
Níp-bản. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội 
đủ sát-na của tâm bắt thiện, vô ký tính từ Vòng vô thủy luân 
hồi tử sanh không tìm thấy được điểm khởi đầu... cho đến 
tâm sanh lên trước tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A La Hán 
đạo (tức tâm khai ý môn trong lộ đắc A La Hán đạo). 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 


tưởng. 


556 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na của 
tâm bât thiện, vô ký tính từ Vòng vô thủy luân hôi tử sanh... 
không tìm thây được điêm khởi đâu cho đền tâm sanh trước 
tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A La Hán đạo. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjittha no ca 
tassa kusalam cittam na uppannam, tassa kusalam cittam 
na uppajjissafiti? 

Tâm thiện của người nào không từng sanh nhưng tâm 
thiện của người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
thì Tâm thiện của người đó sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam citam na 
uppajjissafi no ca tfassa kusalam cittam na uppannam, 
tassa kusalam cittam na uppajjitthãti? 


Thượng Tọa Khải Minh 557 


Tâm Song 


Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không sanh nhưng 
tâm thiện của người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại thì Tâm thiện của người đó không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Không có, 
khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của Câu hỏi: 
Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp hạn chê). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 


558 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


(ues đu0q ạs đunqu ques (uS 9S A 
“——————— 91) uộJJ) tý,[———>†* (u6s 8u 1) 0ý, 


cha?” 
‡ 
Si nh Sonooo" 
2un2 #s ưg[ uạ[ ues u31) tế Í 0Ẻp uIẸH E"J V 2p 


np ưữq 0I9IP 1043 3ónp Águ) 
ung 3u0 to ugn[ £ng) 0A 8uoA 
ẨYW 0A - UộIW) J4 - uộI) urý,J, 


Ö'1 urý[, 0q nọtq uiạu [ £‡q qul1[ 


559 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


(2un2 
II.ES uE[ 
ưọi qubs 
uộI) 
urÿ) 111)) 
uỏI) 
UIE} E2 
6U }ES 
npIÔH£ 
sun2 
II.ES uE[ 
ưọi qubs 
^ X uộI) 
UIE} E2 
6U }ES 
npIÔH'I 
(dieu (HIPM 
R (dieu (dieu ueddn 
Mi sey ueddn PHAN ugddn 9u E 
ueddn [[ed tu IJESSI fí Phí 
ml tàn ID) | Na) | HH 
dn 8N) SH 13t | '⁄ - SẺ iYc 
. tê 0 | (essHf | "lông: | (ME | sóng | động | gưogg 
ques sộng gddn eN) Tung Igddn) 3uow 5h T Kho 
3un) 2#ot eu qugs 185 £np qus 2#0I 8U | „; 0 6u | J§S£np 
đuogyg | }?S£9%P 2u0W% 2S | gnu 2uep 2uạ| | 39S£Wp JÿS €IP | 80A 8uEp 
: NA SIIED 8unqu N1 5=pD 11A 2u 'røud 
Su tiệt: ryud 'røud Si 
khỏi 2u 3uow đuou đunqu 
2u0W'{ 2S đuoq» THỊNH đunqu ques 
_ W“/33S | quwsag | Sung 


Thượng Tọa Khải Minh 


560 


Tâm Song 


Suưọn) 
0A 109 
9 IỔN 
3jIP 
uoId.L 
du 
SuEp 
tQn3N'S 


ẨN 0A 
“IộJ) Jgÿq 
uIE} 02 
#u }ÿS 
np IÔH'p 


uợu 
[ v9Éq 
#2 UuIE) 
EU 3ÿS 
nD I!ỦH'€ 


561 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


12- Phần Hiện Sanh Đang Sanh 


(Uppannuppajjamänavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Upannam, uppajjamäãnanti? 


Tâm thiện đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì 
Tâm thiện đang sanh phải chăng? 


Đáp: Bhangakkhane uppannam no ca uppajjamänam, 
uppädakkhane uppannañceva uppajjamänañca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại nhưng không phải đang sanh, còn vào sát-na 
sanh của tâm thiện đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
lẫn đang sanh. 


Vấn ngược: Uppajjamãänam, uppannanti? 


Tâm thiện đang sanh thì Tâm thiện đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
diệt của tâm thiện Và sát-na sanh của tâm thiện. 


Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 


569 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
sát-na diệt của người có tâm thiện Và Ngay sát-na sanh của 
người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
sanh của tâm thiện. 


Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mỡ: Ngay 
sát-na sanh của người có tâm thiện. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Na uppannam, na uppajjamãnanti? 

Tâm thiện không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại thì Tâm thiện không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Na uppajjamänam, na uppannanti? 

Tâm thiện không phải đang sanh thì Tâm thiện không 
phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại 
phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhance na uppajjamänam no ca na 


uppannam, afitänägatam ciftam na ceva uppajjamänam 
na ca uppannam. 


Thượng Tọa Khải Minh 565 


Tâm Song 


Vào sát-na diệt của tâm thiện thì không phải đang sanh 
nhưng đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn tâm quá 
khứ, vị lai không phải đang sanh lẫn không phải đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ, vị lai. Hoặc một lý khác nữa: 

Chỉ pháp của Câu mỡ: Tâm quá khứ, vị lai của người 
có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm thiện Và tâm thiện quá khứ, vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na diệt của người có tâm thiện Và tâm thiện quá khứ, 
vị lai của người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 


564 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


IE[ÍA 
X X X X “nụ enb 
A3 
uộJ) 1#} 
ˆ X X ^ 02 JIp 
#u }ÿS'£ 
t1) 0g) 
ø^ˆ ^ˆ ø^ˆ ^ˆ 82 uữs 
6u 3ÿS"J 
(dieuued (dieuued (dreu (dreu 
tên SN) (đieugui | (đieugu hệ k N) urddn) urddn) 
Tân, sffud s[fod : sông, 1 tội | (dieugui | (dieugui | rẻ) tộig 
3uogy | đ"EN) | đnEN) | guogy | ống | ffeddn) | s[fedda) | sông 
đề. ques ques si Y 2ÿ0u ques ques 20 
Mu, nh SuEp SuEp XP, BẠN 6u }8S € sướq sướq 6u J8S € 
E1\A 52UED uy | 2u0q E1IA 52UED khe s8 Lên 
3uou» 2u0% bụ bụ 


565 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


13- Phần Đã Diệt Đang Diệt 


(Niruddhanirujjhamänavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Niruddham, nirujjhamãnanti? 
Tâm thiện đã diệt là Tâm thiện đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (No) 
Vấn ngược: Nirujjhamãänam, niruddhanti? 
Tâm thiện đang diệt là Tâm thiện đã diệt phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm thiện 
quá khứ. Hoặc một lý khác nữa: 

Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá khứ của người có tâm 
thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm thiện. Hoặc một lý khác nữa: 

Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát-na diệt của người có 


tâm thiện. 


566 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Na niruddham, na nirujjhamãnanti? 

Tâm thiện không phải đã diệt là Tâm thiện không phải 
đang diệt phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane na niruddham no ca na 
nirujjamänam, uppädakkhane anäøatañca ciftam na 
ceva niruddham na ca nirujjhamäanam. 

Vào sát-na diệt của tâm thiện không phải đã diệt nhưng 
đang diệt, còn vào sát-na sanh của tâm thiện hay tâm thiện vị 
lai không phải đã diệt lẫn không phải đang diệt. 

Vấn ngược: Na nirujjhamãnam, na niruddhanti? 

Tâm thiện không phải đang diệt là Tâm thiện không phải 
đã diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam ciftam na nirujjihamänam no ca na 
niruddham, uppädakkhane anägatañca ciftam na ceva 
nirujjhamänam na ca niruddham. 

Tâm thiện quá khứ không phải đang diệt nhưng đã diệt, 
còn vào sát-na sanh của tâm thiện hay tâm vị lai không phải 
đang diệt lẫn không phải đã diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 567 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm thiện Và sát-na sanh của tâm thiện, tâm vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mởớ:Ngay 
sát-na diệt của người có tâm thiện Và ngay sát-na sanh của 
người có tâm thiện, tầm vị lai của người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
thiện quá khứ Và sát-na sanh của tâm thiện, tâm vị la1. 

Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mởớ:Tâm 
quá khứ của người có tâm thiện Và sát-na sanh của người 
có tâm thiện, tâm vị lai của người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 


568 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


LẠI 
X X X {A uận) 
WE,Lb 
uộJ) 1ÿ} 
X X X 812 uữs 
6u }ÿS"€ 
tuộJ) 1#} 
„ hi ki z 9 33Ip 
6u }ÿS"€ 
141 
Gì X | wnbung 
WE.L"J 
ưIieuguI | (đieugui R 
TNg Tin j. (drep (dieugu | (dieugui (dreqp 
lời fín fín 
sắtp Suợp |sậtp Suếp | IỚPP | PIN) | TH [HN | phaN) 
vệ lẻ gpIgud | 1jIp sq kêu Lá 3ID tq 
tựud tu | tua LUẠC 3ueq 3uuq SỊP Ð 
8uouw | 8uoq VIÊN 


569 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


14- Phần Quá Thời 
(Atikkantakälavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjamãnam 
khanam khanpam  vi(ikkantam  afikkantakãlam, 
nirujjhamanam khanam vifikkantam atikkantakãlam 
tassa kusalam cittanti? 


Tâm thiện của người nào vượt qua một sát-na như sát-na 
sanh gọi là đã vượt quá thời thì Tâm thiện của người đó vượt 
qua một sát-na là sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời phải 
chăng? 


Đáp: Bhangakkhape kusalam cittam uppädakkhanam 
viikkantam bhangakkhanam avitikkantam, afitam 
kusalam ciffam uppädakkhanañca  vi(ikkantam 
bhangakkhanañca vitikkantam. 

Vào sát-na diệt của tâm thiện vượt qua sát-na sanh nhưng 
chưa vượt qua sát-na diệt, còn tâm thiện quá khứ đã vượt qua 
sát-na sanh lẫn vượt qua sát-na diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉttam 
nirujjihamanam khanam khanam  vi(ikkantam 
afikkantakãalam, uppajjamaänan khanam khanam 
vIifikkantam atikkantakãlam tassa kusalam cittanti? 


Hay là Tâm thiện của người nảo vượt qua một sát-na như 


570 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời thì tâm thiện của người đó 
đã vượt qua một sát-na là sát-na sanh gọi là đã vượt quá thời 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Atitam kusalam cittam: Tâm thiện 
quá khứ). 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của người có tâm thiện Và tâm quá khứ của người có 
tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjamãnam 
khanam khanam  vi(ikkantam  atikkantakãlam, 
na nirujjihamanam khanam khanpam vi(ikkantam 
atikkantakälam tassa kusalam cittanti? 


Tâm thiện của người nảo không vượt qua một sát-na như 


Thượng Tọa Khải Minh 571 


Tâm Song 


sát-na sanh gọi là không vượt quá thời thì Tâm thiện của 
người đó không vượt qua một sát-na là sát-na diệt, gọi là đã 
không vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Uppädakkhane anägatañca kusalam 
cittam: Vào sát-na sanh của tâm thiện và tâm thiện vị lai). 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam citam na 
nirujjihamanam khanam khanam  vi(ikkantam 
atikkantakälam, na uppajjanmanam khanam khanam 
vIifikkantam atikkantakãlam tassa kusalam cittanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không vượt qua một sát- 
na như sát-na diệt gọi là không vượt quá thời thì Tâm thiện 
của người đó không vượt qua một sát-na là sát-na sanh, gọi 
là đã không vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: Bhangakkhane kusalam cittam bhangakkhanam 
aviikkantam no ca uppädakkhanam avitikkantam, 
uppäadakkhane anäøatañca kusalam cittam 
bhangakkhanañca avitikkantam uppädakkhanañca 
avritikkantam. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện không vượt qua sát-na diệt 
nhưng vượt qua sát-na sanh, còn vào sát-na sanh của tâm 
thiện hay tâm thiện vị lai thì không vượt qua sát-na diệt lẫn 
không vượt qua sắt-na sanh. 


579 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát-na 
sanh của người có tâm thiện, tâm vị lai của người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na diệt của người có tâm thiện Và Ngay sát-na sanh của 
người có tâm thiện, tâm vị lai của người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 


Thượng Tọa Khải Minh 575 


Tâm Song 


LẠI| 
X X X X ÏA uộI) 
VWỆ,['ÿ 
13 
„ „ # z nh uIq) 
À3 
uồI4) 0g) 
“ X X “ 02 13p 
6u }§S"¿ 
uộJ) uIÿ} 
X X X X 812 us 
#u }ÿS*J 
(dieyuew | (dieyueW | (dieyuel | (đie3ue3| (de (die) (drø (die) 
HN CUNG CÀ HMAE | MUA Í uưyNprx | H@pNHA | HENMA | ĐĐNUA 
bÌNI THỊ n NI ĐẠI đIizủeu | i66 | e6 | dieủ6( I1 
#pgddq) | ø5ủeug) | ø2sug) | epgddn) epeddn) | eöủcug) | eöủcgg) | espeddn) 
ôn |” đức “ g`Yền ? gnb)ônA | !Ó #nÐ | rọu gnb | yọuy gnb | tu) pnb 
3 l J1ỎnA Ép | 1ÓnA 6p | }ÓnA p | 1ÖnA gp 
T91 ŠỊ 5u0 šỊ u01 šỊ 5u0IT 4 tị öö tị 1ö3 tị 1ö tị 1ỏö 
ID UENPTIBTDTH".| 395000: [SINH NMEE quesøu | 3$Ipeu JổIpeu | ques gu 
NÓ Lông ĐM IS EM ng 1S ứnb 10s enb 1S #nb 1S ønb 
tnb 1ỏnA | enb 1ỏnA | enb 16nA | eẽnD 161A lôi lồn SỀỀN HN 
8uouw | 3uogw | 3uouw | Suogg | !Œ°A | JĐBA | HPPA | MA 


Thượng Tọa Khải Minh 


574 


Tâm Song 


10n3N ugt(q 20L 13 


UIE) E19 3ID 
®——— tự }§s tnb 1önA đuo»ị > 


UIE} #2 ưES u }ÿS 
~———nb 1önA đuoqxi —„ 


quws #u JÿS |Ie[ jA t,L 


3 gnb urg,J 


urÿ} 62 1ŠIp øu 1s enb }ỏnA 6q 


—— WE} #2 qưes 6u Jgs enb }ỏnA 


0q nạ1q ạt [ Ấ§§{ quI1[ 


575 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


\ 


Phân Pháp ` 
\ “ #_ (Dhammavära) 


r` 4 ø / 


“ 


1. Phần Tương Quan Thời Sanh Diệt 
(Uppadanirodhakälasambhedavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yam kusalam cittam uppajjati na nirujjhati, 
tam kusalam cittam nirujjhissafi na uppajjissafiti? 

Tâm thiện nào đang sanh không phải đang diệt thì Tâm 
thiện đó sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana kusalam cittam nirujjhissati 
na uppajjissat, tam kusalam ci(am uppajjaf na 
nirujjhatiti? 

Hay là Tâm thiện nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm thiện 
đó đang sanh không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


576 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: Yam kusalam cittam uppajjati 
na nirujjhati (Tâm thiện nào đang sanh không phải đang 
diệt) là Câu mở. 

Tam kusalam ciftam nirujjhissafi na uppajjissati 
(Tâm thiện đó sẽ diệt sẽ không sanh) là Câu hỏi. 

Chi pháp của Câu mở: Sát-na sanh của tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Tâm 
thiện nào đang sanh không phải đang diệt thì Tâm thiện 
đó sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
băng cách Đáp Đồng, răng: “Phải rôi!,” là câu đáp châp nhận 
chi pháp của câu mở, bởi vì sát-na sanh của tâm thiện là chi 
pháp của câu mở răng: Tâm thiện cũng sẽ diệt sẽ không sanh. 


Trong câu vấn ngược: Yam vã pana kusalam cittam 
nirujjhissati na uppajjissati (Tâm thiện nào sẽ diệt sẽ 
không sanh) là Câu mở. 


Tam kusalam cittam uppajjati na nirujjhati (Tâm 
thiện đó đang sanh không phải đang diệt) là Câu hỏi. 

Chi pháp của Câu mở: Sát-na sanh của tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu hỏi này là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Hay 
là Tâm thiện nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm thiện đó 
đang sanh không phải đang diệt phải chăng?” Đức Phật 


Thượng Tọa Khải Minh 57? 


Tâm Song 
mới giải đáp băng cách Đáp Đông, răng: “Phải rôi!,” là câu 
đáp châp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì sát-na sanh của 


tâm thiện là chi pháp của câu mở đó rằng: Tâm thiện đang 
sanh không phải đang diệt. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cïttam kusalam na uppajjati nirujjhati, 
tam kusalam cittam na nirujjhissatfi uppajjissafti? 

Tâm thiện nào không phải đang sanh đang diệt thì Tâm 
thiện đó sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (No) 

Vấn ngược: Yam vã pana kusalan citam na 
nirujjhissafd uppajjissat, tam kusalam cifam na 
uppajjati nirujjhatiti? 

Hay là Tâm thiện nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm thiện 
đó không phải đang sanh đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: Yam cittam kusalam na uppajjati 
nirujjhati (Tâm thiện nào không phải đang sanh, đang diệt) 
là Câu mở. 
Tam kusalam ciftam na nirujjhissafi uppajjissati 
(Tâm thiện đó sẽ không diệt, sẽ sanh) là Câu hỏi. 


578 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát-na diệt của tâm thiện. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Tâm 
thiện nào không phải đang sanh đang diệt thì Tâm thiện 
đó sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Bác Bỏ, rằng: “Không phải!,” là câu 
đáp phản bác chi pháp của câu hỏi, bởi vì sát-na diệt của tâm 
thiện là chi pháp của câu mở, cho dù sát-na diệt của tâm thiện 
đó không phải đang sanh đang diệt nhưng sẽ không diệt sẽ 
không sanh. 


Trong câu vấn ngược: Yam vã pana kusalam cittam na 
nirujjhissati uppajjissati (Hay là Tâm thiện nào sẽ không 
diệt sẽ sanh) là Câu mở. 

Tam kusalam cittam na uppajjati nirujjhati(Tâm thiện 
đó không phải đang sanh đang diệt) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có, thì Chi pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Hay 
là Tâm thiện nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm thiện đó 
không phải đang sanh đang diệt phải chăng?” Đức Phật 
mới giải đáp bằng cách Đáp Hạn Chế, rằng: “Không có!” 
(Natthi) là câu đáp phủ nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 
Tâm thiện sẽ không diệt sẽ sanh thì Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 579 


Tâm Song 


(neuffna 
u ne{† 
sddn sN)) 
1Ip 2uep 
ques 
SU_Ep 


3uou» 


(esstf 
fcddn 
Ð8ssIq[Ÿ 
nu 8N) 
ques 
95 JŠID 
2u0% 3S 


(nesstf 
fcddn 
p8ssq[Ÿ 
nu 6N) 
ques 
9S J3ID 
3u0w1 3S 


27% 


dựa uyúa 2n 195 


'ếgq quI 2ỏnp £p qu (ES9SIA83ESS1uI81u61nS) 
quÐ{ @J o2) 1$¡q 2#p dóu Ioqd trợ; 5¿oq (6w#uIigs 639eqppnS) 8uọnu) 
SuỌ(] UIEJ, In [, LỌA nequ 8uor8 Agq qui) 5u09 81 rẹo8u 2g ưệtd TỌA IOŒ 


(uES 2u0W 3S [ EIJ2N ^ 


#I 


(neuf[na 
u ne[† 
gddn eN)) 
1ÄIp 2uep 
ques 
SUEp 


2uou% 


D 2u0W1 3S | EIJ3N X «+ 


(peuf[na 
Iu Eu J 
ø[[edn) 
1ÄIp 2uep 
ruud 
2uou1 
ques 


sướq 


(nesstf 
fcddn 
8U IJESS 
uffqN) 
ques 
2u0W% 3S 


3jID 9S 


(esstf 
fcddn 
8U IJESS 
uffqHN) 
ques 
2u0 3s 


3ÖID 9S 


(peuffna 
1u #u J 
s[fedn) 
13p 2uep 
rựud 
2u0q1 
ques 
sướq 


:H2JH.L H2 


uộJ) uI#} 
02 JIp 
#u 1ES'£ 


uộJ) uI#} 
82 us 
#u 1ÿS"J 


Thượng Tọa Khải Minh 


580 


Tâm Song 


` 


ø z 
P` `.„z ` z \ 
.Phần Người và Phap 
5Š F _ (Puggaladhammavära) 

Trong phần ÑgườÍ và Pháp này cũng có sự trình bày 
giống như Phần Pháp. 

Kết Thúc Người và Pháp 
Kết Thúc Câu Thiện. 

Câu còn lại trong tâm phối hợp đặc biệt theo Lý 
Thắng Pháp (Abhidhammacittamissakavisesa) như 
“Câu Bất Thiện” (Akusalapada) [Trong Mẫu Đề Tam 
xiến minh — Tikamätikãniddesal... cho đến “Câu 
hữu tranh” (Saranapada) [Trong Nhị Đê xiên minh — 
Dukamaätikaniddesa] là sau cùng không được Ngài nêu lên 
trình bày. 

Kết Thúc Tâm Phối Hợp Đặc Biệt 
Theo Lý Thắng Pháp 
Kết Thúc Tâm Song (CittaYamaka). 
-f#-& 


Thượng Tọa Khải Minh 581 


Tâm Song 


Lời Đúc Kết Sau Cùng Chương Tâm Song 
Của Ngài Đại Trướng Lão Nandamedhä 


[Bậc Sáng Tác Bộ Song Đối 
(trình bày chỉ pháp Bộ Song Đối) quyền Min Điện] 


Bộ Padabhäjanivibhangapäli của Tâm phối hợp đặc 
biệt theo Lý Kinh (Suttantacittamissakavisesa) và Tâm 
phối hợp đặc biệt theo Lý Thắng Pháp (Abhidhamma 
Cittamissakavisesa) này không có, nhưng có Mẫu Đề xiên 
thuật Pã]i vấn hỏi nương theo Lý của các bậc Đại Trưởng 
Lão giáo thọ sư nêu lên thành mỗi lý khác nhau về ý nghĩa 
chi pháp nào thích hợp đáng có được thì nêu lên trình bày. 


Nương vào việc tác ý theo cách thức chỉ dẫn đó lẫn nương 
vào việc thầm thấu của các bậc Chân Nhân Đại Trí Tuệ để 
làm điều kiện khẳng quyết mới xác định nhắm vào ý nghĩa 
chi pháp chuẩn xác sáng tỏ, ý nghĩa chi pháp được xác định 
nêu lên này đôi khi có thể sẽ sơ suất bỏ sót chút ít hoặc đôi khi 
có thể sẽ thừa quá cũng có, bởi vì Tâm Song (Cittayamaka) 
này là lãnh vực Toàn Giác Trí của bậc Chánh Đẳng Giác, 
hoặc đôi khi có thể lưu tâm không chuẩn xác ý nghĩa của 
Pháp thực tánh để làm điều kiện xác quyết. 


Ngài (đại Trưởng Lão giáo thọ sư) xét thấy cần bổ sung 
thích hợp điều nảo để làm cho đầy đủ thì thêm vào, điều 
nào có thể còn dư sót thì chỉnh sửa chỗ dư sót rồi xác định 
nhằm vào ý nghĩa chuẩn xác không dựng lên bằng sự Ganh ty 
(Issä), bón sẻn (Macchera cũng như Macchariya), quên ơn, 


589 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


xúc phạm đến Ân đức của Ngài (Makkha), tự cao ngã mạn 
(Paläsa) và đặt điều, chê bai, nói lời tội lỗi (Garahaväada) 
nên suy xét bằng sự Cung kính, chỉ nên xác quyết nhắm vào 
ý nghĩa chi pháp đó. 

Ngài đại Trưởng Lão Giáo Thọ Sư cao quý và một vài 
nhóm các vị đại Trưởng Lão không trình bày Xiễn Minh 
(Ñiddesa) về Tâm phối hợp đặc biệt theo Lý Thắng Pháp, 
nguyên nhân không trình bày bởi vì các Ngài nói với nhau 
rằng là Mẫu Đề của Pháp Song (Dhammayamaka) mà 
không nghĩ rằng là lời nói thích hợp hoặc cân xứng. Vì sao 
nghĩ rằng là lời nói không thích hợp hoặc cân xứng? Bởi 
vì là Pã]i xiến thuật (Uddesa) của Tâm Song, như: “*Yassa 
kusalam cittam uppajjati na nirujjhati” (Tâm thiện nào 
đang sanh không phải đang diệt v.v...), thì các câu này có 
trình bày trong phần Xiến Thuật Tâm Song, vì vậy mới nghĩ 
rằng chắc chắn trong Xiến Minh có thê sẽ nêu lên trình bày. 


C45 š# #22 


Thượng Tọa Khải Minh 585 


Tâm Song 


MỤC LỤC 
FT Tác naei(09125.0609)0500uietk.1tiiA,ersaetlesesyke 7 
NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
SAMMÄSAMBUDDHASSA..........................---- 2 ccccsccscscea § 
XIÊN MINH (NIDDESA).......................--- 5- sex rceeed 13 
THUẦN TÂM THÔNG THƯỜNG 
(SUDDHACITTASÄMAÑÑA)........................----- 5c: 13 
PHẦN NGƯỜI (PUGGÄLAVÄRA)......................-cccccsc: 13 
1. PHẦN TƯƠNG QUAN THỜI SANH DIỆT........ 13 
2- PHẢN ĐANG SANH HIỆN SANH 
(EIPfi4IMTIDHNfIRIVHITH ] xi6 stsii2iesi0sne0iieii9seostseisal 24 
3- PHẢN ĐANG DIỆT HIỆN SANH 
NirodiipDiaTiiAWV TA] essnaeiaesieibssdidbaisiebiagiRitisgi Sử) 
4- PHÀN SANH (Uppãdavãra) ..........................-------- 38 
4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ......................---- -- 38 
4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai.............................--- 5-5-5: 45 
4-3, Quá Khử VỊ ÚAI s66 siekodisaveb 53 
5- PHẢN DIỆT (Nirodhavära) ......................--.---- -- 60 
5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ..........................-- -- 61 
584 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai............................------- 65 
5-3. Phần Quá Khứ VỊ Lai......................-- - s55: J0) 
6. PHÀN SANH DIỆT (Uppãdanirodhavãra) ........... 77 
6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ.........................----s-: 78 
6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai.............................----: 83 
6-3. Phần Quá Khứ VỊ Lai................... ...-----:--c-- 87 
7. Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 
(UppaJjamana na nirodhavära) ......................... .--- ---- + D2 
8. Phần Đang Sanh Hiện Sanh 
(UppaJjamanuppannavär)...................... ..-- -- -------«++--s>>+ 96 
9, Phần Đang Diệt Hiện Sanh 
(NifujliaffiifiiiT)afii4VHTB):iiiciiaeeesiasddesag 100 
10. Phần Hiện Sanh — Sanh 
(Uppannuppädavära)..........................- ------ -- «+ ssscsssss2 104 
10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ........................ -. 104 
10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai..............................- 109 
11- Phần Quá Khứ Vị Lai 
(/Y11110147211157VATR]l2as4sáisss6tiiidaiifBabj902u435416a029/2ã4gi0f84 bai 113 


12- Phần Hiện Sanh Đang Sanh 
(UppannuppaJJjamanavara) 

(Uppanna + uppaJJamäãna + vã) ........................ .---- 117 
13- Phần Đã Diệt Đang Diệt 
(NrruddhaniruJJamänavära) 

(Nrruddha + niruJJamäãna + vära) .........................- .--‹- 121 


Thượng Tọa Khải Minh 585 


Tâm Song 


14- Phần Vượt Quá Thời 


(Atikkantakalavara = Atikkanta + kãla + vãra) ....... 125 
Phần Pháp (Dhammaväïra),.....................-- 2-2-2 +22 z+x+csz: 130 
I- Phần Tương Quan Thời Sanh Diệt..................... 130 
(Uppadanirodhakalasambhedavara) ........................ 130 
2- Phần Sanh Hiện Sanh (Uppãduppannavãra) ....... 135 
3- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 
(Nrrodhuppannavära) ............................ -- - --«--s «se c+secsxe l9 
4- Phần Sanh (Uppãdavãra) .....................-.---- 5-5552 143 
4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ.....................------ 143 
4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai......................-----5- 5: 148 
44-3. Phần Quá Khí VỊ L4 xuosaiaxeeaaiadio 152 
5- Phần Diệt (Nirodhavãra) ......................------ sec: 156 
5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ.......................----- 156 
5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai...........................-..--5-- 160 
5-3. Phần Quá Khứ VỊ Lai....................- 2s s55: 164 
6- Phần Sanh Diệt (Uppäãdanirodhavära)................. 168 
6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ........................------ 168 
6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai.........................------- 5: 172 
6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai.....................--s- 5c s2 176 
7- Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 
(UppaJJamana na nirodhavära) ........................... ----- 180 


586 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


8- Phần Đang Sanh Hiện Sanh 


(PPaj[ffflfTUipiiiiTfTla VN Tccesenaaaeiatiaedodsieiibg 184 
9- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 
(NrruJjhamanuppannavãära)....................... -.--- ---‹«+--«+: 188 
10- Phần Hiện Sanh — Sanh 
LPfiaTilfiiAViED]-eeesseoeseeesidoendimansodikbiliagl se 192 
10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ....................... -. 192 
10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai............................... 196 
11-Phần Quá Khứ VỊ Lai (Atitänägatavära)............. 200 
12-Phần Hiện Sanh Đang Sanh 
(UppannuppaJJamänavär)......................-- ---- ---«++--«++ 203 
13-Phần Đã Diệt Đang Diệt 
(Niruddhanir0ii]liafiialTaVRTA)Liácooieisoasaaee 207 
14-Phần Vượt Quá Thời (Atikkantakãlavära).......... 211 
PHÂN NGƯỜI VÀ PHÁP (Puggaladhammavära) .......2 l5 
I- Phần Tương Quan Thời Sanh Diệt 
(Uppadanirodhakalasambhedavara) ........................ AI 
2- Phần Sanh Hiện Sanh 
UPfROUWiDiif(VHTH  Lieeeesekiiineeiidbenindnisiekfxiseaaibe, 210 
3- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 
(NirodhuppannaväTa).......................- -- ------ «+ + s++>sss2 49C) 
4- Phần Sanh (Uppãdavãra) ................-.---- 5-5552 49g, 
4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ.........................------ 227 
Ä 7 Tin Hến Tại Vì Lãi suaeaeassedaudmee 25I 
Ä-3: Phân Quá Khứ VỊ LAI... 235 


Thượng Tọa Khải Minh 587 


Tâm Song 


588 


5-Phần Diệt (Nirodhavära),......................---- - scsecscse: 239 
5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ........................ ----- 239 
5-2, Phần Hiện Tại Vị Lãiisssssisesniadoesansubes 243 
5-3. Phần Quá Khứ VỊ Lai.................... -...----:--: 247 

6ó-Phân Sanh Diệt (Uppäãdanirodhavära)................... PÁS | 
6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ........................------ 551 
6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai.......................--: c5 555¿ D5) 
6-3. Phần Quá Khứ VỊ Lai.................... ...--..---: 259 

7. Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 

(UppaJjamana na nirodhavära) ...........................--- ----- 263 

8. Phần Đang Sanh Hiện Sanh 

(UPa]]2ffiaiUpiiafiilaVifA]-::.:..-:iiii ai ssse 2ÓI 

9, Phần Đang Diệt Hiện Sanh 

Niru]jafifiafTUiDaTif\áVBEd  siesasdsbsnbidosbiapbasise 2 | 

10. Phần Hiện Sanh Sanh (Uppannuppãdavãra)......275 
10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ........................ -. 275 
10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai...............................- 279 

11. Phần Quá Khứ Vị Lai 

CA THLA BI) E0 ssisbpagedosetlsildosdagseehstiausdgmragShxSBAi480188096Ẻ 283 

12. Phần Hiện Sanh Đang Sanh 

(PpanipPajjáfRđ4VRTA]:siicssoeeeaedoaetoae 287 

13. Phần Đã Diệt Đang Diệt 

(Tiridhinirrii]liaffiaiiiViNiffl Ìiseaesseseasasaseiadsassesie 2Ø] 

ký, Phốn Olii TH hs 66: á06s6e0slasebstisdssedEae 295 


Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


2:09 80 ¡0mm ôÔÔÔÔÔỒÔỒÔỒỒÔỒÔÔÔÔÔOÔÔO 300 
TÂM PHỎI HỢP ĐẶC BIỆT THEO LÝ KINH 
(SuttantacittamissakaVlSSA) c.cccccccccc con bán tong dầu 301 
XIÊN MINH (NIDDESÁ)...................¿.2 25.26622662 305 
Tâm Phối Hợp Đặc Biệt Theo Lý Kinh 
(SUTTANTACITTAMISSAKAVISESA)..................... 305 
Câu Hồn Hợp Hữu Ái 
(SARAGAPADAMISSAKA)........................--.cccccccscee. 305 
Phần Người (PUGGALAVÄRA))......................---c- s75: 305 

I- Phần Phân Tích Thời Sanh Diệt 
(Uppadanirodhakalasambhedavara) ........................ 305 
2- Phần Đang Sanh Hiện Sanh 
(PIiddUfDfifiTlliViDH)sesabesosiesebiaoobaaesdekbaxskoeb Kim) 
3- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 
(NirodhuppannaväTa)........................- -- ---- -- «+ + ssss2 318 
4- Phần Sanh (Uppãdavãra) ..................------ 2-5-5552 323 
4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ......................------ 323 
4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 
(P32CIIfipairiaildlaldVATA]-iisisisliisissdiisa4lsiáa 328 
4-3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänäpatavara)....340 
5- Phần Diệt (Nirodhavãra) .....................---- - scscccse: 349 
5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 
{P2CciIDifiiiilifTHlLVTO ]acavaieisisdoasosolad6 ae 349 


Thượng Tọa Khải Minh 589 


Tâm Song 


5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänãgatavãra) .........................------ «+ 354 
5-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 
{/À110d114001 0Ä T1] ssieai3590101g0:0023060620 0640620002 30 sxáa 363 
6- Phần Sanh Diệt 
Jjsjs 713210114900 0023/07) TP NNỸ "ốc s VẢ 
6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ........................------ 371 
6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai.......................-.------- 376 
6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 
VÀ 1IUHI14001501T01)/262sius36x6i54210a364023Ax0s14244g62130ax05s 385 
7- Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 
(UpaJJamana na Nirodhavära).....................-- -- ---- --«+- 393 
8- Phần Đang Sanh Hiện Sanh 
(PfiMJ[ätfTlafiUÙipfiáẬ@VREH]SscoeseseaossesdaedodksieisDe 398 
9- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 
(NrruJjhamanuppannavära)......................-- -.--- ---‹«---«++ 403 
10- Phần Hiện Sanh Sanh 
JBj9J9140)1019)9711123//7082)) PS nã“... 408 
10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 
(PaccuppannãfTtavära) ......................-- ----«++<<<+s++ 408 
10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 
{P4CCuUpianianlgäldViT) ciieoseasasaibeia 413 
11-Phần Quá Khứ Vị Lai 
(/31110714101161V01T11J atalassadtoaS 3axaa004Eiatsuadlugitadt0asaois01246628: 422 


590 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


12- Phần Hiện Sanh Đang Sanh 


(UPfianTiialllitTiBTIØVREH]-csiicsssiaseisxsaslodtbae 432 
13- Phần Đã Diệt Đang Diệt 
(NrruddhanrruJJhãämanavära)...........................-- ----‹- --« «+ 436 
14- Phần Quá Thời 
(AIilEkafillikilaVTA] sụcaaoaaisibasadabibbaselbbiiobOsdud 440 
PHÂN PHÁP (Dhammavära) ....................... -- - +5 se szsz+ 446 
1. Phần Tương Quan Thời Sanh Diệt 
(Uppadanirodhakalasambhedavara) ........................ 446 
PHẢN NGƯỜI VÀ PHÁP 
0ØØ:i1ihiiifTfTfififAVDTH lasaitisabsaee Esaa3biilifbaid62aisassesii 451 
TÂM PHÔI HỢP ĐẶC BIỆT THEO LÝ THẮNG 
PHÁP (Abhidhammamissakavisesa).................... 452 
XIÊN MINH (Niddesa) .......................-- 5s cccceexerrxera 454 
TÂM PHÓI HỢP ĐẶC BIỆT 
THEO LÝ THẮNG PHÁP.........................---¿7cccccccsrcee 454 
CÂU THIỆN (Kusalapada).........................-- --5- 5s zcxcree: 454 
Phần Người (Puggalavãïra)......................-- 2-2-2 sccscsereerees 454 
1. Phần Phân Tích Thời Sanh Diệt 
(Uppadanirodhakalasambhedavara) ........................ 454 
2. Phần Đang Sanh Hiện Sanh 
(UPfiqddHfIPfifiltVRHÌicossaevsasissellclss6ily mix tssaex 461 
3. Phần Đang Diệt Hiện Sanh 
(NiRGOHHDPPSHHIAVHER].sisesi6sbobsislsiisebaltese 466 


Thượng Tọa Khải Minh 591 


Tâm Song 


4. Phần Sanh (Uppädavära) .........................- 


4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannafitavära) ............................- 


4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannanagatavara) ......................- 


4-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


LÀIilaihinitatilIVHER]tuitiisiaxaas0160a040246as4ð 


5. Phần Diệt 


Di H(T VD ÏsatuxsxkyvengnBistugrapliraeudlsiveBlieadkgides 


5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(PdCCiiriDiifIlTẪÀẦLDV) iauasaianadasosgoao 


5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannanagatavara) ......................- 


5-3. Phần Quá Khứ VỊ Lai 


(nlanff0LNGGIEE Ï sgaozsozkolietasg6 Su0/68EE0 sex 


6. Phần Sanh Diệt 


(Uppadanirodhavära) .........................-. -- ---- --«+- 


6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannafitavära) ............................- 


6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannanagatavara) ......................- 


6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


([I118/1A/7HÌA7V g0 Fansosiogif6isgfoiepilgsinoutbemiei 


7. Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 


(UppaJjamana na Nirodhavära)..................... 


ã99 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


§. Phần Đang Sanh Hiện Sanh 


(LJPD8J]JaiffaiifffiifTilldlVRF Lseisesoessseioosbieksulsakieve R SN) 
9, Phần Đang Diệt Hiện Sanh 
(NiruijlaffifIIiiafifilaAWB]-.iicieceasossaaiasoeiie 538 
10- Phần Hiện Sanh Sanh 
(Uppanriuppãdavära)........................áccccaeiee 543 
10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 
 E2CDIIPIPSHTTRIHILVAT] vatisaaisaiisiisidllii26ả. 8: tsg8 543 
10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 
(P24C0IDDäHTRHBEG(dVATA) iiiciii10662660141022410244 548 
11- Phần Quá Khứ Vị Lai 
(21011n118P0HIVDT0 Ì xuaxokiauAebög48gseularlghgb4tskekotesgisjdbskftonsdtel3BM 332 
12- Phần Hiện Sanh Đang Sanh 
(UppannuppaJJamänaväT)...................... ..-- ----- ---««++- «+2 562 
13- Phần Đã Diệt Đang Diệt 
(Niruddhianirui]liafiiafiaViTä).:...iiiiasesosaoe 566 
14- Phần Quá Thời 
(Atikkantakalavära) .......................... ..-- 552cc ss+c<<sssssss2 570 
Phần Pháp (Dhammaväïra),...................-- 2-2-2 2s zzx+cs+: 576 
1. Phần Tương Quan Thời Sanh Diệt 
(Uppadanirodhakalasambhedavara) .................. 576 
Phần Người và Pháp (Puggaladhammavära)................ 581 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


PHƯƠNG DANH HÙN PHƯỚC ÂN TÔNG 


BỘ TÂM SONG 


œ4C4ÍLL]e)) 


Cô Tu Nữ Chánh Tịnh 


GĐ: 
CñỦ: 
GĐ: 
GĐ: 
tu: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 


Chú Minh, Cô Chi 

Cô Lài 

Cô Trí Toàn 

Cô Nguyễn Thi Thanh Thủy 
Cô Hồng Thị Nhơn 

Cô Nguyễn Thị Bạch Tuyết 
Cô Ma Thị Nhung 

Chị, Hải, Hạnh, Lê, Nana 
Cô Nguyễn Thị Phi Sương 


Cô Tu Nữ Tịnh Duyên 


GĐ: 


Cô Tô Thị Phúng 


GĐ: Anh Đỗ Hoàng Cường 
GÐĐ: Anh Hồ Triều Nam 


GĐ: 
GÐ: 
KH): 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GÐ: 
GÐ: 
GĐ: 
CHỦ”. 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GÐ: 
GÐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
VỆ han 


Anh Nhan Hồng Long 


Cô Nguyễn Thị Kim Cương 


Cô Vy Thị Nam Hương 
Cô Trần Thị Lan Anh 
Nguyễn Thị Phú Hòa 
Cô Kim Liên 

Anh Đức Phú 

Cô Dương Thị Xanh 
Anh Hải Đăng 

Anh Hoàng Tân 

Cô Nguyễn Thị Hoa Quế 
Cô Lê Thị Kiều Loan 
Cô Lê Thủy Tiên 

Cô Miêng Lộc 

Cô Nguyễn Thị Khu 
Cô Hồng Lý 

Cô Huyền Mai 

Cô Tố Hoa 

Cô Diệu Thủy 

Cô Phúc Huệ Chung 


GĐ: Cô Tina Nguyễn 

GÐĐ: Cô Lê Thị Minh Tính 
GÐĐ: Cô Phan Thị Ngọc Tuyết 
GÐĐ: Cô Lê vĩnh Bạch Phượng 
Nhóm: Thiện Lành 

GÐ: Cô Huỳnh Đẹp 

GĐ: Nguyễn Thị Kim Ngân 
GÐĐ: Cô Trương Thị Quế 

GÐ: Anh Lê Dũng 

GĐ: Cô Nguyễn Nga 

GĐÐ: Như Phúc 

GĐ: Cô Nguyễn Minh Nguyệt 
GĐ: Cô Hoa Minh 

GÐĐ: Cô Bùi Thị Hồng 

GĐ: Chú Minh Từ 

GÐĐ: Cô Yến Huỳnh 

GÐĐ: Cô Huỳnh Thị Ánh Phương 
GĐ: Cô Nguyễn Thị Thúy Nhị 
GÐĐ: Subhadda 

GĐ: Anh Nguyễn Trí Dũng 
Cô Tu Nữ Diệu Bảo 


GĐ: Cô Nguyễn Thùy Trang 
GĐ: Cô Thanh 

GÐĐ: Cô Trần Thị Ngọc Phương 
GĐ: Cô Lê Thị Ngọc Mai 

GĐ: Cô Nguyễn Thị Dung 

GÐĐ: Cô Lê Thị Hoàng Mai 
GĐ: Cô Vương Ngọc Trân 

GÐ: Cô Kim Cúc, Cát Khánh 
GĐ: Cô Nguyên Hạnh 

GÐ: Tịnh Hạnh. 


IDAM ME PUÑÑAM 
NIBBANASSA PACCAYO HOTU 


Chúng con thành tâm hoan hỷ và tùy hỷ công đức của Có, 
Chú, Anh, Chị đã nhiệt tâm đóng góp tịnh tài để tác phẩm 
này sớm được thành tựu tốt đẹp. 

Với thiện nghiệp nhóm chúng con đã gieo vào Tam Bảo. 
Nguyện trong vòng sanh hữu cho chủng con duyên lành càng 
tăng trưởng sớm chứng ngộ Níp-Bản như ý nguyện. 

S4DHU! S4DHU! SADHU! 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 
65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐÓI TÂM SONG 
Ngài Kondañña; TT Khải Minh dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đôc BUI VIẸT BÁC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tông biên tập LY BA TOÁN 
Biên tập: PHAN THỊ NGỌC MINH 


Đối tác liên kết: 
TY KHEO PHÁP NHIÊN 


In 1000 cuốn, khổ 14.5cm x 20.5cm tại Công ty TNHH Cơ 
Khí In An Pháp, 111/28/71 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò 
Vấp, TP.HCM. Số XNĐKXB: 2089-2024/CXBIPH/01- 
80/HĐ ngày 20 tháng 05 năm 2024 Số QĐXB của NXB 
143/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 17 tháng 06 năm 2024. In xong và 
nộp lưu chiều năm 2024. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế 
(SBN): 978-604-89-9290-3 


